ECKHART TOLLE 


À NEW 


EARTH 


Awakening to Your Life's Purpose 


Cuốn sách làm bừng tỉnh thế giới! 


THỨC TĨNH 
MỤC ĐỊCH 
SÓNG 


TÊN 
R 
1ÖTRIỆU 
lãi NHÀ XUẤT BẢN TRẺÈ BẢN 


Mục lục 
LỜI GIỚI THIỆU 


SỰ NỞ HOA CỦA TÂM THỨC NHÂN LOẠI 
Chương 1 


BẢN NGÃ: TÌNH TRẠNG HIỆN THỜI CỦA NHÂN LOẠI 
Chương 2 


CỐT LÕI CỦA BẢN NGÃ 
Chương 3 


VAI TUỒNG VÀ TÍNH NHIỀU MẶT CỦA BẢN NGÃ 
Chương 4 


KHỐI KHỔ ĐAU SÂU NĂNG 
Chương Š 


VƯỢT THOÁT 
Chương 6 


TÌM LẠI BẢN CHẤT CHÂN THỰC CỦA MÌNH 
Chương 7 


KHÁM PHÁ KHÔNG GIAN BÊN TRONG 
Chương 8 


MỤC ĐÍCH BÊN TRONG CỦA ĐỜI BẠN 
Chương 9 


MỘT THẾ GIỚI MỚI 


Chương 10 


LỜI GIỚI THIỆU 


Tài rất hân hoan khi hoàn tất phần chú thích và hiệu đính tác phẩm 
xuất sắc “Thức Tỉnh Mục Đích Sống” này của ông Eckhart Tolle. Công 
khó phiên dịch trọn tác phẩm là công sức của anh Đỗ Tâm Tuy và trên 
hết là những đóng góp lớn lao của các anh, chị Ở First News — Trí Việt để 
giúp cho ra đời tác phẩm xuất sắc nhất của Eckhart Tolle này. 


Mười năm trước, với tất cả những thành công trong công việc, đời 
sống cá nhân và gia đình, tôi vần cằm thấy thiếu thỐn một cái gì. Cằm 
giác bẫt Ổn này đã làm cho tôi quay quắt, vật vã. Nhiều lần tôi đã gào lên: 


“Không lễ cuộc đời khốn khó này chỈ có bấy nhiêu thôi ?” 


Lúc đó, tôi không ý thức rằng sở dĩ những cằm giác rối rắm ấy 
hiện điện là vì bằn thân tôi, trong chiều sâu, tôi không biẾt mình muốn cái 
gì. Tôi khổ sở vì không cằm thấy thÖa mãn với những gì mình đang có. Có 
lúc tôi tự hồi: 


“Tôi thực sự là ai?” 
“Tại sao tôi có mặt trong cuộc đời này?” 


Trong thời gian ấy, tôi lại bắt dầu gặp phi những khó khăn trong 
công việc, trong gia đình và trong đời sỐng hôn nhân,... mà tôi phải chịu 
bó tay, chẳng giải quyết được gì. TỪ đó tôi dẫn thân vào con đường tâm 
linh. Điều tôi mong lúc dấy ch là học được một cái gì đó để tự giúp cho 
mình bớt khổ, biết cách nhận điện cũng như khắc phục những tiêu cực và 
khiếm khuyết đầy dẫy Ở trong mình. 


Tôi thiẾt nghĩ chẳng có gì sai khi con ngƯời nỗ lực ải tìm hạnh 
phúc cho riêng mình. Nhưng tôi cho rằng chúng ta khó có thỂ thực sự 


cắm thấy hạnh phúc hoặc thÖa mãn sâu xa qua những chuyện thường 
nhật: làm việc, giải trí, ăn, ngủ và làm tình, vì có mỘt mục đích sâu xa 
hơn trong đời sống, có một chiều không gian tâm linh sâu lắng hơn vưỢt 
lên trên những ưu tư, lo lắng hạn hẹp của cá nhân mà ta chưa tiếp xúc 
được. Riêng tôi, cằm giác bất Ổn này chỈ thực sự lắng địu lại khi tôi bắt 
dầu dối điện với nỗi cô đơn lỚn trong mình. 


Trong mỖi người chúng ta, có một lỗ hổng lớn của tâm cằm bƠ vơ, 
không thể lấp đầy. Nhưng nếu ta dám đặt những câu hỗi lớn, dối điện và 
nhìn sâu vào những cằm xúc tiêu cực đó theo những gì mà Eckhart Tolle 
đã hướng dẫn Ở đây, thì ta sẽ vượt qua tâm cằm bơ vơ, niềm cô độc ấy. 


Tôi rất vui vì thực hiện được công trình có nhiều thÙử thách nhưng 
đầy hứng thú: đó là biên dịch và giới thiệu đến các bạn mỘt tác phẩm tâm 


linh giá trị nhữ cuốn “Thức TÌnh Mục Đích Sống” này của Eckhart Tolle. 


Diện Mục Nguyễn Văn Hạnh ” 


Chương 


SỰ NỞ HOA CỦA TÂM 
THỨC NHÂN LOẠI 


HỒI TƯỞNG 


Địa cầu, cách đây 114 triệu năm, một buổi sáng kia, sau khi mặt 
trời vừa hé dạng, bỗng nhiên có một bông hoa duy nhất xuất hiện lần đầu 
tiên trên hành tinh này; những cánh hoa hé nở, đón chào những tia nắng 
sớm. Đây quả là một sự kiện quan trọng trong quá trình tiến hóa của thực 
vật, mở đầu cho một thời kỳ chuyển hóa đời sống của những loài cỏ cây 
vốn đã xuất hiện trên trái đất từ hàng triệu năm trước. Đóa hoa đầu tiên 
đó hẳn đã không tồn tại được lâu, vì có lẽ đây chỈ là hiện tượng đơn lẻ 
hiếm hoi và có lễ vì giai đoạn ấy chưa phải là thời kỳ thuận lợi cho các 
loài hoa nở rộ. Tuy nhiên, đến một ngày nào đó, bước chuyển hướng 
quyết định ấy hẳn cũng phải đến, và nếu có ai đó có mặt vào giờ phút đó 
để chứng kiến, hẳn họ đã nhìn thấy một sự bùng vỡ của hương hoa và 
sắc màu lan tràn khắp hành tinh. 


Mãi về sau này, những sinh thể mong manh đầy hương sắc mà ta 
gọi là hoa ấy đã đóng một vai trò trọng yếu trong quá trình tiến hóa về 
mặt nhận thức ở một loài khác: ở con người. Thực vậy, con người ngày 
càng cảm thấy bị hấp dẫn và thu hút trước hấp lực của những cánh hoa. 
Khi nhận thức của con người càng trở nên tinh tế hơn, rất có thể bông 
hoa là thứ đầu tiên mà họ đem lòng quý trọng, mặc dù hoa không phục vụ 


cho một mục đích thực tiễn nào của họ, tức là không liên quan gì đến 
chuyện sinh kế, sống còn. Nhưng đóa hoa đã là nguồn cẩm hứng cho biết 
bao nhiêu nghỆ sĩ, thi nhân và các nhà huyền họcl. Chúa Jesus đã khuyên 
chúng ta nên để thì giỜ chiêm nghiệm về hoa và học cách sống nhƯ một 
bông hoa?. Tương truyền rằng Đức Phật cũng đã có một bài thuyết pháp 
trong im lặng, trong đó Ngài cầm một bông hoa trên tay và ngắm nhìn đóa 
hoa ấy trong yên lặng. Một lát sau, một trong những tỳ-kheo có mặt hôm 
đó là Ngài Ma-Ha Ca-Diếp (Mahakasyapa) đã nở trên môi một nụ cười. 
Có thể ngài Ma-Ha Ca-Diếp là người dệ tử duy nhất hôm ấy hiểu được 
ngụ ý của bài pháp vô ngôn) của Đức Phật. Tương truyền rằng, nụ cười 
đó (tỨc là sự trao truyền Tâm ấn giác ngộ) đã được Đức Phật và chư Tổ 
truyền qua 28 đời liên tiếp và sau này đã trở thành nguồn gốc của Thiền 
Tông. 


Khi ta nhìn ngắm vẻ đẹp của một bông hoa, bông hoa ấy có thể 
dánh thức, dù chỈ trong thoáng chốc, cảm nhận về cái đẹp Ở trong ta, 
phần hiện hữu sâu xa nhất, và cũng là bản chất thực của chính mình. 
Giây phút đầu tiên khi cẩm nhận cái đẹp là một biến cố có ý nghĩa nhất 
trong quá trình tiến hóa về nhận thức cỦa loài người. Khi đó ta cũng cảm 
nhận được tình yêu và sự im lắng ở nội tâm mình. Dù ta không nhận 
thức được hết tầm quan trọng của biến cố đó, hoa vẫn là một biểu 
tượng, qua hình tướng, những gì thiêng liêng, cao quý nhất5, dù phần 
cao quý ấy thực chất là cái không có hình tướng”. So với những loài cây 
cỏ đã có mặt trước đó thì hoa có về mong manh, chóng tàn hơn. Nhưng 
hoa đã trở thành sứ giả từ một cõi khác, như là một chiếc cầu nối liền 
thế giới của hình hài vật chất với thế giới vô hình. Hoa không chỈ cho ta 
mùi hương thanh khiết và êm dịu, mà hoa còn mang lại mùi hương của 
cõi thiêng liêng. Nếu ta có thể dùng từ “tỉnh thức” với nghĩa rộng thì ta có 
thể ví rằng hoa là sự tỉnh thức của loài cÖ cây. 


Có thể nói là bất cứ dạng vật chất nào ở bất kỳ hình thỨc nào — 
như khoáng chất, thực vật, động vật, con người... - đều đang đi qua quá 
trình “tỉnh thức”. Tuy nhiên, để dạng vật chất ấy thực sự dạt đến trạng 
thái tỉnh thức là một điều rất hiếm khi xẩy ra vì đó không hẳn là một tiến 
bộ thông thường trong quá trình tiến hóa mà còn là sự gián đoạn trong 
quá trình phát triển bình thường, và là một bước nhảy vọt lên một cấp độ 
hoàn toàn khác của Hiện HữỮu,mà quan trọng hơn hết là một sự giảm bớt 
về mức độ nặng nề và dày đặc của vật chất. 


Còn øì nặng hơn và khó xuyên thủng hơn là một tẳng dá, vật thể 
dày đặc nhất trong các vật thể, thế mà một vài loại dá, khi trải qua một 
quá trình thay đổi cấu trúc phân tử lại trở thành pha lê, một tinh thể trong 
suốt mà ánh sáng có thể xuyên qua dễ dàng. Vài loại khoáng chất, dưới 
áp suất và nhiệt độ cực cao lại biến thành kim cương, trong khi vài loại 
khoáng chất khác lại trở thành dá quý. 


Hầu hết các loài bò sát vẫn chưa biến đổi nhiều tỪ hàng triệu năm 
qua. Trong khi một số loài khác thì lại mọc cánh, có lông vũ và hóa thành 
chim, từ đó vượt lên khỏi lực hấp dẫn của trái đất đã từng níu chân 
chúng từ bấy lâu nay. Hóa thành chim chẳng phải để đi hay trườn mình 
trên mặt đất một cách thành thạo hơn, mà thực ra là để hoàn toàn vượt 
thoát khổi chuyện phải đi hay trườn. 


Từ thời xa xưa, hoa, pha lê, dá quý và những loài chim chóc đã 
mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó trong tâm thức của loài người. Cũng 
như tất cả các thể sống khác, chúng cũng chỉỈ là sự thể hiện có tính chất 
tạm thời của Nhất Thể”, của TâmŠ luôn tiềm ẩn ở phía sau. Chính những 
phẩm chất mong manh của hoa giải thích tại sao chúng mang một ý nghĩa 
đặc biệt và là lý do tại sao con người lại tìm thấy sự tương đồng và sức 
thu hút ở hoa. 


Khi ta có một mức độ Có Mặt, im lắng và sự chú tâm tỉnh táo ở 
bên trong thì ta mới có thể cảm nhận được bản chất siêu nhiên của sự 
sống, cái thần thái và linh hồn trong mỗi tạo vật, mỗi thể sống, và ta 
bỗng nhận ra rằng bản chất siêu nhiên trong mỗi tạo vật cũng đã chứa 
sẵn trong mỗi con người, khiến ta cảm thấy yêu quý tạo vật như yêu quý 
chính mình. Cho đến khi nhận thức được điều này, đang số chúng ta chỈ 
nhìn ra được những hình hài cạn cợt ở bên ngoài mà không thấy được 
bản chất thần thánh ở bên trong, cũng như ta không nhận thức được bẳn 
chất siêu nhiên của chính mình, nên ta thường ự đồng nhất mình với 
hình hài vật chất và những trạng thái tâm lý khổ đau của mình”. 


Đôi lúc, một người dù có rất ít hoặc không có khä năng Hiện Diện 
nào cả cũng có thể nhìn thấy ở một bông hoa, một hòn dá quý, một tinh 
thể pha lê hay ở một con chim một điều gì đó nằm đằng sau những hình 
hài vật chất ấy, dù anh ta không biết rằng đó chính là cái đã tạo nên sức 
hút và làm cho mình cảm thấy có mối liên hệ nào đó với những vật thể 
ấy. So với các thể sống khác thì một bông hoa có bản chất mong manh 


hơn và do đó hoa ít che khuất cái tinh túy ở bên trong của chính nó hơn là 
những sinh thể sống khác. (Ngoại trừ các sinh vật còn sơ sinh, như một 
em bé, con chó con, hoặc một con cỪu non... vì chúng mong manh, dễ bị 
tổn thương vì chưa phát triển hết tính dông đặc của vật chất). Ở đó, ta 
vẫn còn thấy về ngây thơ, cái đẹp và về dịu dàng như không thuộc về thế 
giới này. Chúng làm mềm lòng ngay cả những con người vô cảm. 


Cho nên khi nào bạn đang tỉnh táo và nhìn ngắm một bông hoa, một 
tinh thể pha lê hay một con chim mà đầu óc bạn không bận rộn muốn gọi 
tên những vật ấy, thì những vật đó sẽ mở ra một cánh cửa dưa bạn vào 
cõi Vô Tướng. Có một sự khai mở ở bên trong, dù rất bé, để đưa bạn đi 
vào cõi tâm linh. Điều này giải thích tại sao ba vật thể đã “giác ngộ” này 
đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển tâm thức của 
con người từ thuở xa xưa; đó cũng là lý do tại sao dài sen là biểu tượng 
của Phật giáo, còn chim bồ câu trắng tượng trưng cho Đức Chúa Thánh 
Thần (Holy Spirit) trong dạo Cơ dốc. Chính ba vật quý này đã và đang 
tạo cơ sở cho một sự chuyển hướng sâu sắc trong tâm thức của hành 
tinh, sự chuyển hướng này nhất định sẽ xảy ra với tâm thức của loài 
người. Đây là quá trình tỉnh thức tâm linh mà chúng ta đang bắt đầu 
chứng kiến. 


MỤC ĐÍCH CỦA CUỐN SÁCH NÀY 


Nhân loại đã thật sự sẵn sàng cho một quá trình chuyển biến nhận 
thức, một quá trình nở hoa sâu sắc và triệt để của tâm thức đến đỘ, so 
với quá trình này thì việc cây cỏ nở hoa 114 triệu năm trước đây, dầu cho 
đẹp đến mấy thì dấy cũng chỉỈ là một sự phản ánh nhạt nhòa? Liệu con 
người có thể từ bỏ tầng tầng lớp lớp những cách nghĩ bị bó buộc cũ và 
trở nên giống như những tinh thể pha lê trong suốt để ánh sáng nhận thức 
xuyên qua dễ dàng? Liệu con người có thể thoát ra khỏi trường hấp dẫn 
của chủ nghĩa vật chất, thoát ra khỏi fình trạng tự đồng nhất mình với 
hình tướng 0 


Khả năng chuyển hóa này cũng là thông điệp chính của những giáo 
lý sâu sắc để khai thị cho con người. Những người phát đi thông điệp này 
- như Đức Phật, Chúa Jesus và nhiều người khác — là những bông hoa 
đầu tiên của nhân loại. Họ là những vị thầy tiên phong, rất hiếm hoi và 
quý giá vô ngần. Tuy vậy, một sự chuyển hóa rộng khắp chưa thể xảy ra 
vào thời đó được, nên thông điệp của họ thường bị hiểu sai và bị bóp 


méo đi rất nhiều. Ngoại trừ ở một số ít người, tâm thức của con người 
thời ấy nói chung chưa được chuyển hóa nhiều. 


Bây giờ thì nhân loại đã sẵn sàng để chuyển hóa chưa? Tại sao lúc 
này mới thực là thời cơ? Bạn có thể làm gì để thúc dẩy quá trình chuyển 
hóa nội tại này? Đặc điểm của nhận thức cũ đầy tính bản ngã là gì và dâu 
là dấu hiệu của một tâm thức mới đang trỗi dậy? Những câu hồi này và 
một số câu hỏi khác sẽ được đề cập đến trong cuốn sách này. Quan trọng 
hơn, cuốn sách cũng chính là một công cụ có tính chuyển hóa xuất phát 
từ một nhận thức mới đang trỗi dậy. Những ý tưởng và khái niệm ở đây 
tuy quan trọng, nhưng đó cũng chỉ là thứ yếu. Chúng như những tấm 
bảng chỈ dường giúp bạn đi đến trạng thái tỉnh thức. Trong lúc dọc cuốn 
sách này, một sự chuyển hóa sẽ xảy ra trong bạn. 


Mục đích chính của cuốn sách không phải là để cung cấp thêm 
thông tin hay những niềm tin mù quáng cho trí năng của bạn, hay cố 
thuyết phục bạn về một điều gì, mà nó mang đến cho bạn một sự chuyển 
hóa trong nhận thức, tức là thức tỈnh bạn ra khỏi những dòng suy nghĩ 
miên man Ở trong đầu. Nếu được như vậy thì bạn sẽ không chỉ thấy 
cuốn sách là “thú vị”. Vì thú vị có nghĩa là bạn còn đứng ở bên ngoài, tìm 
vui với những ý nghĩ, và khái niệm ở trong đầu bạn để tư duy rằng mình 
đồng ý hay không nên đồng ý với cuỐn sách. Vì cuốn sách này được viết 
cho bạn, do đó cuốn sách hoặc rất vô nghĩa đối với bạn, hoặc nó làm cho 
nhận thức của bạn có sự thay đổi lớn. Tuy nhiên cuốn sách này chỈ có 
thể thức tỉnh những người đã sẵn sàng để tỉnh thức. Mà không phải ai 
cũng sẵn sàng để Ỉn :ức. Tuy nhiên, khi có một người vừa tỉnh thức 
thì biến cố này sẽ tạo nên mộ quán tính trong tâm thức của tập thể, giúp 
cho sự tỉnh thức xảy ra dễ dàng hơn ở những người khác. Nếu trong lúc 
này bạn chưa rõ tỉnh thức có nghĩa là gì, thì bạn cũng không cần bận tâm 
nhiều về nghĩa của từ ấy, hãy cứ tiếp tục dọc và khi nào trong bạn có sự 
tỉnh thức, thì bạn sẽ hiểu “?Ïn¡ :zức” có nghĩa là gì. Quá trình tỉnh thức 
một khi đã bắt đầu ở trong bạn rồi thì không thể dảo ngược lại; và để 
cho quá trình này được bắt đầu, bạn chỉ cần trải qua ứrạng ?hái tỉnh thức 
- dù chỈ trong một thoáng chốc. Đối với một số người thì mmỘ/ thoáng 
chốc của trạng thái tỉnh thức đó sẽ xảy đến khi họ dọc cuốn sách này. 
Còn đối với những người khác thì cuốn sách sẽ giúp cho họ nhận ra rằng 
quá trình tỉnh thức đã xảy ra Ở trong họ rồi, nhưng bây giờ họ mới nhận 
ra. Ở một số người thì quá trình tỉnh thức chỉ xảy ra khi họ gặp phải 
những mất mát hay khổ đau lớn. Trong khi ở những người khác, là khi 


họ tiếp xúc với những bậc thầy hay những giáo lý về tâm linh, hay do 
dọc cuốn “Sức Mạnh của Hiện Tại” hay những cuốn sách có giá trị tâm 
linh sống động khác. Hoặc có thể là sự tổng hợp của tất cả những điều 
ấy. Tuy nhiên, một khi sự tỉnh thức đã bắt đầu ở trong bạn thì cuốn sách 
này sẽ giúp cho bạn dẩy nhanh và gia tăng cường độ tỉnh thức. 


Điều căn bản nhất của quá trình tỈnh thức là: 
Nhận ra sự mê mờ đang tồn tại Ở trong bạn, 


Nhận điện bẳn ngã! của bạn khi nó đang nói, đang nghĩ, đang làm 
một việc nào đó, 


Nhận ra thói quen suy tư đầy tính băng hoại trong tâm thức của tập 
thể đang thẩm thấu vào mọi khía cạnh của đời sống, kéo dài thêm tình 
trạng chưa /hức tÌnh. 


Đó là lý do tôi viết cuốn sách này: để nêu lên những khía cạnh 
chính của bản ngã và cách bẳn ngã hoạt động trong bạn cũng như trong 
tâm thức tập thể. Điều này có ý nghĩa quan trọng, vì hai lý do chính. 
Trước hết, nếu bạn không nhận ra được những cơ cấu hoạt động của 
bản ngã, bạn sẽ không nhận điện được nó, và sẽ nhầm lẫn mà liên tục tự 
đồng nhất mình với bẳn ngã, tức là vô tình bạn để cho bản ngã chế ngự 
lấy bạn, mạo danh là bạn. Thứ hai, tự thân việc nhận điện bẳn ngã Ở 
trong bạn chính là mỘt trong những phương cách giúp cho sự tỉnh thức ở 
trong bạn được diễn ra. Khi bạn nhận ra sự mê lầm của mình, thì cái làm 
cho sự nhận biết ấy có thể diễn ra chính là /#Ứ nhận thức mới đang trỗi 
dậy, đó cũng chính là tỉnh thức. Tuy nhiên, ta không nên có thái độ đấu 
tranh, hay kình chống với bản ngã cũng như ta không thể dấu tranh chống 
lại bóng tối, hay chống lại sự mê mờ.Điều mà ta cần làm là mang ánh 
sáng của nhận thức vào những nơi tối tăm này. Và bạn chính là ánh sáng 
đó. 


SỰ BĂNG HOẠI BẨM SINH Ở TRONG TA 


Nếu nghiên cứu kỹ về các tôn giáo và các trường phái tâm linh cổ 
xưa, ta thấy rằng dù cho bên ngoài có nhiều điểm khác biệt, nhưng hầu 


hết đều thống nhất ở hai điểm mấu chốt. Mỗi tôn giáo có cách dùng 
những ngôn từ tuy khác nhau nhưng tất thầy đều hướng đến một chân lý 
căn bản rằng trạng thái tâm lý “bình thường” ở hầu hết mọi người đều 
chứa dựng một yếu tố mạnh mẽ của một cái gì đó mà ta có thể gọi là sự 
tha hóa hay thậm chí có thể gọi là sự điên loạn. Một số điều răn dạy căn 
bản trong dạo Hindu ở Ấn Độ thậm chí đã xem sự băng hoại này là một 
dạng của căn bệnh tâm thần tập thể. Họ gọi đó là “Maya”, ảo tưởng, 
hoặc tấm màn của mê lầm, vô minh. Ramana Maharshi!2, mỘt trong 
những nhà hiền triết Ấn Độ vĩ đại nhất đã từng thẳng thắn tuyên bố: 
“Trầm luân là khi bạn cả rin vào một ý nghĩ” l. 


Phật giáo thì đã sử dụng nhiều thuật ngỮ khác nhau để nêu ra vấn 
đề này. Đức Phật cho là tâm trí con người thường tự tạo ra nỗi khổ đau 
bất hạnh triền miên mà Ngài gọi là đukkha (khổ đế). Ngài xem đó là tính 
chất đặc trưng trong thân phận của con người và cho rằng dù ở dâu hay 
làm gì, cuối cùng rồi ta cũng phải đối điện với khổ đau, vì sớm muộn gì 
rồi khổ đau cũng thể hiện ra trong mọi tình huống. 


Còn dạo Cơ dốc thì cho rằng trạng thái tâm lý bình thường của 
đang số con người là một trạng thái “tội lỗi nguyên thỦy” — original sỉn. 
Tuy nhiên, trong kinh Tân Ước, viết bằng tiếng Hy Lạp cổ, chữ “sin” chỶ 
có nghĩa là “đi sai mục tiêu”, nhữ một người bắn cung đã nhắm sai mục 
tiêu, nên “sử” có thể hiểu là “sai lầm” hay “không đi đúng con đường” 
của một kiếp người. Điều này có nghĩa là ta đã sống mù quáng, thiếu 
khôn ngoan, do đó phải gánh chịu khổ đau và gây khổ đau cho kẻ khác. 
Như vậy thì “s¿” cũng hàm ý về sự tha hóa, vô minh cố hữu! trong 
thân phận con người. 


Những thành tựu của loài người quả là rất lớn lao và không ai có 
thể chối cãi được. Chúng ta đã sáng tạo nên những tuyệt tác về âm nhạc, 
văn học, hội họa, kiến trúc và điêu khắc. Gần đây khoa học và kỹ thuật 
hiện đại đã mang lại những thay đổi tận gốc rễ cách chúng ta sinh hoạt, 
cho phép ta tạo ra những thứ mà cách đây chừng 200 năm hẳn người ta 
đã cho là nhỮng phép màu. Không sai, trí năng của con người rất thông 
minh. Tuy nhiên chính sự thông minh này đã bị ô nhiễm bởi sự điên loạn. 
Chính khoa học và kỹ thuật đã phóng đại thêm ảnh hưởng của khả năng 
hủy điệt - biểu hiện qua sự băng hoại trong cách suy nghĩ cỦa con người 
trên hành tinh này — cho các thể sống và ngay cả cho chính con ngƯỜi. 
Điều đó giải thích tại sao thế kỷ 20 là lúc mà ta có thể nhận thấy rõ nhất 


sự tha hóa đó, như một sự mất trí có tính tập thể. Quả thực sự băng hoại 
này đang gia tăng tốc độ và cường độ. 


Chỉ cần xem tin tức hằng ngày trên truyền hình là ta có thể thấy 
cơn điên thật sự chưa lắng xuống và nó còn đang tiếp diễn ở thế kỷ 21. 
Mộit khía cạnh khác của sự tha hóa tập thể do cách suy nghĩ sai lầm của 
con người là ở chỗ nhân loại đã và đang tiẾp tục gây ra những tàn phá 
chưa từng có đối với các sinh vật khác và trên chính hành tỉnh mà chúng 
ta đang sống. Những cánh rừng, nơi cung cấp dưỡng khí đang bị hỦy 
hoại cùng các loài động thực vật ở đó; các loài thú bị giam hãm và sống 
khốn khổ trong các nông trại; sự ô nhiễm của sông ngòi, đại dương và 
bầu khí quyển. Do lòng tham, do không nhận thức được mối liên quan 
giữa mình với vũ trụ nên con người cứ đeo đuổi những hành vi, mà nếu 
không kiểm soát được, sẽ dẫn đến sự điệt vong của chính chúng ta. 


Phần lớn lịch sử loài người là lịch sử của sự điên cuồng, biểu hiện 
ngay trong tâm điểm của nó là thân phận con người. Nếu lịch sử loài 
người được biểu hiện qua bệnh sử của một cá nhân thì bệnh lý là: chứng 
mê lầm kinh niên, xu hướng bệnh hoạn dẫn đến chuyện giết người hay 
hành động một cách tàn bạo chống lại những gì họ cho là “kể thù” — do 
sự mê mờ của họ đã được phóng chiếu ra bên ngoài. Đó là một sự mất 
trí, xen vào đó chỉỈ vài giây ngắn ngủi là có sự tỉnh táo, sáng suốt. 


Nỗi sợ hãi, lòng tham và khát vọng quyền lực là động lực tâm lý 
nằm phía sau của không chỉỈ các cuộc chiến tranh và bạo lực giữa các 
nước, các bộ tộc, các tôn giáo, các ý thức hệ mà còn là nguyên nhân của 
những xung đỘt không ngừng trong các quan hỆ cá nhân. Chúng tạo nên 
sự méo mó trong cách bạn nghĩ về người khác và về chính mình. Những 
động lực tâm lý đó làm cho bạn có khuynh hướng suy diễn sai lầm về 
mọi tình huống, dẫn đến những hành động rất sai lạc, cốt chỈ để giúp bạn 
thoát khỏi cẩm giác sợ hãi thường trực và tiếp tay cho nhu yếu muốn tích 
lñy của cä¡ ở trong bạn. Nhưng nhu yếu tích lũy của cải này là một cái 
hố không dáy mà bạn không bao giờ có thể lấp đầy hay thỏa mãn được. 


Điều quan trọng mà bạn cần nhận ra là nỗi sợ hãi thường trực, 
lòng tham lam và khát vọng tranh giành quyền lực ở trong bạn không phải 
là sự tha hóa mà chúng ta đang đề cập ở đây, vì những thứ này chỈ là hệ 
quả được tạo ra tỪ sự tha hóa —- đó là sự mê mờ sâu đậm trong tâm thức 


mê lầm của tập thể, được tiềm ẩn trong cách nghĩ của mỗi con ngườil5. 
Nhiều tôn giáo đã khuyên chúng ta nên từ bỏ lòng ham muốn và sợ hãi. 
Nhưng những lời khuyên ấy thường không mấy thành công vì chúng 
chưa dụng được đến gốc rễ của sự băng hoại. Nỗi sợ hãi, lòng tham và 
khát vọng tranh giành quyền lực chưa phải là nguyên nhân cơ bản gây ra 
vấn đề. Vì nếu không có sự chuyển hóa tận gốc trong chính tâm thức bạn 
về cách bạn nhìn dời sống!° thì những cố gắng như để trở thành mộ: 
người rốt hơn chung quy cũng chỉỈ là một mong muốn bất thành, dù đây 
có về như là một điều cao thượng, hay dáng làm. Dù bạn có trở thành 
một người tốt thì đây cũng chỈ là một phần của cùng một sự tha hóa, một 
trạng thái tự tôn rất tinh vi, vì lòng ham muốn có nhiều hơn chỈ để củng 
cố thêm cho cá nhân mình. Bạn chỈ có thể trở thành tốt hơn bằng cách 
nhận ra sự tinh khiết, những gì cao thượng đã có sẵn Ở trong mình và làm 
cho những phẩm chất thánh thiện ấy được biểu lộ ra. Điều này chỈ xẩy 
ra khi bạn có sự chuyển hóa cơ bản trong nhận thức của mình!7. 


SỰ TRỖI DẬY CỦA NHẬN THỨC MỚI 


Hầu hết các tôn giáo và các trường phái duy linh cổ xưa đều cho 
rằng trong trạng thái “bình thường” trí năng cỦa ta thường mang sẵn một 
sự mê mờ bẩm sinh. Tuy nhiên sự mê mờ ấy là cái mà ta có thể vượt qua, 
đó là khÄä năng chuyỂn hóa sâu sắc những mê mờ này trong tâm thức của 
con người. Ấn Độ giáo gọi đó là zÏnJ :ầức, Chúa Jesus gọi là sự cứu rỗi, 
còn Phật giáo thì gọi là giải thoát. 


Thành tựu vĩ đại nhất của nhân loại không phải là các tác phẩm 
nghệ thuật hay các công trình khoa học hay công nghệ mà là nhận ra tính 
tha hóa, sự điên rồ trong chính bằn thân mình. Một vài người đã nhận ra 
được điều này và Đức Thích Ca, sống ở Ấn Độ cách đây gần 2.600 năm, 
có lẽ là người đầu tiên hoàn toàn nhận thức được điều này. Sau này 
người ta tôn ngài là Phật (Buddha). Buddha có nghĩa là Bậc rỈnh thức. 
Cùng thời gian đó, ở Trung Hoa có một bậc thầy giác ngộ khác là Lão 
Tử. Những lời giáo huấn thâm thúy và sâu sắc nhất của Ngài đã được ghi 
chép lại trong cuốn Đạo Đức Kinh. 


Dĩ nhiên nếu ta nhận ra sự mất irí trong ta thì đó cũng là khởi đầu 
của quá trình tỉnh thức, chữa lành và vượt thoát. Do đó trên hành tinh này 
đã khởi đầu cho một chiều nhận thức mới, một quá trình nở hoa trong 


tâm thức của nhân loại. Những vị thầy ấy đã dạy chúng ta về những lầm 
lạc, khổ đau và mê mờ. Họ chỉ ra hậu quả của cách sống vô minh, cách 
suy nghĩ và hành động lầm lạc của con người thời đó và những thống 
khổ họ đã tạo ra cho nhau. Những bậc thầy thời ấy cũng chỉ ra khả năng 
tỉnh thức từ cách sống lầm lạc cũ mà mọi người đều cho là rất “bình 
thường”. Họ đã vạch ra một con dường tâm linh để chúng ta có thể đi 
theo. 


Thế nhưng thế gian lúc đó chưa sẵn sàng để nghe những lời dạy đó 
và vào thời điểm đó, quá trình tỉnh thức cũng chỈ mới ở giai đoạn ban 
đầu. Kết quả là những người thời đó và ngay cả sau này thường hiểu họ 
một cách sai lạc. Sau bao nhiêu thế kỞ, càng có nhiều thứ được thêm vào 
để phẳn ảnh những suy diễn lệch lạc đó, mà những thứ này chẳng ăn 
nhập gì với những lời dạy lúc ban đầu. Những lời dạy - để chỈ cho ta 
một con dường thoát ra khổi sự tha hóa của trí năng, khỏi tính chất điên 
rồ của tập thể — đã bị xuyên tạc và trở thành một bộ phận của cơn mất 
trí. 


Vì thế tôn giáo phần nhiều có tính chất chia rẽ hơn là hòa hợp. 
Thay vì mang lại nhận thức về tính Nhất Thể căn bản của mọi loài, để 
chấm dứt bạo động và oán thù, thì họ lại gây thêm oán thù và bạo động, 
gây thêm chia rễ giữa các dân tộc cũng như giữa các tôn giáo và ngay cả 
trong cùng một tôn giáo. Chúng trở thành các hệ tư tưởng, hệ dức tin để 
người ta đồng nhất với họ, hoặc dùng nó để củng cố cảm nhận sai lầm 
về bản ngã. Vì vậy người ta cho rằng mình luôn “đúng” và những người 
khác là “sai”. Con người đã sáng tạo ra hình ảnh của “Thượng Đế” qua 
trí óc tưởng tượng hạn hẹp của chính mình. Một biểu tượng không-thể- 
diễn-bày đã bị quy thành một vị £hần linh mà ta phải tin và tôn thờ. 


Cho dù đã có biết bao nhiêu hành vi điên rồ nhân danh tôn giáo thì ở 
gốc rễ của những lời giảng này vẫn là ánh sáng của chân lý, đã chiếu qua 
tầng tầng lớp lớp những hiểu lầm và sự bóp méo. Để cảm nhận được 
nguồn ánh sáng này, ta phải chứng nghiệm được ánh sáng chân lý ấy 
trong chính mình. Và lịch sử lúc nào cũng có một số người đã chứng 
nghiệm được sự chuyển hóa trong nhận thức và nhận điện được trong 
mình những gì mà tất cả tôn giáo đều nói đến. Để mô tả cái chân lý 
không-thể- diễn-bày đó, họ đã dùng các khái niệm của chính tôn giáo 
mình. Qua các vị đó, các trường phái hay các trào lưu phát triển ngay 
trong chính nội bộ của các tôn giáo lớn và đây không những là một sự 


phục sinh, mà trong vài trường hợp, còn làm sáng tỏ hơn những chân lý 
trong các lời răn dạy cổ xưa. Hầu hết các trường phái này đều có tính 
chất phẳn kháng. Họ bác bỏ, dẳ phá tầng tầng lớp lớp những khái niệm 
chết cứng và các cơ chế đã củng cố những tư tưởng sai lạc, và vì vậy mà 
các hàng giáo phẩm đều nhìn họ với cặp mắt nghi ngờ và thù nghịch. 
Khác với các tôn giáo chính thống, những giáo lý của họ nhấn mạnh đến 
sự tỉnh thức và những chuyển hóa tự thân. Chính qua những trường phái 
hay trào lưu âm thầm này mà các tôn giáo lớn có thêm sức mạnh chuyển 
hóa, bắt nguồn từ những lời răn dạy cổ xưa, dù trong hầu hết các trường 
hợp, có rất ít người tiếp cận được những giáo lý chân chính này. Do đó, 
số lượng người tiếp thu chưa bao giờ đủ lớn để tạo nên một tác động có 
ý nghĩa lên sự mê mờ sâu đậm của tập thể. Trong khi đó, qua thời gian, 
một số trường phái đã không còn hữu ích nữa vì đã trở nên quá hình thức 
và đi theo những giáo điều quá cứng nhắc. 


TÂM LINH VÀ TÔN GIÁO 


Vậy thì vai trò cỦa các tôn giáo chính thống trong việc hình thành ý 
thức mới là gì? Nhiều người đã nhận thức được sự khác biệt giữa tâm 
linh và tôn giáo. Họ đã nhận thấy rằng có được một hệ tín ngưỡng - tập 
hợp của những tư tưởng mà ta xem là tuyệt đối đúng — sẽ không làm cho 
bạn có nhiều chất tâm linh hơn người khác, dù đó là tín ngưỡng gì. Thật 
ra thì khi bạn càng khép mình vào một hệ tư tưởng, vào một tôn giáo thì 
bạn càng tách rời với chiều không gian tâm linh ở trong bạn. Chúng ta 
thường dễ bị vướng mắc vào cạm bẫy này khi cho rằng chân lý chỉ là 
suy tư, nhất là khi bạn hoàn toàn tự đồng nhất mình với những suy tư ở 
trong đầu mình, hoặc thích tuyên bố rằng “tôi đã nắm được chân lý” khi 
không ý thức được rằng mình chỈ đang bảo vệ cho một hình ẳnh của cá 
nhân mình. Họ không nhận ra những giới hạn của suy tư!?. Dưới con 
mắt họ thì nếu bạn không tin theo hoặc suy nghĩ giống hệt như họ thì 
phần sai đã nằm về phía bạn và trong quá khứ, cách đây không lâu, họ 
hẳn sẽ giết bạn mà chẳng thấy có gì sai trái cả. Ngay cả trong thời đại 
này, vẫn còn rất nhiều người suy nghĩ và hành xử như thế. 


Một chiều hướng tâm linh mới, tức là sự cải biến nhận thức, đang 
phát triỂn trên một quy mô rộng lớn, nằm ngoài cơ cấu của những tôn 
giáo đã được thể chế hóa hiện nay. Ngay trong các tôn giáo bị lý luận và 
suy tử chi phối thì vẫn có những nhóm thiên về tâm linh mặc dù hệ thống 
thứ bậc đã được thể chế hóa luôn cảm thấy bị đe dọa bởi những nhóm 


này và luôn tìm cách trấn áp. Như vậy, sự khai mở ra một chiều tâm linh 
có quy mô rộng lớn, thoát ra khỏi những cơ chế tôn giáo là một phát triển 
hoàn toàn mới. Điều này trước đây có thể là điều không tưởng tượng 
được, đặc biệt ở phương Tây, nơi trí năng chi phối nhiều nhất, nơi mà 
giáo hội Cơ dốc có uy quyền rất lớn đối với các trào lưu tâm linh. Ví dụ, 
bạn không thể tự dưng đứng lên nói chuyện về một đề tài tâm linh mà 
không có sự thỏa thuận trước với nhà thờ. Họ sẽ làm cho bạn im ngay. 
Còn giờ đây thì đã có những dấu hiệu thay đổi lớn ngay trong các nhà thỜ 
và các tôn giáo. Đây là điều làm chúng ta rất ấm lòng và cảm thấy tri ân 
mặc dù đó mới chỉ là chút dấu hiệu cởi mở ban đầu. 


Phần thì do những giáo huấn phát sinh bên ngoài các tôn giáo hiện 
thời, phần thì do sự xâm nhập của những giáo huấn cổ từ phương Đông, 
ngày càng có nhiều tín đồ các tôn giáo truyền thống ở Tây phương cởi bỏ 
được thái độ tự đồng nhất mình với hình tướng, với những giáo điều và 
những hệ tín ngưỡng khắt khe và khám phá ra được chiều sâu nguyên 
thủy trong chính truyền thống tâm linh của họ cũng như trong chính họ. 
Họ nhận ra rằng sự “giác ngộ về tâm linh” của họ chẳng liên quan gì đến 
những điều họ cần phải tin mà liên quan lớn đến cách sống cỦa họ. 
Ngược lại, mức độ chín chắn về tâm linh của bạn sẽ hướng dẫn cách 
bạn hành xử và giao tiếp với người khác. 


Những ai không thể vượt qua những hình thức bên ngoài của 
truyền thống tâm linh của mình thì họ ngày càng lún sâu vào các tín điều, 
tức là lún sâu vào thói quen suy tư. Giờ đây chúng ta đang chứng kiến 
không những một sự thâm nhập chưa từng thấy của một tâm thức mới 
mà còn là sự cố thủ và chống trả của bẳn ngã, tức là thứ tâm thức cũ ở 
trong ta. Một số tôn giáo sẽ mở rộng cửa để chào đón nhận thức mới này, 
một số khác thì sẽ khép kín để củng cố ?hêm v] thế suy tử của mình?0 và 
trở thành một bộ phận của những cơ cấu chống đối còn sót lại, qua đó 
bản ngã có tính tập thể sẽ tự bảo vệ cho nó, chống lại những gì có vẻ đe 
dọa cho bản ngã của tập thể ấy. Có những giáo phái tín ngưỡng về căn 
bản chỉ là những thực thể đầy tính chấp ngã, tự đồng nhất mình một 
cách cứng nhắc với những vị thế, quan điểm trong cách suy tư của họ, 
không cho phép những cách suy nghĩ mới đi vào. 


Nhưng trước sau gì thì bẳn ngã cũ Ở trong ta rồi cùng sẽ tự phân rã 
và tất cả những cơ chế đã được thiết lập vững chắc, cho dù đó là các cơ 
chế tôn giáo, tổ chức... cũng sẽ tự phân rã từ bên trong, dù hiện tại 


những nền móng ấy có vững chắc đến dâu. 
SỰ CẤP BÁCH CỦA VIỆC CHUYỂN HÓA TÂM THỨC 


Khi gặp sự khủng hoẳng đến tận gốc, khi những lề thói xưa cũ 
trong cách giao tiếp với nhau và với thiên nhiên không còn tác dụng, khi 
mà sự tồn vong bị đe dọa bởi những thử thách tưởng chừng không vượt 
qua được, thì một cá thể hay một loài sinh vật hoặc là bị điệt vong hoặc 
vượt qua được những giới hạn của điều kiện sống của mình bằng một 
bước nhảy vọt trong quá trình tiến hóa”!. 


Người ta cho rằng sự sống trên hành tinh này phát xuất từ biển. 
Khi trên mặt đất chưa có sự sống thì biển khơi đã tràn ngập các giống 
loài. Một lúc nào đó một số sinh vật ở ngoài biển đã mạo hiểm tràn lên 
bờ. Sau khi bò lên bờ được vài mét, chúng quá kiỆt sức và phải trở lại 
với mặt nước. Sau bao nhiêu cố gắng liên tục, cuối cùng rồi chúng cũng 
bắt đầu thích nghỉ với dời sống trên mặt đất, chân mọc ra thay cho vây để 
đi chuyển và phổi hình thành để thở, thay thế cho mang của loài cá. Sở dĩ 
chúng đám mạo hiểm tiến vào mỘt môi trường lạ lẫm như thế và phải 
trải qua những biến đổi sâu sắc như thế có lẽ vì phải đối điện với một 
tình huống rất cấp bách. Chẳng hạn như nước biển ở nhiều nơi có thể 
rút cạn đi qua hàng ngàn năm, buộc tôm cá phải rời nơi cư trú và tiến hóa. 


Làm sao để thích nghi với một cuộc khủng hoảng tận gốc rễ đang 
xảy ra và đe dọa chính sự tồn vong của chúng ta? Đây cũng là thách thức 
của nhân loại ngày nay. Lần đầu tiên sự sinh tồn của chính hành tinh này 
đang bị đe dọa bởi sự băng hoại của thứ lý luận và tư duy mang đầy tính 
chấp ngã??. Sự tha hóa này, dù đã được Đức Phật nêu lên cách đây gần 
2600 năm, ngày nay đang được nền khoa học kỹ thuật hiện đại làm cho 
trầm trọng thêm. Mãi cho đến gần đây thì những chuyển hóa về nhận 
thức chỈ xảy ra ở một thiểu số người thuộc nhiều tôn giáo hay văn hóa 
khác nhau. Tuy nhiên sự phát triển toàn điện và rộng khắp của tâm thức 
mới chưa xảy ra vì tình thế chưa bắt buộc. 


Nhưng rồi sẽ đến lúc rất nhiều người sẽ nhận ra - nếu họ chưa 
nhận ra - rằng nhân loại đang đứng trước một chọn lựa nghiệt ngã: tiến 
hóa hay điệt vong. SỰ cáo chung của những mô thức trí năng xưa cũ và 
sự trỗi dậy của một chiều nhận thức mới đã và đang xẩy ra trong đại đa 


số, càng ngày càng dông hơn. 


Giờ đây những gì đang trỗi dậy không phải là một cơ chế tín 
ngưỡng mới, một tôn giáo mới, hay một câu chuyện thần thoại mới... mà 
chính là sự chấm dứt các thứ đó. Sự chuyển hóa này sâu sắc hơn những 
gì đang nằm ở trong đầu bạn, sâu sắc hơn những suy nghĩ của bạn. Thực 
vậy, ngay tâm điểm của thứ nhận thức mới là sự vượt thoát lên những 
suy tư nhằm nhận ra một chiều không gian sâu lắng Ở trong bạn mà chắc 
chắn là rộng lớn, bao la hơn là suy tưởng. Từ đó bạn không còn cố đi tìm 
nhân cách hay cẳm nhận về chính mình qua những dòng suy nghĩ miên 
man, mà khi còn Ở trong vòng kiềm tỏa của thứ nhận thức cũ, bạn cứ 
luôn lầm tưởng rằng bạn chỈ là những suy nghĩ miên man đó. Quả là một 
sự giải thoát khi bạn nhận ra rằng “Ô, tiếng nói luôn vang vọng, ồn ào ấy 
ở trong đầu không phải là Tôi”. Vậy thì Bạn là gì? Là phần nhận ra tiếng 
nói ấy. Bạn chính là nhận ức nằm đằng sau những ý nghĩ; bạn chính là 
không gian trong đó những ý nghĩ hay cảm xúc được biểu hiện. 


Bản ngã chẳng qua chỉ là sự tự đồng nhất mình với hình tướng, 
chủ yếu là với những dòng suy tư Ở trong bạn. Nếu quả điều Ác là một 
cái gì có thật thì định nghĩa của nó là: hoàn toàn tự đồng nhất với hình 
tướng: với vật chất, với cách suy nghĩ sai lầm, và với những cẳm xúc 
tiêu cực Ở trong mình. Điều này dẫn đến sự hoàn toàn mất nhận thức về 
khả năng tiếp cận của chính mình với mọi thứ chung quanh, cũng như 
với Cội Nguồn. Chính sự lãng quên này là khổ đau và mê mờ, là :ội /ỗ¡ 
nguyên thỦy mà Thánh kinh đã ám chỉ. Khi sự mê mờ này chi phối những 
gì bạn nói, nghĩ và làm thì thế giới mà bạn tạo ra sẽ là một thế giới gì? 
Để trả lời câu hỏi này, bạn hãy nhìn xem mọi người đã đối xử với nhau 
như thế nào, hoặc dọc thêm về lịch sử, hay xem tin tức trên truyền hình. 


Nếu cách suy nghĩ cũ của bạn không thay đổi, thì cho dù bạn có 
làm øì đi nữa thì bạn cũng chỈ luôn tái tạo lại cùng một thế giới cũ, cùng 
những thói xấu và những tha hóa mới mà về căn bản là giống với thế 
giới trước đây. 


MỘT THẾ GIỚI MỚI VÀ MỘT CÕI TRỜI MỚI 


Tên cuốn sách này xuất phát từ một lời tiên tri trong Thánh kinh mà 
giờ đây có về phù hợp hơn bao giờ hết. Lời tiên tri có ghi Ởở kinh Tân Ước 


và Cựu Ước nói về sự sụp dổ của trật tự thế giới cũ đồng thời với sự 
trỗi dậy của một thế giới mới và một cõi trời mới. Cõi rời mới Ở đây 
không phải là một địa điểm mà thực ra đó là một cách nhận thức mới 
trong tâm thức của con người. Đây là ẩn nghĩa của đanh tỪ này, và đây 
cũng là điều mà Chúa Jesus muốn nói. Còn thế giới chỉỈ là sự biểu hiện 
bên ngoài, đưới muôn vàn hình tướng, và luôn là những phản ánh bên 
trong của tâm thức bạn. Tâm thức của con người và sự sống trên hành 
tinh này có liên quan nội tại với nhau. “Cõi ứrời mới” chính là sự xuất 
hiện của một thứ tâm thức mới và “thế giới mới” chính là sự phần ánh 
của tâm thức mới này qua thế giới vật chất. Vì cuộc sống cỦa con người 
và nhận thức của con người thật ra là một, là Nhất Thể với sự sống trên 
hành tinh này, nên khi thứ nhận thức cũ đã biến mất thì sẽ có những biến 
đổi đồng bộ về mặt dịa lý và khí hậu Ở nhiều nơi trên thế giới như 
những øì chúng ta đang chứng kiến. 


Chương 2 


BẢN NGÃ: TÌNH TRẠNG 
HIỆN THỜI CỦA NHÂN 
LOẠI 


Ngôn từ, dù phát thành tiếng trên môi hay đang còn dưới dạng 
những ý nghĩ, thì vẫn có sức cuốn hút như là một thứ bùa mê. Bạn dễ 
đàng đánh mất mình trong mớ ngôn từ đó, chúng dễ làm cho bạn mê mẩn 
đến độ bạn cả tin một cách sai lầm rằng khi øQ¡ £ên một vật nào đó thì 
bạn đã biết được bản chất của vật ấy. Sự thật là bạn không thể nào b¡Ế/ 
được bản chất của một vật nào cả. Khi gọi tên một sự vật, chỶ là bạn 
vừa gắn một khái niệm lên một điều gì còn rất bí mật. Suy cho cùng, ta 
không thể thực sự biết một cái gì hết: dù đó là một con chim, một cành 
cây, một hòn si và nhất là một con người. Lý do là vì mỗi thứ ấy đều có 
một chiều sâu vô lượng. Những gì ta suy nghĩ, cảm nhận, hay kinh 
nghiệm về vật ấy chỈ là một lớp mồng bên ngoài của thực tại, những 
điều ta biết ấy thực ra còn ít hơn một cái chóp nhỏ tí teo nhô lên mặt 
nước của một tẳng băng trôi. 


Ẩn dưới về bề ngoài đó, mọi thứ không những rất liên quan với 
những thứ khác mà còn liên quan rất mật thiết với Tâm —- Cội Nguồn của 
sự sống — nơi sản sinh ra mọi vật. Thế nên một bông hoa, một con chim, 
thậm chí là một hòn sỏi cũng có thể dẫn lối cho ta trở về với Nguồn Cội, 


với Thượng Đế, và với chính ta. Khi ta nhìn ngắm một vật hoặc cầm nó 
lên và để cho nó được hiện hữu mà không gán ghép znỘi :ên gọi nào hay 
một nhãn hiệu nào lên vật đó thì ta sẽ có cẩm giác sững sỜ, và kinh ngạc 
dâng trào lên ở trong ta. Bản chất chân thực của vật đó sẽ lặng lẽ truyền 
đạt đến ta, đồng thời giúp ta phẳn ẳnh bản chất chân thực của chính 
mình. Đây là điều mà các họa sĩ bậc thầy đã cảm nhận và chuyển tải rất 
thành công trong những nghệ phẩm của họ. Van GoghÍ đã không nói: “Ô, 
đây chỈ là một cái ghế cũ”. Ông nhìn đi, rồi nhìn lại, không biết bao nhiêu 
lần. Cho đến khi ông cẩm nhận được tính Hiện hữu của chiếc ghế cũ. 
Rồi ông mới cầm cọ ra ngồi trước khuôn vải và bắt đầu vẽ. Bản thân 
chiếc ghế cũ ấy hẳn chỉ có giá vài đô la. Nhưng bức tranh về chiếc ghế 
cũ mà Van Gogh đã vẽ đó bây giờ có lẽ phải trên 25 triệu đô la. 


Khi bạn không còn che lấp thế giới bằng ngôn ừ và nhãn mác thì 
một cảm giác huyền nhiệm trở lại trong đời sống của bạn, dù cẩm giác 
này đã biến mất từ lâu khi nhân loại, thay vì sử dụng ý nghĩ, thì lại bị ý 
nghĩ chi phối và chiếm hữu”. Đời sống của bạn vừa lấy lại được chiều 
sâu. Mọi thứ phục hồi lại được sự trẻ trung và tươi mới. Nhưng điều kỳ 
điệu nhất là bạn đang chứng nghiệm lại được bản chất chân thật của 
mình, trước khi bị những ngôn rừ, ý nghĩ, hay hình tướng nào đó làm cho 
lu mờ đi. Điều này chỉỈ có thể xảy ra khi bạn tách bạch con người đích 
thực của bạn, ra khỏi mọi thứ hỗn tạp khác mà bạn đã sai lầm tự đồng 
nhất với mình. Cuốn sách này sẽ giúp bạn thực hiện quá trình tách bạch 
này. 


Khi bạn càng vội vàng gắn những nhãn mác (bằng suy nghĩ trong 
tâm trí hay bằng cách gọi tên) lên một đồ vật, một người, hay hoàn cảnh 
nào đó thì đời sống của bạn sẽ càng trở nên nông cạn và tể nhạt. Và bạn 
lại càng dễ trở nên chai lỳ trước hiện thực của đời sống, khiến bạn 
không thấy được những điệu kỳ của đời sống vốn vẫn luôn trải ra bên 
trong bạn và chung quanh bạn. Như thế, bạn có thể đạt được chút khôn 
ngoan lém lỉnh, nhưng sẽ đánh mất sự thông thái cùng với niềm vui, óc 
sáng tạo, tình yêu và sức sống - chúng như những gạch nối tĩnh tại và 
thầm lặng, bị chèn lấp giữa những khái niệm và suy luận của bạn. Dĩ 
nhiên chúng ta cần phải sử dụng ngôn từ và ý tưởng - những thứ có về 
đẹp riêng của chúng —- nhưng chúng ta có cần phải tự trói buộc mình vào 
những ngôn từ và ý tưởng đó không? 


Ngôn từ không thể nói lên được gì nhiều về thực tại vì chúng luôn 


giản lược thực tại thành một điều gì đó mà trí năng con người có thể 
nắm bắt được. Ngôn tỪ trong Anh ngữ chỈ bao gồm năm nguyên âm căn 
bản: a, e, ¡, o, u. Còn lại chỉ là các phụ âm tạo nên bởi áp suất của không 
khí trong vòm miệng như s, f, g,... Vậy sao bạn có thể tin rằng sự kết hợp 
của những âm thanh như thế lại có thể giải thích được bản chất chân 
thật của bạn, giải thích được mục đích tối hậu của vũ trụ hay thậm chí 
giải thích được chiều sâu, hay bản chất của mỗi gốc cây, mỗi hòn sỏi? 


CÁI “TÔI? ĐƯỢC TẠO RA DO MÊ MỜ 


Tùy theo cách dùng mà đại từ “Tôi” có thể tượng trưng cho mỘt sai 
lầm lớn nhất hoặc có thể nói lên được chân lý sâu sắc nhất. Trong cách 
dùng thông thường, không những đó là một từ được dùng nhiều nhất 
trong ngôn ngỮ (và dùng chung với những từ khác như: “của tôi” và 
“chính tôi”) mà còn là một trong những từ dễ sây ra lầm lỗi nhất. Theo 
cách dùng thường ngày, từ “Tôi” là biểu tượng của mộit sai lầm từ gốc 
rễ, là cảm nhận sai lầm về bẩn chất chân thật của bạn, là sự đồng hóa 
một cách mê mờ về chính mình. Đây chính là bẳn ngã. Cảm giác sai lầm 
về “cái Tôi” này là những gì mà Einstein — người đã hiểu sâu, không 
những bản chất thực của không gian và thời gian, mà cả về bản chất của 
con người - đã từng đề cập đến. Einstein nhìn nhận sai lầm trong nhận 
thức đó như là “một ảo tưởng về thị giác của nhận thức”. Và “cái Tôi” 
sai lầm đó lại làm cơ sở cho mọi suy diễn sai lạc sau này của chúng ta về 
thực tại, về những cách suy tư, về các mối quan hệ và giao tiếp của bạn. 
Thực tại, lúc đó, chỈ còn là sự phẳn ẳnh của sai lầm căn bản này. 


Điều dáng mừng là nếu bạn nhận thức rằng đó chỉ là sự mê mờ thì 
tỰ nó sẽ tan biến ngay. Khi bạn nhận thức được sự mê mờ thì đó cũng là 
điểm kết thúc của sự vô minh ấy. Sở dĩ vô minh còn tồn tại được chỉỈ vì 
bạn đã tưởng lầm vô minh là thực tại. Khi nhận chân được mình không 
phải là điều đó thì tự thân bản chất chân thực của bạn được phơi bày. 
Điều này sẽ xảy ra với bạn khi bạn dọc chậm rãi và kỹ càng chương này 
và những chương kế tiếp, khi tôi nói rõ về cơ chế hoạt động của “cái Tôi 
giả dối” mà ta thường gọi là bản ngã. Vậy thì bẳn chất của bẩn ngã là 
gì? 


Thông thường, khi bạn dùng từ “Tôi” thì “cái Tôi” mà bạn muốn 
nói đó không phải là bẳn chất chân thực của bạn. Vì chỈ qua một thao tác 
rút gỌn sai lạc mà chiều sâu vô hạn của bẳn chất chân thật của bạn đã bị 


nhầm lẫn với một âm thanh do thanh quản của bạn phát ra, hay với mỘt ý 
niệm “Tôi” trong óc bạn và tất thảy những gì mà “cái Tôi” đồng hóa với 
nó. Vậy thì chữ “Tôi”, “của Tôi”,... muốn nói là gì? 


Khi một dứa bé biết được âm thanh do bố mẹ phát ra là tên của nó 
thì dứa bé ấy đã bắt đầu zự đồng nhất nó với một danh rừ, dưới dạng 
một ý niệm Ở trong đầu, với bản chất chân thật của nó. Ở giai đoạn đó, 
dứa bé tự liên hệ với mình khi nói: “Ôi, Johnny đói bụng quá”. Sau đó, 
chúng học được đại từ “Tôi”, và ghép từ này với tên mình, cái tên chúng 
lầm lẫn với bẳn chất chân thật của chúng. Sau đó những ý-nghĩ-có-dính- 
líu-đến-Tôi (I- -thoughts) ban đầu này được bổ sung bởi những ý nghĩ 
khác. Bước tiếp theo là những ý nghĩ về “Tôi” và “của Tôi” để nói về 
những thứ có về như là một phần của “Tôi”. Đây chính là trạng thái tự 
đồng nhất mình với đồ vật. Tức là tìm thấy ở “đồ vật” (mà thực ra trong 
chiều sâu, đó là những ý niệm £ượng irưng cho đồ vật đó) một cảm nhận 
về bản thân mình, và cũng từ cảm nhận đó mà chúng ta tạo ra một nhân 
cách về bản thân dựa trên những đồ vật đó. Do đó, khi một món đồ “của 

Tôi” bị hư hoặc mất đi thì “Tôi” cảm thấy rất đau khổ. Đây không phải 
¡ sự mất mát thuộc về giá trị nội tại của món đồ vì dứa trẻ sẽ rất chóng 
quên và thay vào đó bằng những món đồ khác, nhưng sự mất mát này có 
dính đến ý nghĩ, như thể zmỘi cái gì đó “của tôi” vừa bị mất đi. Món đồ 
chơi đã trở thành một phần của cẳm nhận về znội cái Tôi đang được phát 
triển Ở trong dứa bé. 


Và khi lớn lên, cách suy nghĩ có-liên-hệ-về-Tôi ngày càng được bổ 
sung thêm bằng những thứ khác “của Tôi” như: giới tính, nghề nghiệp, 
tài sản, thân thể, dòng giống, quốc tịch, tôn giáo... Thêm vào đó là các vai 
trò khác mà “cái Tôi” cũng thường dễ đồng hóa theo như vai trò làm mẹ, 
làm cha, làm vợ, làm chồng... những kiến thức hay ý tưởng đã được tích 
lũy qua ngày tháng, những sở thích hay những điều không thích, và cả 
những gì đã xảy ra “cho Tôi” trong quá khứ mà ký ức về nó chính là 
những ý niệm giúp bạn định nghĩa thêm cẳm nhận về bản thân, như là 
“Tôi và những câu chuyện của Tôi”. Nhưng đây chỈ là những thứ mà 
người ta căn cứ vào đó để có được cảm nhận về giá trị ca con người 
họ. Chung quy những thứ này cũng chỉỈ là tập hợp của những ý niệm góp 
nhặt lại một cách không vững bền, vì tất cả đều chỉ để mang lại một 
cảm nhận về cái Tôi. Vì khi nói “Tôi” thì thường ta muốn ngụ ý về cấu 
trúc có tính chất đầy suy tư và lý luận này. Nói chính xác hơn là trong 
hầu hết các trường hợp, khi bạn nói “Tôi” thì không phải là bản thân bạn 


đang nói mà chính là một khía cạnh của cấu trúc trí năng này, là “cái Tôi” 
bản ngã của bạn đang nói. Khi bạn đã tỉnh thức, bạn vẫn dùng chữ “Tôi”, 
nhưng những điều bạn nói phát xuất từ một chỗ rộng thoáng, sâu xa Ở 
trong bạn. 


Hầu hết mọi người vẫn còn hoàn toàn tự đồng nhất mình với thói 
quen suy nghĩ không ngừng, của lối suy tưởng bó buộc, không có chủ 
đích và thường lặp đi lặp lại ở trong đầu. Trong tâm thức họ, không có 
chút không gian rộng thoáng nào giữa cái “Tôi” chật hẹp và thói quen hay 
suy nghĩ lung tung hoặc những cảm xúc lo sợ vẩn vơ thường phát sinh ở 
trong lòng. Nên khi bạn bảo rằng trong đầu họ luôn có mỘt fiẾng nói vang 
vang, không bao giờ ngừng nghĩ, họ sẽ hỏi lại bạn “tiếng nói gì?”, hoặc 
họ trở nên giận dữ, phủ nhận điều bạn nói. Dĩ nhiên phẳẩn ứng này của 
họ xuất phát tỪ ziẾng nói của bẳn ngã luôn vang vọng, là dòng suy nghĩ 
miên man mà họ không thể dừng lại được, là phần trí năng của họ chưa 
được họ nhận biết. Có thể nói rằng thực thể này đã khống chế họ. 


Một số người không thể nào quên được kinh nghiệm lần đầu tiên 
khi họ tách ly tâm thức của mình ra khỏi những suy nghĩ miên man ở 
trong đầu và cảm nhận được, dù chỉỈ trong chốc lát, một sự chuyển hóa 
lớn trong cách họ cảm nhận về chính mình, tức là từ chỗ thường tự đồng 
nhất mình một cách sai lầm với những gì mình đang suy nghĩ, sang một 
vị trí mới: Làm một chứng nhân đứng đắng sau những suy tư đó, và im 
lặng quan sát tất cả những gì đang xảy rat. Đối với những người khác thì 
điều này đã xảy đến với họ một cách rất mơ hồ, khó nhận ra được có cái 
gì quan trọng vừa xảy ra, cùng lắm thì họ chỉ cảm nhận được có một 
niềm vui tràn ngập và một sự an bình ở nội tâm5 mà họ không biết tại vì 
SaO. 


TIẾNG NÓI ỒN ÀO Ở TRONG ĐẦU BẠN 


Thoáng cảm nhận đầu tiên của tôi về /iếng nói ồn ào này xảy ra 
khi tôi còn là một cậu sinh viên năm thứ nhất tại Đại học Luân Đôn. Một 
tuần hai lần, tôi đón tàu điện ngầm để đến thư viện của trường, thường 
là vào khoảng chín giỜ sáng, sau khi mọi người đã vội vã đến sở làm. 
Lần nọ, có một người phụ nữ da trắng, trạc ngoài ba mươi, ngồi đối 
điện với tôi ở trên tàu. Tôi đã gặp cô ta một vài lần và không thể không 
chú ý. Mặc dù tàu điện đã chật ních hành khách nhưng vẫn không ai 
muốn ngồi bên cạnh cô vì cô ta có về khá điên rồ. Nét mặt cô ta rất căng, 


và mồm cô luôn lắm nhẳm nói với chính cô bằng một giọng rất to và 
chứa đầy giận dữ. Đầu óc cô như lạc vào những suy nghĩ lung tung Ở 
bên trong đến nỗi, cô đường như chẳng còn biết gì đến những người 
chung quanh. Đầu thì hơi cúi xuống và nghiêng về bên trái, cô như đang 
nói chuyện với một người nào đó ở bên cạnh, nhưng đó chỈ là một ô ghế 
trống, không có ai ngồi ở đó cả. Dù tôi không nhớ rõ những gì cô ta nói, 
nhưng cơn độc thoại đại loại như thế này: “Và bà ta nói với tôi... nên tôi 
bảo là bà ta đã nói dối... Tại sao bà ta dám quy lỗi cho tôi... trong khi bà 
luôn lợi dụng lòng tin cỦa tôi và phản bội lòng tin đó...”. Giọng cô đầy 
tức giận như đang bị mỘt người nào đó ngược đãi. Cô nói với giọng 
danh thép như người đang cần bảo vệ quan điểm của mình. 


Khi chuyến tàu đến ga Tottenham, cô ta đứng dậy và đi ra phía cửa 
để xuống ga nhưng vẫn không dứt những lời độc thoại. Tôi cũng xuống 
Ở trạm đó và bước ngay sau lưng cô. Khi đã bước lên hết những bậc cấp 
ở dưới lòng đất để lên tới mặt đất, cô ta quày quả đi về phía quãng 
trường Bedford, mồm vẫn tiếp tục cuộc độc thoại, giọng đầy giận dữ, 
vừa tố cáo người kia vừa thanh minh cho quan điểm và cách tư duy của 
mình. Trí tò mò trong tôi bị kích thích cao độ nên tôi quyết định đi theo 
sau cô, nếu cô tiếp tục đi cùng một hướng với mình. Dù vẫn mải mê với 
cuộc nói chuyện tưởng tượng nào đó ở trong đầu, nhưng cô ta dường 
như vẫn biết mình muốn đi về hướng nào. ChỈ một lát sau, tòa nhà 
Thượng viện đồ sộ của nước Anh, tòa cao Ốc đã được xây dựng từ 
những thập niên ba mươi đã nằm trong tầm mắt của chúng tôi cùng với 
các cơ quan hành chính và thư viện của trường Đại học Luân Đôn. Tôi 
ngạc nhiên quá! Lễ nào chúng tôi lại đến cùng một nơi? Đúng là cô ta 
đang tiến về hướng đó. Tôi thầm nhủ, như vậy thì cô ta là một giáo sư, là 
sinh viên, hay nhân viên văn phòng, hay là quản thủ thư viện của trường? 
Nhưng cũng có thể cô ta chỈ /à mỘt bệnh nhân nằm trong một chương 
trình thực nghiệm nào đó của các nhà tâm lý học của trường. Tôi thật 
không thể nào biết được. Khi tôi chỈ còn cách cô ta có bốn, năm mét, vừa 
khi tôi bước vào trong một tòa cao Ốc có thang máy thì cô ta đã mất dạng. 
Có lẽ cô đã ở trong một chiếc thang máy nào đó vừa đóng cửa và đang đi 
lên những tầng lầu Ở phía trên. 


Một phần ở trong tôi cẩm thấy rất sửng sốt trước những gì mình 
vừa chứng kiến. Là một sinh viên năm thứ nhất, ở độ tuổi hai mươi lăm, 
tôi tự coi mình đang trong quá trình rèn luyện để trở thành một nhà trí 
thức. Và tôi tin chắc rằng chỈ qua kiến thức và suy tư, chúng ta mới có 


thể tìm thấy mọi câu trả lời cho những vẫn nạn sinh tồn của con người, 
và điều đó chỈ có thể xảy ra Ở giới trí thức như tôi, tức là qua quá trình 
suy nghĩ và tự duy. Hồi đó tôi vẫn chưa nhận thức được rằng chính thói 
quen suy nghĩ miên man, thiếu sự nhận thỨc Ở trong ra, mới chính là tình 
trạng tiến thoái lưỡng nan chủ yếu của con người. Tôi đã xem các giáo 
sư là các bậc thánh, những người có thể trả lời mọi câu hỏi của tôi và tôi 
đã cho rằng các trường đại học là đền hờ của rri thức nhân loại. Vậy thì 
làm thế nào mà một người điên dại như cô ta lại có thể là một phần của 
thế giới tri thức cao quý này? 


Đầu óc tôi vẫn còn mi suy nghĩ đến cô ta khi tôi đã bước vào một 
phòng vệ sinh nam trước khi đi vào thư viện. Và trong khi đang rửa tay, 
tôi chợt nghĩ: “Hy vọng cuộc đời mình không phải rơi vào một kết cuộc 
bi thảm như thế!”. Người đàn ông đang đứng bên cạnh bỗng hơi ngước 
đầu lên và dảo mắt về phía tôi, khiến tôi bất chợt giật nẳy mình nhận ra 
là không những /ôi đã có mỘt ý nghĩ như thế mà miệng tôi còn lẫm nhằm 
thành tiếng ý nghĩ đó. Tôi hoảng hốt nghĩ thầm: “Thôi chết, mình đang 
trở thành một người mất trí như cô ta!”. Rõ ràng đầu óc tôi lúc ấy đã liên 
tục suy nghĩ và lo sợ miên man một cách không-có-chủ-đích giống như 
đầu óc của cô ta. Có khác chăng chỉ là vài khác biệt nhỏ. Cẩm xúc và suy 
tư chủ yếu trong cô ấy là sự giận dữ và bất mãn với những gì đã xảy ra; 
còn trong tôi là một nỗi xao xuyến và bất an thường trực. Ở cô ta là thứ 
suy tư đã phát ra thành tiếng, còn trong tôi thì hầu hết chỈ xảy ra ở trong 
đầu. Nếu bảo rằng cô 7a là mỘt người điên thì hầu hết mọi người trong 
chúng ta, kể cả tôi trong đó, cũng đều điên rồ hết; khác chăng là về mức 
độ. 


Trong một thoáng, tôi đã có thể tách mình ra khỏi đầu-óc-thường- 
suy-tưởng-miên-man của mình và nhìn lại mình ở một cấp độ sâu hơn 
những gì đang được thể hiện. Có một sự chuyển dịch ngắn ngủi ở trong 
tôi tỪ trạng thái bận rộn với những suy ft cỦa mình sang trạng thái có ý 
thức, nhưng không vướng chút suy fư nào. Tôi vẫn đang đứng trong 
phòng vỆ sinh nam, không còn ai khác ngoài tôi; và tôi đang nhìn khuôn 
mặt của mình trong tấm gương lớn. Khi vừa thoát ra khổi những suy tư 
bận rộn ở trong đầu mình, tôi bỗng bật cười lên thành tiếng. Tiếng cười 
của tôi có về khật khùng, nhưng đó đúng là tiếng cười của sự tỉnh thức, 
tiếng cười của Đức Phật Di Lặc. “Đời sống không đến nỗi nghiêm trọng 
như đầu óc của bạn vẫn thường nghĩ dâu!”, tiếng cười như muốn cho tôi 
biết như thế. Nhưng phút chốc của frạng thái có mặt, sáng suỐt và đầy 


nhận thức đó ở trong tôi đi qua rất nhanh và mau chóng bị lãng quên. Tôi 
sống ba năm sau đó trong mỘt tâm trạng lo âu và buồn chán, hoàn toàn bị 
chi phối bởi /hói quen suy nghĩ vẫn vơ hoặc lo sợ triền miên. Đến độ tôi 
đã nghĩ đến chuyện tự vẫn, nhưng rồi nhận thức sáng tỏ ấy lại trở về 
trong tôi và lần này thì nhận thức sáng tỗ ấy kéo dài hơn lần đầu. Bây 
giờ thì tôi đã hoàn toàn thoát ra khỏi lối suy nghĩ thúc bách, bó buộc” và 
thoát ra khổi cái Tôi giả tạo do suy tư tạo ra. 


Sự kiện trên không những đã giúp tôi hé thấy rất ngắn ngủi khả 
năng nhận thức Ở trong mình, mà nó cũng gợi cho tôi mối nghi ngờ về giá 
trị tuyệt đối của tư duy hay kiến thức của con người. Và chỉ vài tháng 
sau, có một chuyện bi thẳm xảy ra đã làm cho mối nghi ngờ đó ở trong tôi 
càng tăng thêm. Đó là một buổi sáng thứ Hai bình thường, Thức tỉnh mục 
đích sống - 45 chúng tôi đang trên dường đến giẳng dường để nghe một 
buổi nói chuyện do một vị giáo sư danh tiếng của trường Đại học Luân 
Đôn tổ chức. Nhưng không may chúng tôi được loan báo rằng vị giáo sư 
ấy đã nổ súng tự sát vào cuối tuần trước đó. Tôi sửng sốt trước biến cố 
này. Vì ông ấy là một vị giáo sư rất tiếng tăm của trường và được rất 
nhiều người khâm phục bởi kiến thức uyên bác, khả năng hiểu biết mọi 
điều của ông. Tuy nhiên lúc đó tôi vẫn chưa thấy được điều gì có thể 
thay thế cho giá trị của /hói quen tích lũy kiến thỨc trong đời sốngŠ mà 
chúng ta thường làm. Tôi vẫn chưa nhận ra rằng suy nghĩ, tức trí óc, chỉ 
là một khía cạnh nhỏ trong phần nhận thức rộng lớn ở trong ta. Tôi cũng 
chưa biết một tí gì về bản ngã, huống gì là chuyện nhận điện và vượt qua 
được bẳn ngã đó mỗi khi nó bắt đầu hoạt động trong con người mình. 


NHỮNG VẬT SỞ HỮU VÀ CƠ CẤU CỦA 
BẢN NGÃ 


Phần trí năng thuộc bản ngã ở trong ta hoàn toàn bị quy định bởi 
quá khứ, và nó thể hiện ở hai cấp đỘ: những vật sở hữu và cơ cấu của 
bản ngã. 


Khi một dứa trễ khóc một cách đớn đau vì món đồ của nó vừa bị ai 
lấy mất thì món đồ là tượng trưng cho những vậ¡ sở ữu, cho những gì 
bản ngã thích thu tóm và cất giữ. Và đối với bản ngã thì nưỮng gì bạn 
đang sở hữu có thể được thay thế bằng bất kỳ vật nào khác mà bản ngã 
của bạn muốn sở hữu. Những vật sở hữu mà bạn thường tự đồng nhất 


mình vào là những thứ đã bị quy định do môi trường, do sự nuôi nấng, và 
hoàn cảnh văn hóa mà bạn đã lớn lên. Dù dứa trẻ kia giàu hay nghèo, cho 
dù món đồ ấy là một mảnh gỗ, hay một món đồ chơi điện tử tinh vi thì 
nỗi thống khổ cũng là như nhau khi vật ấy bị lấy mất đi. Lý do của sự 
đau khổ sâu sắc đó ẩn giấu trong ý niệm: “Đó là vật sở hữu của 7ô¡”, và 
điều này liên hệ đến cơ cấu của bản ngã. Trong vô thức bạn có một sự 
thôi thúc muốn củng cố một ấn tượng về cái Tôi của mình qua sự liên 
dới của bạn với đồ vật, và sự thôi thúc này là một bộ phận làm nên cấu 
trúc của bản ngã ở trong bạn. 


Vô thức tự đồng hóa mình với một cái gì đó là một trong những cơ 
cấu căn bản nhất để tạo ra bản ngã ở trong bạn. Chữ “identifcation” — 
nghĩa là tự đồng nhất - được lấy từ gốc chữ “idem” của tiếng La-tinh có 
nghĩa là “làm cho giống nhau” và chữ “facere” có nghĩa là “làm cho”. Do 
đó khi tôi fÿ đồng nhất mình với một cái gì đó tức là tôi làm cho tôi giỐng 
với cái đó. Nhưng làm cho giỐng với cái gì? Giống như Tôi. Tôi gán cho 
nó một cẩm nhận về bản thân và vì thế nó trở thành một phần của “con 
người tôi”, của phẩm chất, hay giá trị nào đó dính đến “Tôi”. Mức độ ự 
đồng nhất mình sâu đậm nhất là tự đồng nhất mình với những đồ vật mà 
mình sở hữu: Món đồ chơi mà tôi đã từng chơi và tôi thường tự đồng hóa 
mình với nó lúc “Tôi” còn bé, thì khi “Tôi” trưởng thành “Tôi” sẽ đồng 
hóa mình với chiếc xe hơi “của Tôi”, với căn nhà “của Tôi”, với áo quần 
“của Tôi”... Tôi vô thức loay hoay cố đi tìm chính mình qua những vật 
tôi sở hữu đó? nhưng hầu như tôi không thể tìm ra được chính mình mà 
rỐt cuỘc tôi còn fỰ đánh mất mình!0 trong mớ đồ vật đó. Đó là số phận 
không lối thoát của bản ngãi Ï. 


TỰ ĐỒNG HÓA MÌNH VỚI ĐỒ VẬT 


Trong ngành quảng cáo, người ta biết rất rõ rằng để bán được 
những sản phẩm mà bạn — người tiêu thụ - không thực sự cần phải mua, 
họ phải thuyết phục bạn rằng món hàng đó sẽ làm tăng thêm một giá trị 
nào đó cho bạn, hay sẽ làm tăng thêm giá trị của bạn khi người khác nhìn 
vào bạn. Nói một cách khác là món hàng sẽ củng cố thêm cẩm nhận về 
một “cái Tôi” ở trong bạn. Ví dụ họ sẽ nói với bạn rằng “bạn sẽ nổi bật 
trong một dám đông” khi dùng sản phẩm này, rằng bạn sẽ làm cho chính 
mình được hoàn thiện hơn. Cũng có thể họ sẽ tạo một mối liên kết giữa 
sản phẩm của họ với một người nổi tiếng, hay một người trễ trung, 
duyên dáng, vui tươi,... Ngay cả hình ẳnh thuở thanh xuân của những 


người đã thành danh, dù bây giờ họ đã già hay đã chết, vẫn phục vụ tốt 
cho mục đích quảng cáo này. Ở đây có một sự hiểu ngầm rằng khi bạn 
mua món đồ ấy, qua một phép lạ nào đấy, bạn sẽ trở nên n#ư những 
người ấy, hay nói cho chính xác hơn, ít ra bạn sẽ trở thành một biểu 
tượng nào đấy như những người ấy. Vì thế trong nhiều trường hợp, 
không phải là bạn đang mua giá /r] sử đụng thực sự của một món đồ, mà 
là mua “cái làm tăng thêm giá trị cho bạn” như khi bạn mua cái nhãn hiệu 
của các nhà thiết kế thời trang. Chúng thường rất dắt giá, vì thế có tính 
chất “đành riêng, hay ưu tiên hơn”. Vì nếu mọi người ai cũng đều mua 
được món hàng ấy thì giá trị tâm lý của nó sẽ giảm đi và còn lại chỈ là giá 
trị vật chất thực sự của món hàng; và giá trị này thường chỉ bằng một 
phần nhỏ của số tiền mà bạn phải trả. 


Những đồ vật mà bạn thường tự đồng nhất với mình thì tùy vào 
tỪng người, tùy lứa tuổi, giới tính, mức thu nhập, giai cấp trong xã hội, 
thời trang, điều kiện văn hóa, v.v... Cái gì bạn tự đồng nhất mình vào thì 
thuộc về nưững vật sở rữu của bản ngã, trong khi sự ham muốn trong vô 
thức của bạn để tự đồng nhất mình với những vật ấy thì thuộc về cấu 
trúc của bẳn ngã. Đó là một trong những phương thức hoạt động cơ bẳn 
nhất của bản ngã ở trong bạn. 


Ngược đời thay, bạn không fhỂ đi tìm chính mình qua những thứ 
mà bạn sở hữu: Vì nếu có thỏa mãn chăng thì bản ngã của bạn cũng chỈ 
cẩm thấy thỏa mãn vật ấy trong nhất thời rồi sau đó bạn không còn hứng 
thú gì nữa khi nhìn vật đó; và thế là bạn cứ tìm thêm, mua thêm, tiêu thụ 
thêm để tìm lại cảm giác thỏa mãn mong manh, chóng tàn đó. Chính điều 
đó đã làm cho xã hội tiêu dùng tiếp tục phát triển. 


Dĩ nhiên trong thế giới vật chất mà cái “Tôi” bên ngoài của chúng 
ta đang sinh sống thì đồ vật là thứ cần thiết. Chúng ta cần nhà ở, áo quần, 
bàn ghế, vật dụng, xe cỘ,... Ngoài ra còn có những vật khác trong đời 
sống mà chúng ta trân quý vì vẻ đẹp và chất lượng hiển nhiên của chúng. 
Thực ra, chúng ta cần phải trân trọng thế giới của đồ vật và dừng nên coi 
thường nó, vì mỗi đồ vật đều có tính Hiện Hữu và là một hình tướng tuy 
tạm thời nhưng có nguồn gốc tỪ Vô Tướng - nguồn gốc của mọi sự, mọi 
vật. Ở các nền văn hóa cỔ, người ta tin rằng mọi vật, kể cả những vật 
mà chúng ta gọi là vô tri đều có một linh hồn. Về khía cạnh này, họ tiếp 
cận với chân lý hơn chúng ta ngày nay. Khi sống trong một thế giới có lối 
suy nghĩ, lập luận sâu nặng về lý trí như xã hội hiện đại, chúng ta không 


còn cảm nhận được vẻ sống động của đời sống. Hầu hết mọi người bây 
giờ không còn khả năng tiếp xúc trực tiếp với nét sinh động của đời sống 
mà chỉỈ tiếp xúc với một khái niệm khô khan ở trong đầu của họ về đời 
sống. 


Nhưng chúng ta không thể thực sự trân quý đồ vật nếu ta đang sử 
dụng chúng như một phương tiện để củng cố cho bản ngã hạn hẹp của 
mình, hay nói một cách khác là chỈ để cố tìm mình qua những thỨ đó. Đây 
quả đúng là những điều bản ngã bạn luôn làm. 7ự đồng nhất mình một 
cách ích kỷ với đồ vật tạo ra sự tham đắm với đồ vật, tạo ra nỗi ám ảnh 
với những đồ vật ấy, tất yếu sẽ tạo ra một xã hội tiêu dùng. Và thước do 
cho sự tiến bộ của thứ cấu trúc kinh tế này luôn luôn là “phải có nhiều 
hơn nữal?”. Cuộc đua không thể tự chủ được ở trong bạn để có nhiều 
hơn nữa vật chất, đồ đạc,... để xây dắp nên một nền kinh tế luôn tăng 
trưởng vô cùng rận này là một sự tha hóa, một căn bệnh của thời đại này. 


Sự tha hóa này cũng tương tự như sự đột biến gen sinh ra các tẾ 
bào ung thƯ phát triển không bình thường, có xu hướng tăng sinh nhanh 
chóng về mặt số lượng một cách không thể kiểm soát nổi trong cơ thể 
bạn. Vì chúng chỈ biết độc nhất một khuynh hướng là sinh sôi nẫy nở 
không ngừng, không biết rằng chúng đang đi đến chỗ tự hủy điệt mình 
khi tàn phá chính cơ thể đang nuôi dưỡng chúng. Có những nhà kinh tế 
quá bị trói buộc với khái niệm phát triển đến nỗi họ không thể nào buông 
bỏ được khái niệm đó, nên khi nền kinh tế đang đi vào chu kỳ suy thoái, 
họ gọi đó là thời kỳ của “sự phát triển âm”. 


Phần lớn cuộc đời của nhiều người chỈ bận tâm đến chuyện sở 
hữu vật chất. Điều này giải thích tại sao một trong những căn bệnh của 
thời đại chính là sự phát triển ồ ạt của đồ vật. Khi chúng ta không còn 
cảm nhận được mình chính là sự sống đích thực, thênh thang đang xẳy ra 
khắp mọi nơi trong vũ trụ, rất có thể chúng ta sẽ cố gắng lấp đầy đời 
sống của mình bằng việc thâu tóm và sở hữu đồ vật. Tôi có một bài thực 
tập tâm linh mới cho bạn: “Hãy khám phá mối quan hệ của bạn với zhế 
giới của đồ vật” bằng phương pháp tự quan sát mình, đặc biệt là qua 
những thứ bạn cho là “của bạn”. Bạn phải tỈnh táo và trung thực với 
chính mình để đánh giá xem là cảm nhận về giá /r] cỦa con người mình 
có bị ràng buộc bởi những thứ mà mình sở hữu không? Những thứ đó có 
gợi lên một cảm giác mơ hồ nào làm cho bạn cẩm thấy rằng bạn guan 
trọng hay cao siêu hơn người khác? Nếu thiếu những đồ vật ấy thì bạn 


có cẩm thấy mình thua kém những người có nhiều thứ hơn mình? Bạn có 
thích khoe khoang với người khác những thứ mà mình sở hữu, hay phô 
trương cho người khác thấy rằng bạn có giá rị hơn hoặc ngược lại? 
Bạn có cảm thấy ganh ghét, giận dữ, hay cẩm thấy như giá trị của mình 
bị giảm sút đi khi bạn biết một người nào đó đang sở hữu được nhiều 
của cải hơn mình, hoặc khi bạn vừa đánh mất đi một thứ gì quý giá? 


CHIẾC NHẪN BỊ MẤT 


Với tư cách người cố vẫn và là một vị thầy tâm linh, một tuần hai 
lần tôi đến thăm một người phụ nữ làm nghề giáo đang mắc bệnh ung 
thư. Cô khoảng chừng bốn mươi tuổi và bác sĩ cho biết rằng cô chỈ có 
thể sống tối da thêm vài tháng nữa. Thường chúng tôi rất ít nói chuyện 
với nhau và hầu như chỈ ngồi trong im lặng. Và khi ngồi như thế, cô ấy 
đã cẩm nhận được nhiều lần, dù chỈ trong thoáng chốc, trạng thái tĩnh 
lặng ở bên trong mà trước đây, khi còn là giáo viên bận rộn, cô chưa bao 
giờ cảm nhận được. 


Nhưng mộit hôm tôi đến thì thấy cô đang rất giận dữ, và tôi buột 
miệng hỏi: “Hôm nay đã xảy ra chuyện gì?”. Cô bảo rằng chiếc nhẫn kim 
cương của cô, một vật rất có giá trị về tiền bạc cũng như tình cẩm, đã 
biến mất và cô ấy doan chắc với tôi rằng chính người phụ nữ thường 
đến chăm sóc cho cô mỗi ngày đã lấy mất. Cô than rằng không thể hiểu 
tại sao người giúp việc kia lại nhẫn tâm với cô như vậy. Cô hồi tôi rằng 
cô có nên lập tức chất vấn người phụ nữ ấy hay nên báo với nhà chức 
trách. Tôi bảo rằng tôi không thể khuyên cô điều gì nên hay không nên 
trong lúc này, tuy nhiên tôi có hỏi rằng vào giai đoạn này trong cuộc đời, 
cô còn quan tâm làm gì đến một chiếc nhẫn hay bất cứ một vật nào khác 
mà cô sở hữu. “Thầy không biết đó thôi”, cô nói, “Đây là chiếc nhẫn của 
bà ngoại tôi để lại. Tôi luôn đeo nó trên tay cho đến khi tôi bị ốm nặng và 
những ngón tay cỦa tôi sưng phù lên như bây giờ. Đối với tôi, giá trị tình 
cẳm của vật đó nhiều hơn chuyện đấy chỉ là một chiếc nhẫn, làm sao tôi 
không buồn cho được?”. 


Về giận dữ, thái độ chống chế cùng cách trả lời cấp bách của cô 
cho thấy rằng cô chưa thực sự định thần trở lại, quay về khoảnh khắc 
hiện tại để nhìn lại lòng mình và tách ly những phẳn ứng của cô với sự 
việc đã xảy ra và quan sát cả hai. Sự giận dữ và thái độ biện bạch của cô 


là dấu hiệu cho thấy bản ngã của cô đang nắm chủ quyền và lên tiếng 
thông qua con người cô. Vì vậy, tôi bảo cô: “Tôi sẽ hỏi cô một vài điều, 
nhưng thay vì suy nghĩ rồi trả lời ngay như bình thường, cô hãy tỪ tốn 
lắng lòng xem rằng cô có thể tìm ra được câu trả lời từ bên trong cô mà 
không phải bằng suy tư. Tôi sẽ ngừng một lát sau mỗi câu hỏi. Một câu 
trả lời có thể đến với cô, nhưng có thể là đến qua hình thức của zmội cẩm 
giác hơn là bằng ngôn từ”. Khi cô bảo rằng cô đã sẵn sàng, tôi liền hỏi: 
“Cô có thấy rằng sớm muộn gì cô cũng phải buông bỏ chiếc nhẫn ấy, 
điều này có lẽ là không còn bao lâu nữa, đúng không? Cô nghĩ cô cần 
thêm bao lâu nỮa trước khi cô sẵn sàng để buông bổ chiếc nhẫn ấy? Khi 
không còn chiếc nhẫn ấy thì cô có cảm thấy giá /rị cỦa cô bị giảm sút? 
Khi mất chiếc nhẫn thì bản chất chân thực của cô có bị giảm sút đi 
không?”. Sau câu hỏi cuối cùng của tôi, vài phút đã trôi qua mà cô ấy vẫn 
ngồi trong im lặng. 


Khi cô bắt đầu trả lời thì nét mặt của cô như thoáng có nụ cười và 
dường như cô đang cảm nhận được sự bình an đang có mặt Ở trong cô. 
“Câu hỏi cuối của thầy làm tôi nhận ra được một điều rất quan trọng. 
Nhưng trước đó, khi tôi hỏi lý trí của tôi về câu thầy hỏi thì nó bảo: “Có 
chứ, giá trị của tôi chắc chắn sẽ giảm đi”. Rồi tôi tự hỏi lại mình câu 
hỏi: “Liệu bản chất chân thực của tôi có bị suy giảm khi tôi không còn sở 
hữu chiếc nhẫn ấy?” thì lần này, thay vì suy nghĩ để tìm ra một câu trả 
lời, tôi chỉ để ý đến dòng cẩm xúc đang tuôn chảy bên trong mình. Và bất 
chợt tôi cảm nhận được Sự Hiện Hữu của chính tôi !3 mà từ trước đến 
giỜ tôi chưa bao giờ cảm nhận được. Nếu tôi đang có thể cảm nhận 
được Sự Hiện Hữu của chính mình mạnh mẽ đến thế, trong khi tôi đang 
không có chiếc nhẫn, vậy thì bẩn chất chân thật của tôi sẽ không hề bị 
suy giảm chút nào khi tôi buông bỏ chiếc nhẫn. Bây giờ tôi vẫn còn đang 
cảm nhận được điều đó, một cẳm nhận rất bình an và sống động. “Đó là 
an nhiên tự tại, là niềm vui của Hiện Hữu”, tôi nói. Cô chỈ có thể cảm 
nhận được khi cô bước ra khỏi cái đầu hay suy tư của mình: Hiện Hữu 
chỈ có được ở trong ta qua cẩm nhận. Bạn không thể suy nghĩ để mong 
tìm ra nó được. Bản ngã của bạn không thể biết gì về Hiện Hữu vì bản 
ngã chỉ gồm toàn những ý nghĩ. Cô đã lẫn lộn chiếc nhẫn, mà thực ra 
cũng chỈ là một ý nghĩ trong đầu cô, với cảm nhận về Sự Hiện Hữu của 
chính cô. Cô đã sai lầm khi cho rằng một phần Hiện Hữu của cô nằm 
trong chuyện cô sở hữu chiếc nhẫn ấy. 


Bất cứ cái gì mà bản ngã ta cố bám víu vào đều được dùng để thay 


thế cho trải nghiệm về Hiện Hữu, vì đó là cái mà nó không thể cảm nhận 
được. Ta có thể quý trọng và nâng niu đồ vật nhưng nếu ta để bị vướng 
mắc vào chúng thì lúc đó ta đã đồng hóa mình với bản ngã nhỏ hẹp ở 
trong ta. Thật ra bạn không ¿hể vướng mắc với một đồ vật nào cả, mà 
thực ra bạn vướng mắc vào một ý nghĩ rằng vật ấy là của “7ôi¡”14. Khi 
bạn đánh mất một vật nào đó và bạn hoàn toàn chấp nhận sự mất mát ấy, 
bạn sẽ vượt qua được bản ngã và từ đó bản chất chân thực của bạn - 
cũng chính là nhận thức, là Tâm - sẽ lỘ điện”. 


Cô ấy nói: “Giờ đây tôi mới thực sự hiểu điều mà Chúa Jesus đã 
tỪng nói trước đây: “Nếu ai đó muốn lẫy chiếc áo mà anh em đang mặc, 
thì anh em hãy cỜi và cho hQ luôn chiếc áo khoác mà anh em đang mặc Ở 
bên ngoài ÌŠ”. 


“Phải rồi”, tôi nói, “Điều này không có nghĩa là khi bạn rời nhà để 
đi dâu thì bạn sẽ không cần phải khóa cửa lại. Những gì Chúa Jesus thực 
sự muốn nói là: Hãy buông bỏ sự vướng mắc của bạn vào chuyện sở 
hữu những đồ vật, đôi khi đó lại là một hành động tốt hơn là cố bảo vệ 
hay nuối tiếc chúng”. 


Trong những tuần lễ cuối cùng, khi cơ thể của cô ngày càng suy 
yếu hơn thì tinh thần cô lại càng rạng rỡ hơn, như thể có một luồng ánh 
sáng tâm linh đang chiếu rọi qua con người cô. Cô quyết định biếu cho 
người khác rất nhiều thứ mà cô đang sở hữu, biếu cả cho người phụ nữ 
giúp việc mà trước đây cô từng nghĩ là đã đánh cắp chiếc nhẫn của cô. 
Mỗi món đồ cô biếu đi, niềm vui trong cô càng trổ nên sâu sắc hơn. Khi 
mẹ của cô cho tôi biết là cô đã mất, và sau khi cô mất, họ đã tìm thấy 
chiếc nhẫn kim cương của cô ở tủ thuốc trong phòng tắm của cô. Người 
phụ nữ giúp việc kia đã trả lại chiếc nhẫn, hay nó vẫn luôn nằm ở đó từ 
trước đến giờ? Chẳng ai biết được. Điều duy nhất mà ta biết được là: 
Cuộc sỐng sẽ luôn cho ta những kinh nghiệm có ích nhất với quá trình 
phát triển của nhận thức Ở trong ta. Vậy làm sao để bạn biết dâu là một 
trải nghiệm mà bạn cần phải đi qua? Câu trả lời là bạn hãy thực tập đối 
điện, mà không phẳn kháng, với những gì đang xẵy ra cho bạn rong phút 
giây này. 


Vậy thì có gì sai quấy không khi bạn cẩm thấy tự hào về tài sản mà 
bạn đang sở hữu hay bực bội khi người khác giàu có hơn mình? Không, 


không có gì sai cả. Cẳm giác tự hào, hay cần được nổi bật, hoặc củng cố 
quan điểm của mình qua chuyện “Tôi có nhiều hơn” hay cảm thấy thua 
thiệt khi thấy “Tôi có ít hơn”, là không đúng cũng không sai, vì đó chỉỈ là 
đặc tính của bản ngã. Bẳn ngã không phải là một điều gì sai mà chỈ là sự 
biểu hiện của mê mờ, của vô thức. Khi bạn bắt đầu quan sát cách bẳn 
ngã của mình vận hành, chính là bạn đang bắt đầu vượt qua được nó. 
Nhưng bạn dừng quá quan trọng hóa bản ngã. ChỈ cần mỈm cười khi 
nhận ra mình vừa có một hành vi đầy tính chấp ngã. Đôi khi bạn phải cần 
cười to lên khi nhận ra những biểu hiện ngốc nghếch của bẳn ngã ở 
trong mình!6, Tuy nhiên, làm sao mà loài người chúng ta lại có thể bị 
khống chế bởi bản ngã lâu đến như vậy? Trước hết bạn nên nhớ rằng 
bản ngã không phải là một vấn đề của riêng bạn. Bẳn ngã cũng không 
phải là bẫn chất chân thật của bạn. Nếu xem bản ngã là vấn đề cỦa riêng 
mình, thì bạn chỈ tạo thêm cho chính bạn một vòng xiềng xích khác của 
bản ngãI 7. 


ẢO TƯỞNG VỀ QUYỀN SỞ HỮU 


“Sở hữu” thật ra nghĩa là gì? Làm cho một cái gì đó thành ra “cái 
của Tôi” có nghĩa là gì? Nếu có một người đứng trên một dường phố lớn 
Ở thành phố New York, chỈ tay vào một tòa nhà chọc trời và nói “Tòa cao 
ốc đó là cỦa ứôi, do rôi sở hữu đấy!”, thì hoặc là người ấy rất giàu có 
hoặc anh ta là một kẻ dối trá, hoặc là một người đang bị mắc chứng 
hoang tưởng nặng. Dù là gì đi nữa, thì bạn đang kể một câu chuyện, 
trong đó ý niệm “Tôi” và ý niệm “tòa nhà” đang trộn lại với nhau làm 
một. Đó là cách vận hành của khái niệm về quyền sở hữu. Nếu mọi 
người đồng ý với câu chuyện sở hữu của bạn thì phải có những chữ ký 
trên giấy tờ để xác nhận sự đồng ý đó. Và lúc đó bạn là mỘt người giàu 
có. Còn nếu không ai đồng ý, thì bạn sẽ bị dưa vào bệnh viện tâm thần vì 
bạn là một người mắc chứng hoang tưởng, hoặc bạn là một kẻ láo khoét. 


Ở đây, điều quan trọng mà ta cần nhận ra là câu chuyện và các kiểu 
suy nghĩ làm nên những câu chuyện đó, bất luận là người khác có đồng ý 
với bạn hay không, là hoàn toàn không liên quan gì đến bản chất chân 
thật của bạn. Dù cho mọi người có đồng ý với bạn thì rốt cuộc, đây vẫn 
chỈ là mộ câu chuyện hư cấu, không có thật. Có rất nhiều người không 
nhận ra sự thật đó cho đến khi họ cận kề với cái chết, vì lúc đó mọi thứ 
chung quanh họ bỗng dưng sụp đổ, vì đó là nwững thứ không liên quan gì 
đến bằn chất chân thật của họ. Khi bạn đang cận kề cái chết thì toàn bộ 


những khái niệm về sở hữu tài sẳn sẽ lộ rõ ra sự hoàn toàn vô nghĩa của 
nó. Trong giờ phút lâm chung của mình, người ta mới nhận ra rằng họ đã 
hoang phí cả đời để chạy theo một cái gì không thực, những thứ chỉ để 
làm tăng thêm cẳm nhận của họ về nhân cách, về cái “Tôi” giã dối của 
mình. Trong khi bẳn chất chân thật của họ, cũng chính là Hiện Hữu của 
họ, đã luôn có sẵn ở trong họ. Bản chất bất hoại ấy luôn bị che mờ bởi 
thói quen tự đồng nhất họ với đồ vật, mà rốt cuộc chính là tự đồng nhất 
mình với những ý tưởng, suy tư Ở trong đầu họ. 


“Những kẻ nhẹ nhàng Ở trong tâm hồn mới thực là những người 
may mắn vì họ sẽ sở hữu tất cả cõi trời”, Chúa Jesus đã nói như vậy. 
Nhưng “nhẹ nhàng ở trong tâm hồn” nghĩa là gì? Nghĩa là không đeo 
nặng, không tự đồng nhất mình với đồ vật, với hình tướng, với những 
khái niệm chất chứa cảm nhận sai lầm về một cái “Tôi” biệt lập với mọi 
người và với đời sống. Còn “cõi trời” là gì? Đó chính là an nhiên rự tại, 
là niềm vui của Hiện Hữu, đơn sơ nhưng sâu sắc khi ta buông bỏ hết sự 
đồng nhất sai lầm của mình với hình tướng và trở nên “nhẹ nhàng ở 
trong tâm hồn”. 


Đây chính là lý do tại sao ngày xưa ở phương Đông lẫn phương 
Tây, người muốn thực hành tâm linh đúng đắn phải chối bỏ mọi khái 
niệm về sở hữu. Nhưng khước từ của cải, vật chất không hẳn sẽ giúp 
bạn thoát ra khỏi sự khống chế của bản ngã. Vì bẳn ngã của bạn sẽ luôn 
bảo dảm sự sinh tồn của nó bằng cách tìm một thứ khác để tự đồng nhất 
với thứ đó, chẳng hạn như bản ngã bạn sẽ tự tạo cho mình một hình ảnh 
rằng bạn là người đã từ bỗ được mọi thú vui vật chất trên đời và vì thế 
mà bạn có về cao siêu hơn, có nhiều chất tâm linh hơn những người 
khác... Cho nên có những kẻ đã chối bỏ tất cả của cải vật chất nhưng 
bản ngã của họ thì lại lớn hơn bản ngã của những nhà triệu phú. Nếu 
bạn buông bổ một phương cách để tự đồng nhất mình với một cái gì đó 
thì bản ngã của bạn sẽ nhanh chóng tìm ra một phương cách khác để tự 
đồng nhất. Bản ngã có thể tự đồng nhất nó với bất kỳ cái gì mà nó có thể 
bám vào, không phân biệt hình thức. Chủ nghĩa bài bác sự tiêu thụ, bài 
bác sự sở hữu về tài sẳn rốt cùng cũng chỉỈ là một quan điểm khác của 
bản ngã để thay vào quan điểm thích tiêu thụ hoặc sở hữu tài sẳn trước 
đây. Nói như thế vì qua đó mà bạn cho rằng mình đúng và người khác là 
sai. Như ta sẽ thấy sau này, việc cho rằng mình đúng, người khác sai là 
một trong những khuôn mẫu suy tư của bẳn ngã, một trong những mê 
mờ chủ chốt nhất. Nói cách khác, ›ững vật sở hữu của bẳn ngã có thể 


thay đổi; nhưng cấu irúc của bản ngã thì không. 


Một trong những cách nghĩ sai lầm là khi bạn đồng nhất mình với 
một đồ vật, qua sự hư cấu của chuyện sở hữu tài sẳn mà sự rắn chắc và 
bền vững của đồ vật đó sẽ giúp cho cẩm nhận về cái Tôi của bạn được 
rắn chắc và bền vững hơn. Điều này đặc biệt đúng khi đồ vật đó là nhà 
cửa và đất đai, vì hầu như đất đai là thứ duy nhất mà bạn có thể sở ữu 
mà không sợ bị hủy hoại. Và do đó, điều lố bịch về chuyện sở hữu một 
cái gì đó càng hiển nhiên hơn qua chuyện sở hữu đất đai. Vào thời kỳ lập 
quốc của người Mỹ da trắng trong thế kỷ 18, khái niệm quyền sở hữu 
đất đai đối với thổ dân da dỏ ở Bắc Mỹ quả là một điều họ không thể 
nào hiểu được. Vì thế mà họ mất hết những vùng đất họ đã từng sinh 
sống khi người đi dân đến từ châu Âu buộc họ ký vào những mảnh giấy 
mà họ thấy cũng khó hiểu không kém khái niệm sở hữu đất đai. Vì những 
người thổ dân ấy cho rằng họ /huộc về đất đai còn đất đai thì không thể 
thuộc về họ. 


Bản ngã có khuynh hướng đồng hóa chuyện sở hữu một cái gì đó 
với Hiện Hữu. Điều này biểu hiện qua ý tưởng: “Tôi sở hữu, vì thế tôi 
hiện hữu”. Tôi càng sở hữu nhiều của cải thì sự hiện hữu của tôi càng 
chắc chắn. Bản ngã tồn tại qua sự so sánh với người khác. Bạn tự nhìn 
mình qua cách người khác nhìn bạn như thế nào. Nếu mọi người đều 
giàu sang, có nhà cao cửa đẹp thì lúc đó tài sản hay nhà cửa không còn tác 
dụng nâng cao cảm nhận về cái “Tôi” ở trong bạn. Lúc đó có lẽ bạn sẽ 
dọn vào mộit túp lều nhỏ, từ bỏ hết tài sẳn và cho rằng mình có trình độ 
tâm linh cao hơn những người khác vì đã từ bỏ những thứ đó. Lúc đó 
cách mà người khác nghĩ về bạn sẽ trở thành một ấm gương méo mó mà 
bạn dùng để so sánh bạn là người như thế nào. Đối với bản ngã, trong 
hầu hết mọi trường hợp, thì giá trị của bạn thường bị trói buộc bởi giá 
trị mà những người khác định đặt cho bạn, bạn luôn cần n0gưƯời khác cho 
bạn một cẳm nhận về bản thân mình. Trong trường hợp bạn sống trong 
một nền văn hóa mà phần lớn đánh đồng giá :rị cỦa một người với việc 
người đó sở Ữu cái gì và sở Ữu bao nhiêu, nếu bạn không nhìn rõ được 
cái ảo tưởng có tính chất tập thể này, thì bạn sẽ hoang phí cuộc đời mình 
để duổi theo thỨ này thứ nọ với hy vọng rằng bạn sẽ tìm ra giá fr] con 
người mình và hoàn thiện cảm nhận về bản thân mình qua những thứ đó. 


Làm cách nào để bạn buông bỏ được sự vướng mắc vào vật chất? 
Bạn dừng cố gắng vô ích, vì đó là một điều bất khả. Sự vướng mắc vào 


vật chất chỈ triệt tiêu khi bạn không còn cỐ fừn chính mình qua những thứ 
đó nữa. Trong lúc này, bạn chỉỈ cần ý thức rằng mình đang có sự vướng 
mắc với vật chất. Đôi khi thật khó để bạn biết rằng mình đang vướng 
mắc với cái gì, tức là tự đồng nhất mình với cái đó, cho đến khi bạn vừa 
đánh mất thứ ấy, hay có nguy cơ là bạn sẽ mất nó. Nếu lúc đó mà bạn 
cảm thấy buồn khổ, lo âu.... thì đó là một dấu hiệu tốt để bạn thấy rằng 
bạn có sự vướng mắc với thứ đó. Nếu bạn vừa nhận ra rằng “Ô, /ôi 
đang bị vướng mắc với cái này” thì nhận thức đó sẽ có công dụng làm 
cho sự vướng mắc ấy không còn hoàn foàn trói buộc được bạn như nó 
đã tỪng trói buộc bạn trước đây. Bạn chính là ý thức; cái phần đang nhận 
biết rằng Ở trong bạn đang có sự vướng mắc. Đây là bước khởi đầu của 
quá trình chuyển hóa trong nhận thức. 


HAM MUỐN: NHU CẦU MUỐN CÓ NHIỀU HƠN 


Bản ngã luôn tự đồng nhất nó với chuyện sở hữu một cái gì, 
nhưng cẳm giác thỏa mãn của bản ngã khi có được vật gì đó thì rất cạn 
cợt, và chóng phôi pha. Vì ẩn giấu rất sâu kín Ở trong bẳn ngã của bạn là 
một cẳm giác chữa thỏa mãn, chưa hoàn thiện, chưa đầy đủ. Khi bẳn 
ngã nói “Tôi chưa có đủ”, thì thực ra bản ngã muốn nói rằng: “Con người 
của Tôi chưa hoàn thiện”. 


Như ta đã thấy, “sở hữu một cái gì” chỈ là một câu chuyện do bẳn 
ngã thêu dệt nên với mục đích cốt làm cho tự thân của bản ngã có vẻ 
chắc chắn và vững bền hơn, làm cho nó nổi bật lên, hay đặc biệt hơn, vì 
thực ra bạn không thể tìm ra được chính mình ga chuyện sở hữu vật 
chất. Tuy nhiên, trong bạn luôn có một sự thôi thúc rất mạnh mẽ ẩn dưới 
việc muốn tìm kiếm đó; sự thôi thúc này có liên quan đến chính cấu trúc 
của bản ngã. Đó là nhu cầu muốn có nhiều hơn, mà ta có thể gọi là lòng 
ham muốn. Không bẳn ngã nào có thể tồn tại lâu dài nếu không có han 
muốn được có nhiều hơn. Vì thế lòng ham muỐn có vai trò giúp cho bẳn 
ngã của bạn sống sót nhiều hơn là chuyện bạn sở hữu một cái gì. Do đó, 
bản ngã của bạn luôn ham muốn để có được nhiều hơn, hơn là ham 
muốn để sở hữu một thứ gì. Vì vậy mà sự thỏa mãn trở nên rất nông cạn: 
khi bạn đã có được mộit cái gì đó thì sự thỏa mãn đó sẽ rất nhanh chóng 
được thay thế bởi ham muốn có £hêm nhiều hơn nữa, một đòi hỗi không 
bao giờ có thể thỏa mãn được. Có thêm nhiều hơn nữa để bẳn ngã của 
bạn có thể tự đồng nhất nó với những thứ đó. Đó là một nhu yếu có tính 
nghiện ngập lŠ hơn là một nhu yếu đích thực. 


Trong nhiều trường hợp, nhu yếu muốn có nhiều hơn, hay cằm 
giác chưa đầy đủ rất đặc trưng của bản ngã được chuyển thành một nhu 
yếu của cơ thể và trở thành những cơn đói khát không thể nào thỏa mãn. 
Những người bị chỨng bulimia (chứng cuồng ăn vô độ) cẳm thấy đói 
khát ăn uỐng một cách không thể kiểm soát, do đó họ thường tìm cách để 
nôn ra những gì đã ăn, cốt để cho dạ dày có chỗ trống để họ có thể tiếp 
tục ăn thêm nữa. Cái đầu của họ cẩm thấy đói khát, chứ không phải là 
cơ :hể của họ thực sự đói khát. Sự rối loạn trong cách ăn uống này sẽ 
được chữa lành nếu người bệnh, thay vì đồng nhất mình với những thèm 
khát thức ăn ở trong đầu, thì họ có thể tiếp xúc với cơ thể của họ và cảm 
nhận được nhu cầu thật sự của cơ thể chứ không phải là nhu cầu giả tạo 
có tính bản ngã ở trong đầu họ. 


Có thứ bản ngã biết mình ham muốn thứ gì và theo duổi mục đích 
đó cho đến cùng mà không chút xót thương hoặc nhân nhượng: Thành 
Cát Tư Hãn, Hitler... là những ví dụ điển hình trong đời sống. Tuy nhiên 
năng lượng đẳng sau tham vọng quyền lực đã tạo nên một lực đối 
nghịch, có cùng cường độ với tham vọng quyền lực của họ, rốt cuộc sẽ 
dẫn đến sự sụp đổ của chính họ. Cùng lúc đó, họ đã tạo ra bao nhiêu bất 
hạnh cho chính mình cũng như những người chung quanh, hoặc tạo ra 
dịa ngục như trong những trường hợp trên. Hầu hết bẳn ngã đều có 
những ham muốn rất mâu thuẫn nhau. Họ ham muốn những thứ khác 
nhau vào những lúc khác nhau, thậm chí nhiều khi họ không biết họ đang 
ham muốn thứ gì, ngoại trừ một thứ mà họ chắc chắn là không muốn: 
phút giây hiện tại. Kết quả của lòng ham muốn bất tận này là sự bất an, 
chán chường, cẳm giác âu lo và nôn nóng. Lòng ham muốn của bẳn ngã 
thuộc về cấu trúc nên không có sự sở hữu nào có thể thỏa mãn dài lâu 
cho bản ngã, chừng nào mà cấu trúc của bản ngã vẫn còn nguyên vẹn. 
Chúng ta thường nhận thấy lòng ham muốn mãnh liệt nhưng không có 
mục tiêu cụ thể thường bộc lộ ở bản ngã còn đang phát triển của những 
thanh thiếu niên, trong đó một số các em thường xuyên Ở trong một trạng 
thái bất mãn và tiêu cực. 


Những nhu cầu vật chất như thức ăn, nước uống, chỗ ở, áo quần 
và những thứ căn bẳn khác có thể được dáp ứng dễ đàng cho mọi người 
trên quả đất, nếu không vì sự mất quân bình trong tài nguyên tạo ra bởi 
nhu cầu điên rồ và tham lam của bản ngã, luôn muốn mình có nhiều hơn 
người khác. Lòng tham lam đó được biểu hiện ra trong cơ cấu kinh tế 
của thế giới này, chẳng hạn như các tập doàn kinh tế lớn mà thực ra chỉ 


là các thực thể có tính bẳn ngã đang dấu tranh lẫn nhau để giành giật 
được nhiều hơn. Mục tiêu mù quáng duy nhất của họ là /ợi nhuận. HỌ 
theo duổi mục tiêu đó mà không chút xót thương. Thiên nhiên, loài vật, 
con người và ngay cả công nhân của họ, tất cả chẳng qua cũng chỉ là các 
con số trong bảng kết toán, chỈ là những thứ vô tri để sử dụng và loại bổ. 


Những cách tư duy như “Tôi”, “của Tôi”, “Nhiều hơn”, “Tôi 
muốn”, “Tôi cần”, “Tôi phải có”, “Tôi chưa có đủ” không nằm ở những 
vật sở hữu của bạn mà ở cấu trúc của bản ngã. Hình thức của những vật 
sở hữu của bẳn ngã thì không quan trọng, vì nó có thể thay thế cho nhau. 
Chừng nào mà bạn còn chưa nhận ra những kiểu suy nghĩ như thế ở bản 
thân, chừng nào mà chúng chưa lỘ rõ ra dưới ánh sáng nhận thức thì bạn 
sẽ còn tin vào chúng, bạn sẽ bị buộc phải hành xử theo những kiểu suy 
nghĩ như thế, bạn buộc phải đi tìm thêm, vì khi những hình thái tư tưởng 
như thế tồn tại ở trong bạn thì không có nghề nào, nơi nào, người nào 
hay hoàn cảnh nào có thể làm cho bạn thỏa mãn được. Không có vật sở 
hữu nào thỏa mãn được bạn, chừng nào mà cấu trúc của bản ngã vẫn 
đang còn. Dù có sở hữỮu được một bảo vật quý giá đi nữa thì bạn vẫn 
luôn cảm thấy không hài lòng. Bạn luôn đi tìm một cái gì khác hứa hẹn 
sự thành công lớn hơn, hứa hẹn sẽ làm cho cẳm giác bất toàn Ở trong 
bạn được toàn vẹn hơn và lấp đi cẳm giác trống vắng, thiếu thốn ở trong 
bạn. 


TỰ ĐỒNG NHẤT MÌNH VỚI CƠ THỂ 


Ngoài đồ vật ra, một dạng tự đồng nhất căn bẳn khác là đồng nhất 
mình với cơ thể, qua ý niệm “Cơ thể này là của tôi”. Trước hết thì cơ thể 
của bạn sẽ là thuộc phái nam hay phái nỮ, do đó cẳm giác mình là một 
người đàn ông hay đàn bà thường chiếm một phần quan trọng trong cẩm 
nhận của bạn về chính mình. Giới tính trở thành một thứ để bạn nương 
vào và tự đồng nhất mình với nó. Thói quen tự đồng nhất với giới tính 
của mình thực ra được khuyến khích từ độ tuổi còn rất nhỏ và nó buộc 
bạn phải đóng vai, nó buộc bạn vào những khuôn mẫu cW xử bó buộc, bị 
định đặt, bị điều kiện hóa!9, có ảnh hưởng đến mọi khía cạnh sau này 
của cuộc đời bạn, chứ không phải đơn thuần là chỈ ẳnh hưởng đến bản 
năng tình dục?0 của bạn. Nhiều người hoàn toàn bị trói buộc vào những 
vai trò thuộc về giới tính này, nhất là ở các xã hội truyền thống, còn Ở xã 
hội Tây phương thì hầu như thói quen tự đồng nhất mình với giới tính 
càng ngày càng giảm đi. Ở một số nền văn hóa truyền thống, sỐ phận tệ 


hại nhất mà một người phụ nữ gánh chịu là không lập gia dình được hay 
không sinh nở được. Còn đàn ông thì đó là chuyện mất khả năng tình dục 
hay mất khả năng có con. Đối với những người đó, đời sống được xem 
như chỉỈ là để hoàn tất bẳn năng giới tính của mình?!. 


Ở phương Tây, hình dáng bên ngoài của cơ thể tác động lớn đến 
cảm nghĩ của bạn về chính mình: cơ thể bạn mạnh hay yếu, so với người 
khác thì nó đẹp hay xấu. Đối với nhiều người thì cẩm nhận về giá trị tự 
thân của họ bị trói buộc với sức mạnh về thể chất, về đẹp ngoại hình, độ 
dẻo dai hay những biểu hiện bên ngoài của cơ thể. Nhiều người cảm 
thấy giá trị của bản thân bị suy giảm khi họ cẳm thấy cơ thể của mình 
trở nên xấu xí hoặc thiếu toàn vẹn. 


Trong vài trường hợp, hình ảnh trong đầu hay khái niệm về “cơ thể 
của Tôi” quả là một sự bóp méo hoàn toàn. Một người phụ nữ trẻ có thể 
tự cho mình quá béo và nhịn ăn cho gầy bớt đi trong khi sự thực là cô ấy 
rất gầy. Đó là vì cô không còn thấy được cơ thể mình nữa. Những gì cô 
“thấy” chỈ còn là một khái niệm về cơ thể của cô ở trong đầu: “Tôi béo 
quá!” hay “Tôi đang bắt đầu phát phì!”. Gốc rễ của tình trạng này là thói 
quen tự đồng nhất mình với những suy nghĩ miên man Ở trong đầu. Trong 
những thập niên gần đây, khi người ta càng tự đồng nhất mình nhiều hơn 
với những suy nghĩ tức là sự tha hóa của bản ngã ở trong họ càng mạnh 
hơn, thì các trường hợp anorexia — bệnh biếng ăn vì cho rằng cơ thể của 
họ quá béo mập”? - càng gia tăng. Những người mắc chứng anorexia có 
thể tự chữa lành cho chính họ bằng cách nhìn lại cơ thể của mình mà 
không để lý trí chen vào và phán xét, hoặc người đó có thể nhận ra sự sai 
lầm của những phán xét của mình, thay vì cả tin vào những phán xét đó. 
Sự bình phục sẽ xảy ra nếu họ có khả năng cảm nhận được cơ thể của 
họ từ bên trong23. 


Những người có thói quen tự đồng nhất mình với về đẹp ngoại 
hình hay sức mạnh của cơ bắp sẽ khổ đau khi những thuộc tính đó không 
còn nữa. Nhân dạng bản thân mà họ tự xác định cho mình qua những 
thuộc tính đó sẽ có nguy cơ bị sụp đổ. Dù xấu hay đẹp, phần lớn con 
người thường đi tìm nhân dạng của mình qua dung mạo cơ thể. Nói 
chính xác hơn, họ đi tìm nhân dạng của họ từ những ý-nghĩ-dính-líu-đến- 
một-cái-Tôi mà họ đã sai lầm gán ghép cơ thể của họ với một hình ảnh 
hay khái niệm Ở trong đầu, cơ thể của bạn chung quy chỈ là một biểu 
hiện của hình tướng, mà sự kết thúc tất yếu của mọi vật mang hình 


tướng là: không vững bền và sớm muỘn gì cũng tan rã. 


Cách suy nghĩ rằng “Tôi chỈ là một hình hài vật chất sớm muộn gì 
cũng đi đến chỗ già nua, héo tàn và sẽ chết” sẽ luôn dẫn bạn vào tâm 
trạng yếm thế, khổ đau. Nhưng không còn tự đồng nhất mình với cơ thể 
nữa không có nghĩa là bạn sẽ xao lãng, coi khinh hay không quan tâm đến 
cơ thể nữa. Bạn vẫn có niềm vui và lòng biết ơn khi cơ thể bạn vẫn còn 
trẻ đẹp, khỏe mạnh, tràn trề sức sống. Bạn cũng có thể cải thiện tình 
trạng cơ thể mình qua việc thay đổi chế độ đinh dưỡng và tập thể dục 
đều dặn. Khi bạn không còn xem mình ehÏ là cơ thể này thì dù về đẹp bên 
ngoài của bạn có tàn phai, sinh lực có sút giảm thì những điều này chẳng 
mắy may tác động đến cảm nhận về giá trị hay nhân dạng đích thực của 
bạn. Thực ra khi cơ thể của bạn suy yếu đi thì chiều không gian của Vô 
Tướng, ánh sáng cỦa Tâm sẽ chiếu rọi dễ đàng hơn, qua hình hài đang tàn 
phai của bạn. 


Không chỈ những người có cơ thể đẹp mới có khuynh hướng tự 
đồng hóa cơ thể chóng tàn hoại của họ với bẳn chất của họ, mà những 
người đang có khiếm khuyết hay bệnh tật trong cơ thể cũng thường tự 
đồng hóa họ với những vẫn đề hay bệnh tật ấy. Lúc đó bạn sẽ thích 
tuyên bố rằng mình là “nạn nhân” của chứng bệnh ngặt nghèo này hay /à 
“nạn nhân ” của tình trạng khiếm khuyết kia. Lúc đó bạn chỉ muốn được 
bác sĩ và mọi người quan tâm đến bạn hơn; vì họ giúp bạn liên tục khẳng 
định một hình ẳnh có tính chất khái niệm rằng bạn là một bệnh nhân hay 
là một người bị khuyết tật. Trong vô thức, bạn đã bám víu vào căn bệnh 
đó vì nó đã trở thành một nhân dạng quan trọng trong cách bạn cẩm nhận 
về chính mình. Bệnh tật đã trở thành một công cụ mà bản ngã của bạn sử 
dụng để nó có thể tự đồng nhất mình với căn bệnh đó. Một khi bản ngã 
của bạn đã tìm ra một nhân dạng để nó tự đồng nhất mình vào đó, thì bẳn 
ngã sẽ không bao giờ muốn buông ra nữa. 


CẢM NHẬN CƠ THỂ BÊN TRONG CỦA BẠN 


Mặc dù tự đồng nhất mình với cơ thể là một trong những dạng căn 
bản nhất của bản ngã, điều rất may là bạn có thể dễ đàng vượt lên trên 
thói quen tự đồng nhất với cơ thể của bạn. Điều này được thực hiện 
không phải bằng cách tự thuyết phục rằng bạn không phải chỈ là cơ thể 
của bạn; mà bằng cách chuyển sự tập trung của bạn từ hình dáng bên 


ngoài, từ cách bạn nghĩ về cơ thể của mình - xấu, đẹp, mạnh, yếu, mập, 
gầy - sang trạng thái cảẩm nhận được sức sống ở bên trong cơ thể của 
bạn. Dù cho ngoại hình của bạn có như thế nào đi nữa, vượt lên trên cái 
vẻ bề ngoài đó là sự hiện hữu của một trường năng lượng có sức sống 
mãnh liỆt. 


Nếu bạn chưa quen cẩm nhận “cơ thể năng lượng ở bên trong” 
của mình thì bạn hãy thử nhắm mắt lại một lát và thử xem có sự sống ở 
trong hai bàn tay của bạn hay không? Đừng đặt câu hỏi này cho lý trí của 
bạn, vì nó sẽ bảo: “Tôi chẳng cẩm thấy gì cả!”. Cũng có thể lý trí của 
bạn sẽ nói: “Thôi, hãy nghĩ về một điều gì khác thú vị hơn đi”. Nên thay 
vì hỏi lý trí của mình, bạn hãy trực tiếp chú tâm vào hai bàn tay của bạn. 
Điều tôi muốn nói là bạn hãy cẩm nhận cẩm giác sống động rất vi tế 
đang có mặt trong đôi bàn tay của bạn. Bạn chỉ cần chú ý vào đó để nhận 
ra cẩm giác sống động đó. Thoạt đầu bạn chỉỈ thấy hơi tê tê một chút rồi 
bạn cảm thấy có một năng lượng hay có sức sống nào đó. Nếu bạn tiếp 
tục giữ sự chú tâm vào hai bàn tay của mình thì một lát sau, bạn sẽ cảm 
nhận được sự gia tăng cường độ cẳm giác sống động ở đó. Nhiều người 
có thể không cần phải nhắm mắt, họ vừa dọc những dòng chữ này vừa 
cẩm nhận được “năng lượng trong lòng bàn tay” của họ. Sau đó bạn sẽ 
chú ý đến hai bàn chân, hướng sự chú tâm của mình vào đó khoảng một 
phút, rồi bạn bắt đầu cẳm nhận được cả tay và chân của mình. Tiếp theo 
là bạn tập cảm nhận các phần khác trong cơ thể của bạn: cánh tay, dùi, 
ngực, bụng... cho đến khi bạn có thể cảm nhận được “cơ thể năng lượng 
Ở bên trong” mình như là một tổng thể rất sống động từ những bộ phận 
đó. 


Những gì tôi gọi là “cơ thể năng lượng ở bên trong” của bạn thực 
ra không phải là cơ thể vật chất nữa mà đó là năng lượng của sự sống, 
chiếc cầu nối giữa thế giới hữu hình và vô hình”. Hãy tạo cho mình thói 
quen thỉnh thoảng tập để ý và cảm nhận “cơ thể năng lượng ở bên trong” 
của mình thì sau một thời gian, bạn không cần phải nhắm mắt mà vẫn có 
thể cảm nhận được “cơ thể năng lượng ở bên trong” của mình. Ví dụ, 
bạn hãy thử xem mình có thể vừa nghe một người nào đó nói chuyện vừa 
cảm nhận được “cơ thể bên trong” của mình. Điều này mới nghe có về 
như rất nghịch lý: Rằng khi bạn tiếp xúc được với “cơ thể năng lượng ở 
bên trong” của mình một cách thường xuyên hơn thì bạn sẽ không còn 
khuynh hướng muốn tự đồng nhất mình với cơ thể vật chất bên ngoài 
của mình nữa. Và bạn cũng sẽ không còn tự đồng nhất mình với những 


suy tư và lo nghĩ miên man nữa25. Tức là bạn không còn tự đồng nhất 
mình với hình tướng nữa mà chuyển sang trạng thái vô tướng, hay ta có 
thể gọi đó là trạng thái an nhiên rự tại; đó cũng là bản chất chân thật của 
bạn. Khi bạn có ý thức về “cơ thể năng lượng ở bên trong” của mình 
không những sẽ giúp bạn an trú trong ph giây hiện tại, mà nó còn là 
cánh cửa giúp bạn bước ra khỏi sự tù dày, giam hãm của bản ngã. Ý thức 
về cơ thể năng lượng cũng giúp làm mạnh thêm hệ thống miễn nhiễm và 
khả năng tự chữa lành bệnh tật của cơ thể. 


LÃNG QUÊN TRẠNG THÁI AN NHIÊN TỰ TẠI 


Bản ngã của bạn luôn muốn tự đồng nhất nó với hình tướng; bản 
ngã luôn nỗ lực tìm kiếm chính mình và vì thế mà thường tự đánh mất 
mình bởi hình tướng. Khi tôi nói đến hình tướng thì đó không những chÏỈ 
là đồ vật hoặc cơ thể bằng xương bằng thịt này của bạn. Vì ngoài những 
hình tướng bên ngoài căn bản này - tức là đồ vật và cơ thể - thì còn có 
các hình tướng khác vi tế hơn, ví dụ như cách bạn suy nghĩ, lập luận... ở 
trong đầu; chúng thường phát sinh một cách liên tục trong tâm thức của 
bạn. Đó là những cấu trúc năng lượng vi tế hơn và ít đậm đặc hơn là vật 
chất, nhưng không ít thì nhiều những thứ đó vẫn là hình tướng. Những gì 
bạn có thể nhận ra là Ở írong đầu mình có một tiẾng nói vang vang, không 
bao giỜ ngừng nghỉ; đây chính là bẳn ngã, là chuỗi suy tư bất trị mà bạn 
khó thể ngưng lại được. Khi mà mỗi ý nghĩ ở trong đầu đều cuốn hút 
hoàn toàn sự chú tâm của bạn, khi mà bạn fự đồng nhất mình với tiẾng 
nói Ồn ào ấy trong đầu bạn và những cẩm xúc đi kèm với tiếng nói đó, 
đến độ bạn tự đánh mất chính mình trong mỗi ý nghĩ và mỗi cảm xúc, đó 
là lúc bạn đã hoàn toàn tự đồng nhất mình với hình tướng, do đó bị 
khống chế bởi bẳn ngã. Bản ngã là một tập hợp của lối suy nghĩ lặp đi 
lặp lại?® và những khuôn mẫu suy tƯ và tình cầm bó buộc Ở trong bạn”! 
được đầu tư với một cảm nhận về một cái Tôi. Bản ngã sẽ xuất hiện khi 
cảm nhận của bạn về an nhiên tự tại, về những gì đang có mặt đã bị lẫn 
lộn với hình tướng. Đây là ý nghĩa của vẫn nạn / đồng nhất mình với 
hình tướng. Đây là thói quen lãng quên an nhiên tự tại, lãng quên Hiện 
Hữu của bạn. Đó cũng là sai lầm chủ chốt, là ảo tưởng về sự chia cắt 
giữa bạn với thế giới chung quanh; thứ ảo tưởng đã biến thực tại thành 
một cơn ác mộng. 


TỪ SAI LẦM CỦA DESCARTES ĐẾN SỰ THẤU TRIỆT CỦA 
SARTRE 


Nhà triết học thế kỷ 17, Descartes”3, người được xem là cha dễ 
của triết học hiện đại, đã mắc phải một sai lầm chủ chốt khi dưa ra câu 
nói nổi tiếng được ông xem như là chân lý: “7ôi suy fữ, đo đó tôi hiện 
hữu”. Đây là cách ông trả lời cho câu hỏi: “Có một cái gì luôn hiện điện 
ở trong ta mà ta biết được một cách chắc chắn không”. Ông nhận thấy 
rằng chẳng nghi ngờ gì nữa là chuyện đầu óc của ông luôn luôn suy nghĩ 
miên man, vì thế ông gán ghép trạng thái suy tư với Hiện Hữu, tức là ông 
đã sai lầm khi tự đồng nhất bản chất chân thật của mình với trạng thái 
suy f không chủ đích thường xảy ra Ở trong ông. Thay vì tìm ra chân lý 
tối thượng, ông đã phát hiện ra cội rễ của bản ngã? mà ông không hề 
hay biết. 


Gần 300 năm sau, Jean Paul Sartre°0, một nhà triết học khác đã phát 
hiện ở câu nói của Descartes một điều gì đó mà Descartes và những 
người khác trước ông đã không nhìn ra. Sartre suy ngẫm kỹ càng câu nói 
của Descartes (“7ôi suy £W, do đó tôi hiện hữu ”) và bất ngờ nhận ra rằng: 
“Cái phần nhận thức rằng “tôi hiện hỮu' không phải là cái phần nhận 
thức luôn luôn “suy tư””. Vậy ý nghĩa của điều mà Sartre muốn nói là gì? 
Đó là khi bạn nhận thức được rằng mình đang suy nghĩ thì phần nhận 
thức ra điều đó không phải là một phần của suy nghĩ. Đó là một chiều 
tâm thức khác rộng lớn hơn là suy tư. Chính phần tâm thức này đã nói lên 
câu “tôi hiện hữu”, “tôi đang có mặt”. Nếu trong bạn chỈ thuần có sự suy 
nghĩ thôi thì bạn sẽ không thể biết là bạn đang suy nghĩ. Giống như một 
người đang ngủ mơ sẽ không biết là mình đang mơ. Vì bạn sẽ tự đồng 
nhất mình với mọi ý nghĩ xảy ra ở trong đầu, cũng giống như một người 
đang mơ tự đồng nhất mình với mọi hình ảnh ở trong mơ. Nhiều người 
vẫn đang sống như thế, họ giống như những kể mộng du, bị mắc kẹt 
trong phần tâm thức suy tư, tha hóa xưa cũ Ở trong mình; liên tục tái tạo 
cho họ một thực tại đầy ác mộng. Khi nhận biết rằng “Ô, mình đang 
mở”, bạn tỉnh dậy từ giấc mơ đó, nghĩa là có một chiều tâm thức mới 
đang nảy sinh ở trong bạn. 


Câu nói của Sartre rất thâm thúy, tuy nhiên ông vẫn còn tự đồng 
nhất mình với những suy tưởng Ở trong đầu, nên ông không nhận ra 
được ý nghĩa sâu sắc của những gì ông đã phát hiện ra: Một chiều tâm 
thức mới đang trỗi dậy. 


NIỀM AN BÌNH VƯỢT LÊN TRÊN MỌI HIỂU BIẾT THÔNG 
THƯƠNG 


Có nhiều câu chuyện về những người do gặp phẩi tai ương hay 
những bất hạnh lớn trong đời mà bỗng nhiên họ chứng nghiệm được 
chiều tâm thức mới này. Có người thì do mất hết của cải, mất con cái, 
hoặc mất vợ hay chồng; có người thì mất đi một dịa vị trong xã hội họ đã 
từng có trước đây, bị mất danh dự hay bị tàn tật. Nhiều trường hợp khác 
là do thiên tai hoặc chiến tranh mà bỗng dưng họ mất đi tất cả, lúc đó họ 
thấy mình bỗng dưng ứrắng /ay. Ta có thể nói rằng những người ấy bị 
rơi vào một tình huống khó khăn, bó buộc. Những gì họ tự đồng nhất 
mình, những gì thường tạo cho họ một cảm nhận, một giá trị về bản thân 
trước đây, bây giờ đều mất hết. Điều bất ngờ và khó giải thích được là: 
thay vì phẩ¡ đối điện với nỗi sợ hãi và thống khổ cùng cực vì những mất 
mát đó, thì họ chấp nhận tất cả và bỗng dưng có một cẳm nhận rất 
thiêng liêng về Hiện Hữu, một niềm an bình sâu sắc, hoàn toàn thoát khỏi 
mọi sợ hãi. Thánh Paul hẳn đã quen với hiện tượng này khi ông viết “Có 
một niềm an bình của Thượng Đế, niềm an bình vượt lên trên mỌi hiểu 
biết thông thường”. Đó quả là một niềm an bình kỳ lạ mà dường như 
những người đã trải qua cũng không thể hiểu được, và họ thường tự hỏi: 
“Khi rơi vào hoàn cảnh như thế này, thì không hiểu làm sao mà tôi lại 
cảm thấy một niềm an bình sâu sắc đến như vậy?”. 


Câu trả lời rất đơn giản, niềm an bình sâu lắng đó dâng lên khi bản 
ngã Ở trong bạn vừa bị sụp đổ. Thật vậy, khi bạn đã nhận điện được bản 
ngã Ở trong mình và cách chúng hoạt động, sai khiến ta như thế nào, khi 
những hình tướng - mà bạn đã tự đồng nhất mình và cho bạn cẳm nhận 
về chính mình trước đây — bỗng dưng bị sụp đổ, khi đó bản ngã của bạn 
cũng sẽ bị sụp đổ theo. Vì bản chất của bản ngã là ự đồng hóa mình với 
hình tướng. Quả thực, khi bạn không còn tự đồng nhất mình với những 
thứ bề ngoài đó nữa thì bạn là gì? Khi những hình tướng xung quanh bạn 
bỗng dưng sụp đổ hoặc tan hoại đi, như khi bạn đang cận kề với cái 
Chết, thì cảm nhận về Hiện Hữu, về bẩn chất chân thật của bạn, bỗng 
dưng được thoát ly ra khỏi hình tướng: Tâm được thoát ly khỏi sự tù 
túng, giam hãm của vật chất. Bạn chợt nhận ra bản chất chân thật của 
mình thực ra là một cái gì rất vô hình, rất bao la, không mang một hình 
tướng nào cả; Bạn chính là Hiện Hữu, là đời-sống-ở-khắp-mọ¡-nơi, là 
Hiện Hữu trước khi Hiện HữỮu khoác lên mình những chiếc áo của hình 
tướng, là Hiện Hữu trước khi bị đồng hóa với hình tướng. Bạn sẽ nhận 
ra rằng bản chất chân thực của bạn chính là cái Biết vô hình tướng, là 
khả năng nhận thức tất cả những gì đang xảy ra ở đây và cùng một lúc, Ở 
khắp mọi nơi, chứ không phải là những gì mà bạn thường tự đồng nhất 
mình vào đó. Đó là niềm an bình của Thượng Đế. Là chân lý tối thượng 


về bản chất của bạn, vì bạn không phải là cái này hay cái kia, mà bạn 
chính là Tất-Cả-Những-Gì-Đang- Hiện-Hữu. 


Nhưng không phải ai khi gặp phải những mất mát lớn đều có được 
sự tỉnh thức này, đều chứng kiến được sự tách ly của Tâm ra khỏi hình 
tướng, vì thông thường chúng ta có khuynh hướng cho rằng /z chỈ là mỘt 
nạn nhân do hoàn cẳnh, do người khác, do số phận,... hay do ông Trời đã 
tạo ra3!. Cách suy nghĩ sai lầm này sẽ tạo nên trong ta những cảm xúc 
như giận dữ, oán hận, xót xa... và ta thường mạnh mẽ tự đồng nhất mình 
với những cảm xúc đó, để ngay lập tức thế chỗ cho tất cả những sự 
đồng nhất khác trước đây vừa bị sụp đổ do mất mát. Nói một cách khác, 
bản ngã sẽ nhanh chóng tìm ra cho nó một hình tướng khác để thay thể3°. 
Hình tướng mới này có gây ra nhiều bất hạnh cho bạn hay không, không 
phải là điều bản ngã của bạn quan tâm; vì điều mà nó đang rất cần là nó 
vẫn là một thực thể tách biệt°3, xấu hay tỐt gì cũng được. Thực ra ứ 
bẳn ngã mới này thường có tính chất cứng nhắc hơn, nhiều tính bám víu 
hơn và rất khó cho bạn chuyển hóa thâm nhập vào hơn là z»ứ bản ngã 
(rước đó của bạn. 


Khi có một mất mát lớn, bạn chỈ có hai cách: chống đối hoặc chấp 
nhận. Nhiều người trong chúng ta thường trở nên uất hận hay cay 
đắẳng3, trong khi những người khác thì lại có nhiều lòng bao dung, thông 
thái và nhân ái hơn. Ở đây zhđi độ chấp nhận sự mất mái là chấp nhận 
trong thâm tâm mình những gì đang xảy ra. Bạn mở lòng ra với đời sống. 
Còn thái độ chống đối lại sự mất mát tức là £hái đỘ co rúm lại Ở bên 
trong, cốt chỈ để làm mạnh thêm cho cái vỏ bọc của bản ngã Ở trong bạn. 
Lúc đó bạn dễ trở thành một người khép kín. Khi sự chống đối đã có mặt 
Ở trong bạn thì những øì bạn làm ở bên ngoài cũng sẽ tạo nên sự chống 
đối, và Đời sống sẽ không thể nâng dỡ cho bạn. Đời sống sẽ không trợ 
lực cho bạn. Cũng như khi cánh cửa sổ nhà bạn đã đóng lại thì ánh sáng 
mặt trời sẽ không thể đi vào được. Còn khi bạn có sự chấp nhận ở nội 
tâm thì một chiều tâm thức mới sẽ mở ra. Nếu bạn cần làm một việc gì 
thì hành động đó sẽ thuận với Đời sống, và sẽ được sự hỗ trợ của Đời 
sống, cỦa nguồn sáng tạo, tức là phần tâm thức trong sáng mà bạn có 
được khi ở trong trạng thái cởi mở ở nội tâm. Lúc đó mọi người đều 
muốn hợp tác và giúp dỡ bạn. Sẽ có những sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nếu 
gặp phải một hoàn cảnh mà bạn không thể làm gì được, thì bạn sẽ an trú 
trong nỗi an bình và tĩnh lặng ở bên trong nhờ hái độ chấp nhận mọi 
chuyện xẫy đến cho bạn. 


Chương 3 


CỐT LÕI CỦA BẢN NGÃ 


Hầu hết mọi người thường sai lầm khi tự đồng nhất họ một cách 
hoàn toàn với cái tiếng nói vang vang ở trong đầu họ! ~ đó là đòng suy 
nghĩ, không thể cưỡng lại được ở trong họ, tạo nên nỮng cằm xúc đi 
kèm. Ta có thể nói rằng những người đó đã bị khống chế bởi dòng suy- 
nghĩ-miên- man, không-có-chủ-đích Ở trong họ. Chừng nào mà bạn hoàn 
toàn chưa nhận thức được điều này, thì bạn còn sai lầm khi cho rằng 
mình chính là thói quen suy f đó. Đây là thói quen suy nghĩ đầy tính chấp 
ngã Ở trong chúng ta. SỞ dĩ ta gọi đó là thói quen suy tƯ mang tính chấp 
ngã vì tất cả mọi suy nghĩ, ký ức, lập luận, ý kiến, quan điểm, xúc cảm 
hay phẳn ứng - xẩy ra ở trong đầu ta — đều cho ta một cảm giác về chính 
mình, về một cái “Tôi” tách biệt với mọi người, với đời sống. Đây là 
trạng thái vô minh hay mê mờ căn bản của bạn. Vì tất cả những gì trong 
đầu bạn: ý nghĩ, cẩm xúc, cách bạn cư xử, tư duy,... đều bị quy định và 
ảnh hưởng bởi quá khứ: điều kiện nuôi nẵng, văn hóa, hoàn cảnh gia 
dình,... mà bạn đã lớn lên. Căn cứ của mọi hoạt động trí năng là những ý 
nghĩ, cẩm xúc hay cách bạn phản ứng.... trong giao tiếp với người khác; 
chúng có tính liên tục, lặp đi lặp lại, và bạn thường tự đồng nhất chính 
mình rất mạnh với những thứ đó. Đó chính là bản ngã của bạn. 


Như ta đã biết, trong hầu hết trường hợp, khi bạn nói “Tôi” thì đó 
là tiếng nói của bản ngã bạn, chứ không phải là bạn đang nói. Đó là 
những ý niệm và xúc cẩm, là một mớ các ký ức mà bạn tự đồng nhất 
mình. “Tôi và những sự cố đã xảy đến với tôi” là những vai diễn theo 


thói quen mà bạn không nhận biết, là những thói quen tự đồng nhất có 
tính tập thể ở trong bạn như: quốc tịch, tôn giáo, dân tộc, giai cấp, xu 
hướng chính trị. Nó cũng bao gồm cả sự tự đồng nhất của cá nhân, 
không những với tài sản, mà còn với những định kiến, ngoại hình, cảm 
xúc (như lòng oán hận), hoặc với những khái niệm rằng mình giỗ¡ hơn 
hoặc không bằng người khác, mình là một người thành công hay chỉ là 
một kẻ /hấ: bại. 


Ở mỗi người, những vật sở hữu của bẩn ngã? có khác nhau, 
nhưng cấu trúc của nó thì y như nhau. Nói một cách khác, bẳn ngã chỈ 
khác nhau ở bề ngoài. Còn bên trong, tất cả bẳn ngã đều y hệt nhau. 
Chúng y hệt nhau ở điểm nào? Đó là bản ngã chỉ có thể sống bằng /hới 
quen tự đồng hóa với những gì xẵy ra Ở trong bạn và cằm giác cách biệt 
với đời sống. Khi bạn sống trong một nhân cách do suy tử và cảm xúc 
của bắn ngã tạo ra thì những gì bạn nghĩ “Ô, tôi là cái này” sẽ rất bấp 
bênh vì bẳn chất của mỗi suy nghĩ, cũng như mỗi cẩm xúc ở trong bạn là 
một cái gì rất mong manh, chóng tàn. Cho nên mỗi bẳn ngã đều phải liên 
tục đấu tranh để sinh tồn, đều cố gắng để tự bảo vệ và bành trướng. Để 
củng cố cho lối suy nghĩ luôn-có-một- cái-gì-dính-đến-Tôi, nó cần lối suy 
nghĩ đối nghịch lại, tức là khái niệm: “những kể khác”. Khái niệm “Tôi” 
không thể tồn tại được nếu không có khái niệm “những người khác”. Và 
“những người khác” ở đây hầu hết đều là những kể mà bạn xem như là 
kể thù. Ở đầu bên này của cán cân là những mô thức mê mờ của bần ngã 
— là những thói quen thích bới lông tìm vết, trách cứ, chê bai người khác 
không thể cưỡng lại được của bản ngã. Chúa Jesus đã đề cập đến điều 
này khi Ngài nói: “Tại sao các anh em chỉ toàn thấy những lỗi lầm, dù 
nhỏ nhặt, trong những người anh, người chị của mình, trong khi các anh 
em không muốn thấy những lỗi lầm to như núi trong chính các anh em?”. 
Còn ở đầu bên kia của cán cân là khuynh hướng bạo động giữa người 
với người hay chiến tranh giữa nước này với nước kia. Trong Thánh 
kinh, câu hỏi ấy của Chúa Jesus vẫn chưa được trả lời, nhưng câu trả lời 
hiển nhiên là: Khi ta chỉ trích hay phê phán người khác, thì điều này sẽ 
làm cho cái “Tôi” nhỖ bé, bằn ngã của bạn bỗng cảm thấy to lớn, vượt 
trội hơn người khác. 


TÍNH THAN PHIỀN VÀ SỰ GHÉT BỎ 


Than phiền là một trong những phương cách mà bản ngã thích 
dùng để tự củng cố chính mình. Mỗi lời than phiền là mỘ¿ câu chuyện 


nhỖ mà trí óc bạn thêu dệt nên và bạn hoàn toàn cả tin vào sự bịa đặt này. 
Than phiền dù được nói ra hay không thì vẫn là sự than phiền. Với những 
người không có nhiều thứ để tự đồng nhất mình thì chỉ cần có tật hay 
than phiền thôi cũng là đủ để cho bản ngã của họ sống sót. Khi bạn nằm 
dưới sự khống chế của thứ bản ngã như thế thì tính ưa than phiền, đặc 
biệt là than phiền về người khác, đã trở thành một thói quen vô thức ở 
trong bạn, vì thực ra bạn không biết mình đang làm như thế. Gán cho 
người khác một nhãn hiệu nào đó có tính tiêu cực, dù là bạn nói thẳng ra 
điều này hay bạn chỉỈ kín đáo chê bai họ với những người khác, hay thậm 
chí bạn không hề nói ra mà chỈ nghĩ xấu về họ thôi, như thế cũng đã là 
một phần của thói quen này. Nguyền rủa là hình thức thô thiển nhất của 
thói quen chê bai người khác. Đó là nhu yếu của bản ngã muốn cho rằng 
mình đúng, rằng mình hay hơn người khác; những câu lăng mạ như: “Đồ 
khốn kiếp”, “Đồ mất dạy”...; và cả những tuyên bố có tính dứt khoát 
đến độ, dù có muốn phân trần, ta cũng không thể tranh biện gì được. Ở 
mức độ thấp hơn của sự mê mờ là quát tháo, gào thét; và mức độ kế tiếp 
là khuynh hướng bạo hành, sử dụng vũ lực đối với người khác. 


Ghét bỏ là cảm xúc đi kèm với tính hay than phiền, thói quen thích 
dán nhãn hiệu, chê bai người khác; đó là một thái độ chỈ làm cho bẳn ngã 
Ở trong bạn mạnh thêm. Ghét bỏ tức là bạn cảm thấy cay đắng, phẫn nộ, 
hay bị xúc phạm bởi một người nào đó. Bạn thường ghét bÖ tính tham 
lam của người khác, bạn ghét cái tính thiếu thật thà, thiếu liêm chính của 
họ; bạn ghét những gì họ đã làm trong quá khứ, những điều họ nói, 
những gì họ đã thất hứa, những gì lẽ ra họ nên làm hay không nên làm... 
vì bản ngã Ở trong bạn rất thích nhìn thấy những khiếm khuyết này. Thay 
vì bổ qua những mê mờ của người khác, bạn lại muốn xem đó là bản 
chất của họ. Vậy thì cái gì Ở trong bạn đã gây ra chuyện này? Đó chính là 
sự mê mờ ở trong bạn, là bản ngã của bạn. ThỈnh thoảng cái “sai” mà 
bạn nhìn thấy ở người khác thậm chí là điều không hề có thật. Vì đó chỈ 
là một suy diễn sai lầm, một sự phóng chiếu của thứ lý trí quen nhìn thấy 
người khác là kể thù của mình, để chứng tỗ rằng bạn đúng hay vượt trội 
hơn người khác. Cũng có lúc, người khác có thể có sai lầm, nhưng khi 
bạn quá chú trọng vào những sai lầm đó đến độ bạn không còn nhìn thấy 
những khía cạnh tích cực khác của họ, lúc đó bạn thường có khuynh 
hướng phóng dại những lầm lỡ đó một cách không cần thiết. Và khi bạn 
phẳn ứng mạnh với những øì tiêu cực mà bạn nhìn thấy ở người khác? 
tức là vô tình, bạn làm cho những khiếm khuyết ấy ở trong bạn trở nên 
mạnh hơn. 


Thực tập để không phẳn ứng với những cư xử khiếm khuyết, 
đượm nhiều /ính chấp ngã ở người khác°, là một trong những phương 
cách có hiệu quả nhất mà bạn có thể làm. Làm như thế, không những bạn 
sẽ vượt lên được tính chấp ngã ở trong mình, mà bạn còn giúp hóa giải 
tính chấp ngã tập thể° của những người chung quanh. Bạn chỉ có thể ở 
trong frạng thái bất phần kháng khi nào bạn nhận thức rằng một hành vi 
vô thức của người khác là một hành vi đã phát xuất từ bản ngã của họ; 
và đó chỉ là biểu hiện của sự tha hóa tập thể của con người. Khi thấy 
rằng những hành động đó không phải là một vấn đề đối với riêng cá nhân 
bạn thì bạn sẽ không có nhu cầu phải phẳn ứng lại như trước nữa. Nhờ 
thái độ bất phần kháng đối với những biểu hiện của bản ngã ở người 
khác, bạn tạo điều kiện cho sự minh mẫn, sáng suốt ở trong người khác 
được thể hiện ra. Ở đây, tâm thức sáng suốt chính là phần nhận thức 
chưa bị điều kiện hóa, đối nghịch với phần nhận thức đã bị tha hóa. Tất 
nhiên có lúc bạn phải có những hành động thực tiễn để tự bảo vệ mình 
khỏi những người quá mê mờ. Điều này bạn có thể thực hiện được mà 
không cần phải biến họ thành kể thù của bạn. Hãy biết rằng sự bảo vệ 
tích cực nhất cho bạn chính là sự tỉnh thức, tức là trạng thái nhận thức 
sáng suốt Ở trong bạn. Khi nào bạn còn cho rằng sự thiếu nhận thức hoặc 
bản ngã của người khác là một vấn đề cá nhân đối với bạn thì vô tình 
bạn sẽ biến họ thành kể thù của bạn. Đã: phẳn kháng là sự biểu lộ của 
sức mạnh, chứ không phải sự yếu đuối. Bất phẳn kháng tương tự như 
lòng bao dung. Vì lòng bao dung là bỏ qua, là cách nhìn xuyên suốt, vượt 
lên trên những gì đã xảy ra. Khi bạn có lòng bao dung là bạn biết nhìn 
xuyên suốt qua bẳn ngã của người khác để tiếp xúc với sự sáng suốt vốn 
là bẩn chất ở trong mỗi con người. 


Bản ngã thích than phiền và bất mãn, không những đối với người 
khác mà còn với cả những hoàn cẳnh trong đời sống. Những gì bạn đối 
xửỬ với một con người, bạn cũng có thể đối xử với một hoàn cảnh nào 
đó: biến người đó hay hoàn cảnh đó trở thành kể /hù của bạn. Bản ngã 
luôn luôn muốn ám chỉ rằng: Lễ ra chuyện này không nên xẳy ra, rằng 
bạn không hề muốn có mặt ở nơi này”, rằng bạn không muốn làm những 
sì bạn cần phải làm, rằng bạn đang bị đối xử quá bất công... Và đối với 
bản ngã thì kể thù lớn nhất của nó chính là phú giây hiện tại, tỨc cũng 
chính là đời sốngŠ. 


Đừng nhầm lẫn fhái¡ độ than vấn của bạn với việc cho người khác 
biết là họ đã thiếu sót cốt chỈ để giúp họ sửa sai, và hái độ không than 


vấn không nhất thiết có nghĩa là bạn phải nhận chịu một thái độ khiếm 
nhã hay một việc tệ hại mà người khác mang đến cho bạn. Nếu bạn bảo 
người hầu bàn rằng bát canh mà người đó vừa mang ra cho bạn đã quá 
nguội lạnh, bạn nhờ họ hâm nóng lại một chút cho bạn thì đây không 
phải là thái độ của bản ngã vì bạn chỈ nói lên một sự thật khách quan — 
bát canh đã nguội lạnh; và khi bạn chỈ dưa ra sự kiện một cách khách 
quan thì điều đó luôn luôn có tính trung hòa, nghĩa là không nhắm vào 
chuyện ai đúng, ai sai. Ngược lại, nếu bạn bảo: “Tại sao anh đám mang 
cho tôi một bát canh nguội ngắt như thế này!” thì đó chính là một /há¡ độ 
than vấn. Vì ở đây có một cái “Tôi” đang cảm thấy rằng nó bị xúc phạm 
vì tô canh nguội và cái ““Tôï” ấy sẽ không dễ dàng bổ qua chuyện này. 
Một cái “Tôi” rất thích chỈ ra rằng người khác đã làm một điều gì si. 
Thái độ than phiền mà chúng ta đang nói ở đây chỉ nhằm phục vụ cho 
bản ngã chứ không phải để mang lại một sự thay dối tích cực. Nhiều lúc, 
rõ ràng bản ngã của bạn thực sự không muốn có mỘộit sự thay dổi nào cả, 
để nhờ đó mà nó có dịp tiếp tục than vãn?. 


Hãy để ý xem bạn có thể nắm bắt, tức là nhận ra ứiếng nói luôn 
vang vang Ở trong đầu bạn, ngay phút giây tiếng nói ồn ào ấy đang than 
phiền về một chuyện nào đó? Bạn hãy nhận thức rằng đó chính là /iếng 
nói của bẫn ngã Ở trong bạn, đó là một khuôn mẫu bó buộc!0 của thói 
quen suy tƯ không thể cưỡng lại ở trong bạn; rằng đó chỉ là mộ ý nghĩ 
đang xảy ra Ở trong bạn, thế thôi. Bất cứ lúc nào mà bạn nghe iiếng nói 
vang vang đó ở trong đầu, bạn sẽ nhận thức rằng bạn không phải là tiếng 
nói đó vì bạn chính là cái phần nhận ra tiếng nói đó! Í. Thực vậy, bạn 
chính là ý thức, cái đang nhận ra tiếng nói của bẳn ngã Ở trong bạn. Vì ở 
đẳng sau hậu trường của tâm thức bạn có một sự nhận biết I2. Còn ở 
đẳng trước là iếng nói ồn ào của bẳn ngã, là cái phần hay suy tử, lo lắng 
Ở trong bạn. Thực tập được như thế, bạn sẽ thoát ra khỏi sự khống chế 
của bản ngãI3, ;hoát ra khôi phần suy fữ chưa được nhận biết Ở trong 
bạn. Phút giây mà bạn nhận ra được bộ mặt thật của bản ngã ở trong bạn 
thì lúc đó bản ngã của bạn sẽ không còn là bằn ngã nữa, mà chỈ còn là 
một thói quen, một mô thức cũ kỹ, bị trói buộc của thói quen suy tƯ Ở 
trong bạn. Nói đến bản ngã tức là ta đang nói đến sự vô minh, mê lầm và 
thiếu nhận thức ở trong bạn. Vì „hận thức sáng suốt và bằn ngã là hai 
thứ không thể cùng tồn tại với nhau trong cùng một khoảnh khắc, một 
không gian. Tuy nhiên, những lối hành xử cũ hay những thói quen suy f 
Ở trong bạn vẫn có thể còn tồn tại và sẽ tái diễn trong một thời gian 
nữal* vì đẳng sau nó có quán tính rất mạnh của những thói quen vô thức 
lâu đời trong tập thể của con người suốt hàng ngàn năm qua. May thay, 


mỗi khi những thói quen cũ này bị nhận điện! 5, thì nó sẽ càng ngày càng 
yếu đi. 


THÁI ĐỘ PHẢN ĐỐI VÀ LÒNG OÁN GHÉT 


Lòng oán ghét là cẩm xúc luôn đi kèm với tính hay than vãn, nó còn 
có thể được bổ sung bởi một thứ cảm xúc mạnh mẽ hơn như sự tức 
giận hay một dạng bất bình nào đó. Khi đó, lòng oán ghét có thêm nhiều 
năng lượng, và thói quen than vãn sẽ trở thành thái độ phẳn đối, là một 
cách khác để bản ngã của bạn tự củng cố chính nó. Nhiều người luôn 
trông đợi có chuyện gì xảy ra để họ có cớ phản đối, để họ cẩm thấy mình 
bị xúc phạm hay bực mình; và như thế họ sẽ nhanh chóng tìm ra những 
chuyện ấy thôi. Lúc ấy họ sẽ nói những câu: “Hãy nhìn xem, đây quả là 
một sự sỈ nhục”, “Sao ông đám...”, '“Tôi thù ghét cái này”,... Và họ trở nên 
ghiền những cẩm xúc bực tức và giận dữ như người ta nghiện ma túy. 
Qua thái độ phản đối điều này hay điều nọ, họ củng cố và khẳng định 
một cách sai lầm thêm cẩm nhận về sự có mặt của bản ngã Ở trong họ. 


Nỗi bất mãn lâu ngày có thể trở thành một sự oán hận. Người luôn 
mang trong lòng nỗi oán hận với ai đó là một người thường xuyên ở 
trong trạng thái “chống đối một điều gì”!9 và đây là một phần cấu trúc 
dáng kể của bản ngã ở trong nhiều người. Lòng oán hận về một chuyện 
đã qua của một tập thể có thể tồn tại qua nhiều thế kỷ” trong tâm thức 
cộng đồng của một quốc gia hay một dân tộc và tạo nên một vòng luẩn 
quấn không lối thoát của bạo lực. 


Nỗi oán hận là một cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ có liên hệ đến một 
sự kiện nào đó đã thuộc về quá khứ; nhưng lòng oán hận này được làm 
sống lại qua lối suy nghĩ đầy tính ám ảnh như thể chuyện ấy là một điều 
gì vẫn đang còn xảy ra!Š; hay qua lối ôn lại những câu chuyện kiểu: 
“Ông có biết bọn chúng đã dày ải chúng tôi như thế nào không?”. Vấn đề 
là khi bạn vẫn còn mang nặng nỗi oán hận này, chúng sẽ làm ô nhiễm 
những lĩnh vực khác trong đời sống của bạn. Ví dụ, khi bạn nghĩ về một 
điều bất hạnh nào đó đã xảy ra trong quá khứ và nỗi oán hờn bỗng trỗi 
dậy ở trong lòng bạn thì năng lượng tiêu cực của nó sẽ bóp méo những 
cẩm nhận của bạn về những øì đang xảy ra, hay ảnh hưởng đến cách 
bạn nói năng và cư xử đối với người khác trong phút giây này. ChỈ cần 
một nỗi oán hận lớn và chưa dứt bỏ được cũng đủ làm ô nhiễm cuộc đời 
bạn và đặt bạn vào trong chiếc gọng kềm của bản ngã. 


Phải trung thực để xem trong đời bạn, bạn có đang nuôi dưỡng 
lòng oán hận một ai đó mà bạn chưa hoàn toàn tha thỨ - một “kẻ thù” nào 
đó hay không. Nếu có, bạn hãy nhận điện cho rõ lòng thù ghét đó cả trên 
bình điện tư tưởng lẫn cẩm xúc, tức là nhận ra những ý nghĩ nào thường 
lặp đi lặp lại Ở trong đầu bạn khiến cho những cảm xúc đó được tiếp 
diễn, và bạn cảm nhận phản ứng của cơ thể mình đối với những ý tưởng 
tiêu cực đó. Nhưng cũng dừng cố gắng bỗ qua những cẩm giác oán hờn 
này. Vì tha thứ theo kiểu “cố gắng bỏ qua” sẽ không có tác dụng. Sự tha 
thứ chỉ đến một cách tự nhiên khi bạn nhận thức rằng nỗi hờn oán xưa 
cũ đó không có mục đích nào khác hơn là làm cho bạn tiếp tục bị khốn 
đốn trong phút giây hiện tại chỈ vì một điều đã xẳy ra trong quá khứ, và 
chỉ để củng cố cẩm nhận sai lầm về sự có mặt của zmỘ con người, một 
rư cách nạn nhân nào đó với mục đích là giúp cho bản ngã ở trong bạn 
tiếp tục được tồn tại. Thấy được như vậy tức là được giải thoát; như 
Chúa Jesus đã tỪng dạy: “Hãy tha thứ cho kể thù của anh em”! căn bẳn 
là nói về sự tháo gỡ, buông bổ một trong những cơ cẫu chính của bẳn 
ngã trong cách suy tư của con người?0. 


Quá khứ sẽ không có năng lực để lôi kéo bạn ra khỏi phút giây này. 
Chỉ có nỗi oán giận về những gì đã xảy ra trong quá khỨ mới có thể lôi 
kéo bạn được. Vậy thì bản chất của lòng oán hận đó là gì? Đó chỈ là tàn 
dư của những suy nghĩ và cảm xúc cũ kỹ, đã lỗi thời. 


CĂN BỆNH LUÔN CHO RẰNG: “MÌNH ĐÚNG, KỂ KHÁC SAI? 


Than phiền, phẳn ứng hay moi móc những khuyết điểm của người 
khác có khuynh hướng củng cố thêm cảm nhận của bản ngã về ranh giới 
và sự cách biệt, những thứ mà bản ngã cần dựa vào để tồn tại. Nhưng 
than phiền, phản ứng hay moi móc những khuyết điểm của người khác 
cũng làm cho bẳn ngã mạnh thêm bằng cách cho nó cẳm nhận rằng nó 
siêu việt, nổi bật hơn người khác. Chúng ta chưa thấy rõ ngay được 
chuyện than phiền về một tình trạng kẹt xe, về một chính khách, về 
những kể giàu sụ “mà vẫn còn đầy lòng tham”, hay những kể lười biếng, 
ăn không ngồi rồi, hay về những người đồng sự, người tình cũ, người 
hôn phối của bạn, hoặc ông này, bà kia,... có thể cho chúng ta cẩm giác 
rằng mình cao vượt hơn những kể ấy. Nhưng rõ ràng là khi bạn than 
phiền về họ, bạn kín đáo hàm ý là bạn đúng, còn người khác là sai. 


Chẳng có gì củng cố cho bản ngã của bạn hơn việc cho rằng bạn 


luôn luôn đúng. Cho rằng mình luôn luôn đúng là tự đồng nhất mình với 
một quan điểm, một cách suy tư Ở trong bạn: có thể đó là một quan điểm, 
một ý kiến, một câu chuyện hay một phán xét nào đó. Để thấy rằng mình 
đúng thì người khác chắc chắn là phải sz¡, vì bẩn ngã bạn thích biến cái 
gì đó thành sai để nó được đúng. Nói cách khác: Bạn cần người khác 
hoặc một tình huống nào đó sai, để bạn có cảm nhận mạnh hơn về mộ¿ 
con người, một tư cách nào đó Ở trong mình. Khi bạn tỏ ra than phiền và 
phản ứng về một tình huống “sai trái” nào đó nghĩa là bạn ngụ ý rằng: 
“Lễ ra chuyện này không nên xảy ra”. Khi bạn tự cho rằng mình đúng thì 
bạn tự đặt mình vào một vị thế giả tưởng, rằng bạn có đạo đức hơn 
người khác. Chính cái cẳm giác vượi rrội đó là thứ mà bẳn ngã bạn khát 
khao vì nhờ đó mà bản ngã bạn tự củng cố chính nó. 


BẢO VỆ CHO MỘT ẢO TƯỞNG 


Các dữ kiện khoa học dĩ nhiên là những điều có thật. Nên khi bạn 
nói: “Ánh sáng đi nhanh hơn âm thanh” thì dĩ nhiên là bạn đúng còn 
người khác là sai. Điều này dễ dàng được khẳng định khi ta quan sát một 
cơn giông: ánh chớp có thể nhìn thấy được trước khi ta nghe có tiếng 
sấm. Không những bạn đúng mà còn biết rằng mình đúng. Vậy thì có bản 
ngã tham dự vào chuyện này không? Có thể chứ, nhưng không nhất thiết. 
Vì nếu bạn chỈ đơn thuần nói lên những gì bạn biết là sự thật thì sẽ 
không có sự tham dự của bản ngã, vì không có sự chấp trước, hay tự 
đồng hóa mình. Vậy tự đồng hóa mình là tự đồng hóa mình với cái gì? 
Với một cách fƯ duy Ở trong mình. Tuy nhiên, khuynh hướng tự đồng hóa 
như thế rất dễ xâm nhập vào bạn. Thế nên khi nào bạn nghe chính mình 
vừa nói “Hãy tin tớ đi, tớ biết rõ điều này lắm mà!” hoặc ““Tại sao các 
cậu lại không tin tớ?” thì lúc đó bản ngã của bạn đã xâm nhập vào những 
điều bạn nói rồi. Bản ngã của bạn nấp đằng sau chữ “Tớ”. Một câu nói 
đơn giẳn “ánh sáng đi nhanh hơn âm thanh” dẫu rằng đúng thì giờ đây đã 
phục vụ cho một ảo tưởng, cho bẳn ngã. Câu nói ấy đã bị ô nhiễm bởi 
một cảm nhận sai lầm về một cái “Tôi”. Vì câu nói ấy đã bị cá thỂ hóa và 
trở thành một vị thế, một quan điểm trong cách bạn suy tư. Cái “Tôi” này 
cảm thấy giá trị của nó bị giảm sút hay xúc phạm vì người khác không 


Az» 


tin theo những øì cái “Tôi” ấy nói ra. 


Bản ngã của bạn xem xét mọi thứ chỈ theo quan điểm của riêng nó. 
Đi kèm với fhái độ chỦ quan trong suy nghĩ của bẳn ngã là sự bức xúc 
trong tình cảm, khuynh hướng bảo vệ ý kiến của mình và thậm chí là 


tranh cãi khi người khác tỏ ra bất đồng với bạn. Bạn có đang cố gắng để 
bảo vệ Sự Thật? Không, bất luận trường hợp nào thì Sự Thật không cần 
bạn hay bất kỳ ai bảo vệ cho nó. Ánh sáng hay âm thanh không quan tâm 
đến những gì bạn hay người khác nghĩ. Bạn chỈ đang bảo vệ cho chính 
mình, đúng hơn là bảo vệ cái ảo ưởng về mình?!, một thứ ảo tưởng do 
suy tư Ở trong bạn tạo ra. Nói đúng hơn là ảo tưởng của bạn đang bảo vệ 
cho chính nó. Nếu dữ liệu khoa học đơn giản và hiển nhiên này, tức 
chuyện “ánh sáng đi nhanh hơn âm thanh”, mà đã dễ bị bóp méo, biến thái 
bởi cái hiểu sai lầm của bản ngã thì những chuyện khác ít hiển nhiên, ít 
rõ ràng hơn như một quan điểm, một ý kiến, một phán doán.... lại càng 
dễ bị biến thái và bóp méo bởi bẩn ngã hơn gấp bội. Vì tất cả tựu trung 
đều là những hình thức khác nhau của suy tư, nên chúng càng rất dễ bị 
tiêm nhiễm bởi cái “Tôi” sai lầm ấy. 


Bản ngã nào cũng đều /ẫn lộn giữa một biến cố với quan điểm, hay 
ý kiến của bạn về biến cố đó. Ngoài ra, bản ngã của bạn cũng không thể 
phân biệt được sự khác biệt giữa một sự kiện với phẳn ứng của bạn đối 
với sự kiện đó. Bản ngã nào cũng đều suy diễn, bóp méo sự việc và chỈ 
muốn chọn lọc ra những gì nó muốn nhìn nhận. ChỈ qua nhận thức — 
không phải qua suy nghĩ - bạn mới phân biệt được sự khác biệt giữa một 
sự việc và ý kiến của bạn về sự việc đó. ChỈ qua nhận thức, mà không 
phải là qua suy tư, bạn mới có thể nhận thức được sự khác biệt giữa 
một dữ kiện và ý kiến của bạn về dữ kiện đó. Cũng chỈ qua nhận thức 
bạn mới có thể nhận ra: Ồ đây là tình huống và đây là những cẩm xúc 
giận dữ củz zô¡ về tình huống đó, rồi bạn nhận ra những phương cách 
khác nhau mà bạn có thể ứng xử trong tình huống đó. ChỉỈ qua nhận :hức, 
bạn mới biết được bức tranh toàn thể của một vấn đề, hay một người 
nào đó, thay vì chỈ nhìn từ một góc độ rất hạn hẹp của vấn đề. 


CHÂN LÝ: TƯƠNG ĐỐI HAY TUYỆT ĐỐI? 


Ngoại trừ những dữ kiện đơn giản và có thể dễ dàng được xác 
minh, thì ¿hái độ quá chắc chắn rằng “Tôi đúng, anh sai” là một điều rất 
nguy hại trong quan hệ cá nhân, cũng như trong quan hệ giữa các nước, 
các dân tỘc, các tôn giáo,... 


Thái độ “Tôi đúng, anh sai” chỈ là một trong những phương cách 
mà bản ngã thường dùng để tự củng cố, xác minh chính nó. Cho rằng 


mình đúng, biến người khác thành sai là một sự tha hóa về mặt tinh thần, 
luôn luôn gây ra sự phân cách và mâu thuẫn giỮa con người với con 
người. Nhưng như thế thì không có chuyện gì hoàn toàn đúng — hay sai — 
hay sao? 


Lịch sử chiến tranh về tôn giáo là một ví dụ tiêu biểu về sự nguy 
hại của thái độ cho rằng chỈ có tôn giáo của mình là sở zỮ„ chân lý, là 
đúng đắn,... vì thái đỘ này sẽ làm cho hành vi và cách suy nghĩ của chúng 
ta trở nên băng hoại. Trong nhiều thế kỷ qua, những chuyện như thiêu 
sống người khác, hoặc tra tấn nếu họ biểu lộ thái độ không đồng ý với 
giáo lý hay những suy diễn mà một giáo phái cho là Chân lý vẫn diễn ra, 
vì những tín dồ cỦa giáo phái ấy luôn tự cho là mình đúng và người khác 
là “Sai”. Sai đến độ họ phải bị hành hình. Chân lý được coi như quan 
trọng hơn sinh mạng của một con người. Vậy cái được cho là Chân lý đó 
thực ra là cái gì? Đó chỈ là mội câu chuyện chúng ta tự £hêu dệt nên và fin 
vào, đó chỈ là một mớ của những suy tư ở trong đầu chúng ta. 


Mội số giáo phái rất đúng khi cho rằng không một tôn giáo nào có 
thể sở hữu Chân lý một cách tuyệt đối. Và Chân lý tuyệt đối cũng không 
thể được tìm ra ở nơi mà chân lý không thể được tìm ra: tức là Ở trong 
các giáo điều, các học thuyết, hệ tư tưởng hay ở các hệ thống luật lệ nào 
đó. Vì những thứ này có một đặc điểm giống nhau là chúng hoàn toàn do 
suy nghĩ mà ra. Giỏi lắm thì suy tư có thể chỈ cho chúng ta nhìn về hướng 
của chân lý, nhưng tự thân chúng không bao giờ có thể là chân lý cả, như 
Đức Phật đã nói: “Ngón tay của ta chỈ về phía mặt trăng, chỨ ngón tay ta 
không phải là mặt trăng”. Tôn giáo nào cũng có mặt tốt và mặt xấu, tùy 
theo cách tiếp xử của chúng ta. Bạn có thể dùng tôn giáo để phục vụ cho 
bản ngã của riêng mình, hay dùng tôn giáo để phục vụ cho Chân lý. Nếu 
bạn cho rằng chỉỈ có tôn giáo của bạn mới là chân lý duy nhất, thì lúc đó 
bạn đang dùng tôn giáo để phục vụ cho bản ngã của bạn. Như thế, tôn 
giáo sẽ trở thành những giáo điều chết cứng và bạn sẽ có ảo giác rằng 
tôn giáo của mình cao siêu hơn những tôn giáo khác, và bạn sẽ tạo thêm 
sự phân ly và mâu thuẫn. Để phục vụ cho Chân lý, tôn giáo phải là những 
tấm bảng chỉ dường hoặc những chiếc bản dồ mà các bậc đã khai sáng 
đã để lại giúp cho bạn có sự thức tỉnh về tâm linh, thoát ra khỏi sự đồng 
nhất một cách vô thức với hình tướng. 


Chỉ có mộ: Chân lý Tuyệt đối, còn những chân lý khác đều từ đó 
mà ra. Khi bạn tìm ra được Chân lý Tuyệt đối đó thì những gì bạn làm sẽ 


phù hợp với chân lý đó. Hành vi của con người là sự phẳẩn ẳnh của Chân 
lý hay chỉ là phẩn ảnh của sự mê lầm. Vậy Chân lý có thể được diễn tả 
bằng lời không? Có thể, nhưng ngôn tỪ không phải là Chân lý. Ngôn từ 
chỈ có thể giúp chúng ta hướng về Chân lý như ngón tay chỈ trăng. 


Nhưng Chân lý Tuyệt đối không tách rời với bản chất chân thật 
của bạn. Đúng vậy, bạn chính là Chân lý. Nên khi bạn phóng tâm đi tìm 
Chân lý ở dâu khác bên ngoài bạn, thì bạn sẽ đi vào sự lầm lạc. Hiện 
Hữu thâm sâu nhất của bạn chính là Chân lý. Chúa Jesus muốn nói lên 
điều quan trọng này khi ngài nói “Ta là con dường, là chân lý và là sự 
sống”. Những lời Chúa Jesus đã thốt lên là một trong những tấm bẳng chỉ 
dường mạnh mẽ và trực tiếp nhất hướng về Chân lý. Nếu bạn hiểu sai 
thì chúng lại là những trở ngại lớn nhất. Chúa Jesus muốn nói về Hiện 
Hữu thâm sâu nhất của bạn, là bản tánh căn bản của mỗi người, mỗi thể 
sống. Ngài nói bạn chính là Sự Sống đang diễn ra khắp mọi nơi trong vũ 
trụ. Người Cơ dốc gọi đây là bản thể của Chúa, còn dạo Phật gọi đó là 
Phật tánh. Đạo Hindu gọi là Atman, là Thượng Đế vĩnh hằng. Khi bạn có 
thể tiếp xúc với chiều không gian này Ở trong mình —- như là một việc 
bình thường, mà không phải là một thành tựu có tính chất kỳ điệu nào — 
thì tất cả những quan hệ hay hành vi của bạn đều phản ẳnh tính Nhất: 
Thể với đời sống?? mà bạn cảm nhận rất sâu sắc ở trong mình. Đây chính 
là tình yêu chân chính. Luật pháp, mệnh lệnh, nguyên tắc,... chỉ cần thiết 
khi con người đã bị tách biệt với bản chất chân thật của họ, tức là tách 
biệt với Chân lý ở trong họ. Những luật lệ mà chúng ta đề ra với mục 
đích ngăn ngừa sự tha hóa của bản ngã, nhưng thực ra thì luật lệ thường 
cũng không làm được như điều mà chúng ta mong muốn. “Hãy để cho 
lòng yêu thương mọi người được dâng trào một cách tự nhiên Ở trong 
con và làm những gì con cần làm”, Thánh Augustine đã từng nói như vậy 
và không còn ngôn từ nào có thể nói hay hơn câu nói này. 


BẢN NGÃ KHÔNG PHẢI LÀ VẤN ĐỀ CÁ NHÂN CỦA BẠN 


Trên bình điện tập thể, lối suy nghĩ “Chúng tôi đúng, những người 
kia sai” được xác lập một cách kiên cố ở nhiều nơi trên thế giới, nơi các 
cuỘc xung đột khốc liệt và dai dẳng giữa các nước, các chủng tộc, tôn 
giáo, hay ý thức hệ ngày một tràn lan. Cả hai bên đều cố chấp vào những 
quan điểm, cách hiểu vấn đề của riêng mình; nói một cách khác, họ tự 
đồng hóa họ một cách vô thức với những suy tư của họ. Cả hai đều bất 
lực như nhau, không thể thấy được là có zmỘ: cách nhìn khác, mỘt câu 


chuyện khác cũng có giá trị như thế. Y. Halevi, một văn hào người Do 
Thái, đã nói đến khả năng để chúng ta có được sự đưng hòa cho những 
cái nhìn rất khác biệt nhau; nhưng Ở nhiều nơi trên thế giới, chúng ta 
chưa thể hay chưa muốn làm như vậy. Cả hai phía đều tin là chÏ có mình 
sở hữu Chân lý. Cả hai đều xem mình là nạn nhân, còn “những người 
kia” là những kẻ xấu xa. Họ đã khái niệm hóa và hạ thấp nhân phẩm của 
“những người kia” thành kể hà nên họ có thể giết hại hay gieo rắc mọi 
hình thức bạo lực lên những người ấy, thậm chí là lên cả trễ con mà 
không hề thấy được nhân phẩm và nỗi thống khổ của phía bên kia. Họ bị 
mắc kẹt vào một cơn lốc điên cuồng của tội ác, oán thù, bạo động và 
phần ứng. 


Rõ ràng ở đây bản ngã tập thể của con người, dưới cách nhìn 
“chúng ta” đối nghịch với “chúng nó” càng trở nên điên rồ hơn so với 
biểu hiện của bản ngã của cá nhân “Tôi”, dù cơ chế của cả hai đều giống 
nhau. Đại da số bạo lực mà con người gây ra cho nhau không phải là do 
các tội phạm hay những kẻ loạn thần kinh mà là do những con người rất 
bình thường, những công dân bình thường, khả kính gây ra để phục vụ 
cho bản ngã của tập thể. Nên chúng ta có thể cường điệu hơn một chút 
khi nói rằng sự “bình thường” trên thế gian cũng có nghĩa là điên rồ. Như 
vậy gốc rễ của sự điên rồ này là gì? Đó chính là bẳn ngã, là sự hoàn toàn 
đồng nhất chính mình với những suy-nghĩ-không-có-chủ-đích và những 
cẩm xúc miên man Ở trong mình. 


Dù thế giới này vẫn còn đầy rẫy những ích kỷ, tham lam, bóc lột 
và bạo tàn,... những khi bạn chưa nhận thức được rằng đây chỈ là những 
biểu hiện của sự tha hóa tâm linh của cá nhân hay của tập thể, chúng ta 
sẽ sai lầm khi cá thể hóa những biểu hiện tha hóa đó. Bạn sẽ dựng nên 
khái niệm không có thực về một cá nhân hay một nhóm người nào đó ở 
trong đầu bạn và mạnh dạn tuyên bố “Đây là bản chất của kẻ này. Đây là 
bản chất của chúng nó”. Khi bạn nhầm bản chất chân thực của một 
người với những biểu hiện sai trái của bẳn ngã của người đó, thì đó là 
lúc bản ngã Ở trong bạn đang dùng sự suy diễn sai lạc này để củng cố 
cho chính nó qua việc cho rằng bạn đúng và vì thế bạn cảm thấy ưu việt 
hơn người khác, và qua thái độ chỉ trích, phẫn nộ, giận dữ đối với những 
người mà bạn cho là kể ¿;n. Tất cả những tấn bi kịch này làm cho bản 
ngã Ở trong bạn cảm thấy rất thỏa mãn. Thái độ này tạo nên sự cách biệt 
giữa bạn với những người chung quanh, những người mà bạn coi là “kể 
thù” vì sự khác biệt của họ, khi sự khác biệt này được bản ngã của bạn 


khuếch dại đến mức bạn không còn cẩm nhận được rằng họ cũng là một 
con người như bạn, họ cũng là một phần rất căn bản của đời sống như 
bạn, cùng có tính chất cao thượng và thánh thiện như bạn. 


Khi bạn phẳn ứng quá dáng đối với những cách cư xử khiếm 
khuyết đầy tính bẳn ngã ở một người nào, thì đó là một dấu hiệu cho 
thấy bạn không biết rằng bạn cũng có những lối hành xử khiếm khuyết, 
đầy tính bẳn ngã như thế Ở rong mình. Cho nên, ta luôn có cơ hội học 
thêm nhiều điều hay từ những người mà ta cho là kể hò. Bạn thường 
cảm thấy bực tức, cay cú nhất đối với những gì bạn nhìn thấy ở họ? 
Tính tham lam, ích kỞ của họ? Sự dam mê quyền lực, thích dàn áp của 
họ? Tính thiếu thành thật, xu hướng bạo lực hay một điểm nào đó? Bạn 
cảm thấy chán ghét và có phản ứng dữ đội về những øì bạn nhìn thấy ở 
người khác chỈ là một phản ứng vô thức của bạn về những khiếm 
khuyết tương tự mà bạn chưa nhận ra ở trong mình. Nhưng chẳng qua 
những thứ ấy chỉ là biểu hiện của bẳn ngã nói chung và hoàn toàn không 
phải là vấn đề riêng của bạn. Nó chẳng liên quan gì đến bản chất chân 
thực của người đó, hay của bạn. ChỈ khi nào bạn nhầm lẫn những biểu 
hiện của bản ngã của con người nói chung với bản chất chân thực của 
họ thì điều này mới có thể ảnh hưởng đến cách bạn cảm nhận về nhân 
cách của chính bạn. 


GÂY CHIẾN LÀ MỘT THÓI QUEN TRONG CÁCH TƯ DUY 


Trong một số trường hợp, bạn cần phải bảo vệ mình hay người 
khác khỏi bị hãm hại nhưng bạn hãy coi chừng, vì không khéo bạn sẽ tự 
phong cho mình sứ mạng “trừ gian điệt bạo” và như thế bạn có thể trở 
thành chính những thứ mà bạn đang cố đấu tranh để loại trừ. Đấu tranh 
với sự mê mờ có thể làm cho bạn trở nên mê mờ. Vô thức hay những 
hành vi tha hóa của bản ngã là thứ ta không bao giờ có thể dánh bại được 
bằng cách trấn áp hay loại trừ. Dù bạn có khuất phục được đối thủ của 
mình thì sự thiếu nhận thức của kẻ ấy sẽ đi vào trong con người của 
bạn, vì kể dịch mà bạn muốn tiêu điệt sẽ tạm rút lui và sẽ tìm cách để 
biểu hiện ra trong nay mai dưới một hình thức khác. Chống lại một cái gì 
đó tức là bạn vô tình làm cho cái đó trở nên mạnh thêm, khi kình chống 
một cái gì là bạn vô tình giúp cho cái đó được tiếp tỤc tỒn tại. 


Thỉnh thoảng ta nghe “cuộc chiến chống lại” cái này hay phong 


trào đấu tranh chống lại cái kia ở các nước phương Tây và mỗi khi như 
thế thì chúng ta biết rằng thất bại là điều tất yếu sẽ xảy ra cho những 
cuộc chiến như thế. Nào là cuộc chiến chống ma túy, chống tội phạm, 
chống khủng bố, chống ung thư, chống đói nghèo,... Thế nhưng, cho dù 
có cuộc chiến chống ma túy và tỘi ác thì trong 25 năm qua thống kê cho 
thấy các vụ tội phạm và những trường hợp liên quan đến ma túy ngày 
càng gia tăng mạnh mẽ. Năm 1980 số tù nhân ở Mỹ chưa đến 300 ngàn 
thì năm 2004 đã tăng lên đến con số 2,1 triệu. Cuộc chiến chống bệnh tật 
đã tạo ra nhiều vấn đề trong đó có việc lạm dụng thuốc kháng sinh. 
Thoạt đầu thì việc sử dụng kháng sinh dường như có về cấp thời giúp 
chúng ta thắng được các bệnh truyền nhiễm. Nhưng giỜ đây, các chuyên 
gia y tế đã nhất trí rằng việc dùng kháng sinh tràn lan và thiếu thận trọng 
trong thỜi gian qua đã tạo nên một quả bom hẹn giờ và rằng các loài vi 
khuẩn mới có khả năng kháng thuốc mạnh hơn trước, hoặc các loài siêu 
vi khuẩn có nguy cơ dẫn đến sự tái xuất hiện của bệnh tật và có thể gây 
nên những trận dịch toàn cầu. Theo tỜ Journal oƒ the American Medical 
Associarion, tử vong do chữa trị bằng thuốc Tây là nguyên nhân tử vong 
đứng vào hàng thứ 3 ở Mỹ, tức là chỈ sau bệnh tim và bệnh ung thư. Các 
phép chữa vi 'ượng đồng căn (homeopathy) và thuốc Bắc cổ truyền của 
phương Đông là hai ví dụ khả dĩ có thể thay thế cho cách trị bệnh bằng 
kháng sinh của phương Tây vì hai phương pháp này không trị bệnh như 
kiểu thuốc Tây, tức là không đối xử với căn bệnh như một kẻ thù, nên 
chúng không tạo ra những tật bệnh mới. 


Gây chiến là một thói quen của cách bạn suy tư, và mọi hành động 
xuất phát từ đó hoặc sẽ làm cho kẻ thù — tức là cái bạn cho là xấu — zrở 
nên mạnh hơn, hoặc là tạo ra một kẻ thà mới nếu bạn thắng, hoặc ta sẽ 
tạo ra một điều xấu khác tương tự hay còn tệ hại hơn cái vừa mới bị 
dánh bại. Có mỘt sự tương quan sâu sắc giữa trạng thái nhận thức bên 
trong của bạn và sự biểu hiện ra thế giới bên ngoài của bạn. Khi bạn 
đang Ở trong vòng kiềm tổa của phần tâm thức cộng đồng gọi là “gây 
chiến” thì cách suy luận của bạn sẽ có tính chọn lọc và thường bị méo 
mó. Nói một cách khác, bạn chỉ thấy nững gì bạn muốn thấy, và diễn 
dịch sai lầm những điều bạn nhìn thấy. Hãy thử hình dung xem có những 
hành vi tốt dẹp nào lại có thể phát sinh từ một cách nhìn sai lạc như thế. 


Hãy nhận điện rõ bộ mặt thật của bản ngã ở trong bạn: Đó chỉỈ là 
sự tha hóa có tính chất tập thể, là sự điên cuồng của trí năng Ở trong con 
người nói chung. Khi bạn nhận ra mặt mũi chân thực của bản ngã là gì, 


bạn sẽ không còn nhận lầm nó với bản chất chân thực của một người. 
Khi đã nhận ra mặt mũi chân thực của bản ngã thì chuyện giữ cho mình 
không phẳn kháng với bản ngã trong người khác cũng dễ dàng hơn. Bạn 
không còn xem nó là một vấn đề của riêng, bạn nữa. Bạn sẽ không còn 
than vãn, chê trách, hay cáo buộc bản ngã Ở trong con người đó, thế thôi. 
Lòng xót thương phát sinh khi bạn nhận ra tất cả những khổ dau của con 
người đều gây nên bởi sự bệnh hoạn cỦa /hói quen suy nghĩ miên man Ở 
trong con người, có người thì bệnh nhẹ, có kẻ thì bệnh rất nặng. Ta 
không còn tiếp tay để gây thêm những bi kịch với những kiểu quan hệ có 
tính bản ngã như thế. Tiếp tay ở đây nghĩa là gì? Là hái độ phẫn Ứng 
của bạn đối với một vấn đề. Vì phản ứng là thứ nhiên liệu mà bản ngã 
của bạn rất ưa thích. 


BẠN MUỐN ĐƯỢC YÊN HAY MUỐN CÓ NHỮNG BI KỊCH? 


Không ai mà lại không muốn có sự bình yên. Ấy vậy mà trong ta có 
một cái gì đó luôn muốn có những bi kịch, luôn muốn có sự xung đột. 
Bây giờ có thể bạn chưa nhận ra dâu. Nhưng rồi bạn sẽ nhận ra khi có 
một tình huống hay thậm chí là một ý nghĩ phát sinh và mong muốn đó sẽ 
trỗi dậy, châm ngòi cho phản ứng Ở trong bạn. Khi bị người nào đó tố 
cáo bạn, không thừa nhận bạn, chất vấn cách hành xử của bạn hay tranh 
cãi với bạn về tiền bạc, v.v... lúc đó bạn có thấy trong mình có một 
nguồn lực đang dâng trào không? Năng lực đó là nỗi sợ hãi được che dậy 
dưới cẩm xúc giận dữ và thù nghịch. Bạn có nhận ra giọng nói cỦa mình 
đang danh lại, lớn tiếng hay gằn giọng không? Bạn có ý thức rằng lý trí 
của bạn đang gấp rút bảo vệ cho quan điểm của nó, đang biện minh, dả 
kích hay quở trách người khác? Nói cách khác, bạn có tỈnhai. Không có 
đúng sai gì ở đây cả, mà chỉ là biểu hiện của táo vào giây phút bạn vừa 
dánh mất nhận thức ở trong bạn không? Bạn có cảm nhận được trong 
mình có mộ cái gì đó đang cằm thấy nó bị lâm nguy; nó đang có biến 
động, và nó muốn sống còn với bất kỳ giá nào; rằng nó cần có những bi 
kịch để khẳng định tư cách của mình là người chiến thắng trong màn 
kịch đó không? Bạn có cảm nhận rằng Ở trong mình có một cái gì đó thà 
thấy mình đúng hơn là muốn được yên? 


VƯỢT LÊN BẢN NGÃ: BẢN THỂ ĐÍCH THỰC CỦA BẠN 


Khi bẩn ngã của bạn đang Ở trong tình trạng tranh chấp, hãy hiểu 


rằng đó chẳng qua là z„ộz ảo tưởng đang đấu tranh để tự bảo vệ chính 
nó. Ảo tưởng đó cho rằng nó là bạn. Thoạt đầu thật khó để bạn có mặt ở 
đó như là một chứng nhân, để nhìn thấy hết mỗi cảm xúc và suy nghĩ 
đang xảy ra Ở trong bạn, khó nhất là khi bản ngã của bạn đang Ở trong tư 
thế phải đấu tranh để sỐng còn, chiến đấu để tồn tại, hay khi một khuôn 
mẫu phản ứng bó buộc trong tình cẳm?3 đang bị kích động Ở trong bạn; 
nhưng khi bạn đã làm quen với sự có mặt ở đó như một chứng nhân rồi 
thì năng lực của Sự Có Mặt ở trong bạn sẽ dần dần lớn mạnh hơn và 
bản ngã của bạn sẽ không còn khẩ năng khống chế bạn được nữa. Lúc 
đó có một năng lực mới, lớn hơn cả bản ngã và trí năng, đi vào cuộc đời 
bạn. Để thoát khỏi sự kiềm chế của bản ngã thì bạn chỉ cần nhận điện 
được nó, ý thức được nó. Vì nhận thức và bản ngã là thứ đối nghịch 
nhau, không thể trong một lúc mà cùng tồn tại. Nhận thức là năng lực ẩn 
tàng trong giây phút hiện tại, vì thế ta còn gọi nó là Sự Có Mặt. Mục tiêu 
tối thượng của con người, cũng là mục tiêu của chính bạn, là dưa năng 
lực của Sự Có Mặt đó vào trong thế giới này. Điều này cũng cho thấy 
rằng chuyện vượt thoát khỏi bản ngã không thể là một mục tiêu phấn 
đấu nằm ở trong tương lai. Vì chỈ có sự có mặt của bạn trong phút giây 
này, tức Hiện Hữu, mới có thể giải thoát bạn ra khỏi bản ngã và bạn chỈ 
có thể có mặt ngay trong giây phút này, mà không thể là trong quá khứ 
hay tương lai. ChỈ có năng lực của sự có mặt của bạn trong phút giây 
hiện tại mới có thể hóa giải quá khỨ ở trong bạn và qua đó mà chuyển 
hóa nhận thức của bạn. 


Như vậy giác ngỘ tâm linh là gì? Có phải là bạn tin rằng bạn là 
một người có đời sống tâm linh? Không, đó chỈ là một ý tưởng, dù ý nghĩ 
này gần chân lý hơn một tí so với ý nghĩ cho rằng bạn là con người ở 
trong chứng minh thư của mình. Giác ngộ là nhận ihức rõ rằng những gì 
bạn đang cảm nhận, đang trải nghiệm hay đang suy nghĩ, rốt cuộc đều 
không phải là bản thể đích thực của mình, rằng bạn không thể tìm thấy 
một cái Tôi riêng biệt trong tất thẩy những thỨ đang diễn ra, đang đi qua. 
Có lẽ Đức Phật là người đầu tiên thấy rõ được điều này và vì thế mà 
Anata, tức là Vô Ngã”t, là một giáo lý căn bản trong tất cả những răn dạy 
của Ngài. Còn Chúa Jesus thì nói: “Hãy chối bổ bẳn ngã của anh em^2°”. 
Nghĩa là: Hãy phủ định (và vì thế mà hóa giải) ảo tưởng về một :ư cách, 
một con người tách biệt với tất cả — Ở trong bản thân. Nếu quả cái “Tôi” 
— tức bản ngã sai lầm ở trong bẳn thân — là một cái gì chân thật của mình 
thì chuyện phải “chối bỏ” nó đi quả là một điều rất ngớ ngẩn. 


Những gì còn lại chính là sự Öa sáng của thứ nhận thức thuần 
khiết, là không gian trong đó mỗi ý nghĩ, mỗi trải nghiệm, mỗi cảm xúc... 
Ở trong bạn xảy ra rồi tan biến đi. Nhận thức sáng tỏ đó chính là Hiện 
Hữu, là Chân Ngã sâu sắc và chân thực của bạn. Khi bạn biết rằng bạn 
chính là Hiện Hữu bất điệt, không hình tướng đớ?9, tất thẳy những gì 
xảy ra trong đời bạn không còn mang giá trị tuyệt đối nữa mà chỈ là một 
cái gì tương đối. Bạn vẫn trân trọng những gì bạn đang có, nhưng những 
thứ (mà bạn đang tạm thời sở hữu) ấy không còn mang tính chất tuyệt 
đối nữa, vì chúng không còn quá nghiêm trọng và nặng nề như trước. 
Điều quan trọng là: Liệu lúc nào bạn cũng có thể cảm nhận được sự 
Hiện Hữu, cái Biết thường hằng, ở đằng sau hậu trường cuộc sống của 
bạn hay không? Nói chính xác hơn là bạn có cẩm nhận được Hiện Hữu 
đang ý thức chính nó trong giờ phút này không? Bạn có thể cẩm nhận 
được bản thể chân chính của mình chính là nhận hức, là Tâm không? 
Hay bạn đang tự dánh mất mình trong suy tư, trong những gì đang xảy ra 
xung quanh? 


TẤT CẢ MỌI CẤU TRÚC ĐỀU KHÔNG BỀN 


Dù ẩn dưới hình thức gì đi nữa, động cơ vô thức ở đẳng sau của 
bản ngã chỉ là để củng cố cảm nhận về một cái “Tôi”, cái “Tôi” hão 
huyền ấy sẽ xuất hiện khi có một ý nghĩ - đó có thể là một ân sủng hoặc 
là một lời nguyền - và ý nghĩ đó bắt đầu chiếm hữu và che mờ niềm vui 
đơn giản mà sâu sắc khi con người tiếp xúc với Hiện Hữu, với Cội 
Nguồn, với Thượng Đế. Dù cho bản ngã được thể hiện dưới bất kỳ lối 
cư xử nào thì động lực nằm đẳng sau của bản ngã luôn luôn là: Có nhu 
cầu được nổi bật, trở nên đặc biệt, để nắm quyền kiểm soát; nhu cầu có 
quyền lực, được người khác quan tâm đến mình, nhu cầu tích lũy tài sẵn 
hoặc kiến thức nhiều hơn; và tất nhiên là cả cảm nhận về sự cách biệt 
giữa bạn với thế giới chung quanh, nói một cách khác, bản ngã của bạn 
luôn có nhu cầu muốn có sự đối kháng, có một người để bạn cho là kể 
thù. 


Bản ngã luôn muốn cái gì đó từ người khác, hay từ những tình 
huống nào dấy. Bản ngã ở trong bạn luôn luôn có một động cơ bí ẩn, vì 
nó luôn luôn cảm thấy “chưa đầy đủ”, hoặc có một sự thiếu thốn lớn cần 
phải lấp đầy. Bẳn ngã của bạn thích sử dụng người khác và những tình 
huống nào dấy để có được những gì nó muốn, ngay cả khi bản ngã của 
bạn thành công thì nó cũng không cẩm thấy thỏa mãn được lâu. Thường 


thì những ý đồ của nó bị cần trở và trong hầu hết trường hợp, khoảng 
cách giữa “cái mà bản ngã của bạn muốn” và “những gì đang xảy ra” là 
nguyên nhân làm cho bạn rất khổ. Có một câu trong bài hát tiếng Anh 
từng rất thịnh hành: “I canˆt get no satisfaction” — “Tôi không bao giờ 
cẩm thấy thỏa mãn” — đã nói lên rất chính xác cẩm giác của bẳn ngã 
trong bạn Và sợ hãi là cảm xúc chính nằm đẳng sau, chỉ phối tất cả mọi 
hoạt động của bản ngã. Bạn sợ mình chỉỈ là một kể vô tích sự, sợ mình sẽ 
bị hoại điệt, sợ phải chết đi. Mọi hành động của bạn rốt cuộc cũng chỉ là 
để xua đi nỗi sợ hãi này nhưng giỏi lắm thì bản ngã của bạn chỉ có thể 
tạm thời dùng một quan hệ luyến ái để che dậy nỗi sợ hãi ấy, hoặc qua 
chuyện bạn sở hữu một cái gì, hay giành giật được cái này, cái nỌ. 
Nhưng một ảo tưởng sẽ không bao giờ làm cho bạn được thỏa mãn”?. 
ChỉỈ có nhận ra được bản chất chân chính của bạn mới dưa bạn đến tự 
do, giải thoát. 


Nhưng tại sao bản ngã ở trong bạn thường có cẳm giác sợ hãi đời 
sống? Vì bản ngã được phát sinh khi bạn sai lầm tự đồng nhất mình với 
hình tướng; trong khi sâu trong lòng bạn biết rất rõ rằng không mỘt hình 
tướng nào bền vững lâu dài, rằng tất cả mọi hình tướng đều sẽ phôi pha, 
chóng tàn. Do đó bẳn ngã của bạn luôn có một cảm giác bất an, dù bên 
ngoài nó luôn tỎ ra rất tự tin. 


Cách đây một vài năm, khi tôi đang dạo chơi với mỘt người bạn 
ngang qua một khu bảo tồn thiên nhiên gần thành phố Malibu, bang 
California, chúng tôi tình cỜ bắt gặp một khu trang trại bị hỏa hoạn trước 
đó vài thập niên. Khu nhà lâu ngày đã bị cây cối, đây leo mọc phủ đầy, và 
bên con dường mòn có một tấm bẳng do ban quản lý công viên dựng lên. 
Tấm bảng ghi “Nguy hiểm, mọi cấu trúc đều không vững bền”. Tôi quay 
sang nói với người bạn: “Đây quả là một câu kinh văn thực sâu sắc và 
thâm điệu?”Š”. Chúng tôi đứng lặng im trong niềm kính sợ. Khi bạn nhận 
ra và chấp nhận rằng bạn, mọi sự, mọi vật, kể cả những vật thể rắn 
chắc, đều không vững bền thì lúc đó sẽ có một niềm an bình trỗi lên Ở 
trong bạn. Đó là vì khi bạn nhận ra /fh vô nỜng cỦa mỌi sự, mọi vật; 
điều này sẽ làm thức tỉnh trong bạn một chiều không gian vô hình tướng, 
chiều không gian đó vượt thoát cả sinh tử. Chúa Jesus gọi đó là “Đời 
sống miên viễn”. 


NHU YẾU MUỐN HƠN NGƯỜI KHÁC CỦA BẢN NGÃ 


Có nhiều biểu hiện khá vi tế và dễ dàng bị bổ qua của bẳn ngã ở 
trong bạn mà bạn có thể cảm nhận ở người khác, và quan trọng hơn nữa 
là Ở trong chính bạn. Hãy nhớ rằng khi bạn vừa nhận thức được bản ngã 
trong chính bạn thì nhận thức mới vừa phát sinh đó chính là bản chất 
chân thật của bạn vượt lên trên bản ngã. Nhận ra sự giả dối là làm cho 
những øì chân thực vươn lên. 


Ta hãy lấy một ví dụ: Khi bạn hào hứng định kể cho ai đó một 
mẩu tin vừa xảy ra “Thử doán xem chuyện gì vừa xảy ra? Cậu chưa biết, 
đúng không? Để tớ kể cho mà nghe...”. Nếu bạn có đủ sự tỉnh táo, đủ “có 
mặt” thì bạn sẽ phát hiện rằng có một chút thỏa mãn nào dấy ở trong bạn 
ngay trước khi bạn loan báo mẩu tin này, cho dù đó là một thông tin xấu. 
Sở dĩ như thế là vì trong một thoáng, dưới con mắt của bản ngã thì có 
một sự chênh lệch giữa bạn với người kia mà bạn đang là người chiếm 
ưu thế. Trong giây phút đó, bạn là người biết “nhiều hơn” người kia. Nỗi 
thỏa mãn mà bạn cẩm nhận được đó là cẳm giác thỏa mãn của bản ngã, 
phát sinh từ chuyện bạn có được cẩm nhận về chính mình mạnh mẽ hơn 
so với người kia. Cho dù họ là một vị tổng thống hay giáo chủ của một 
tôn giáo, trong giờ phút đó bạn thấy mình giổi hơn người đó vì bạn biết 
“nhiều hơn”. Đây là lý do mà nhiều người dâm nghiện những chuyện 
ngồi lê dôi mách. Ngoài ra, những câu chuyện tầm phào như thế thường 
mang yếu tố chỈ trích, phê phán hoặc có ác ý với người khác, do đó tự 
làm cho bản ngã ở trong bạn mạnh hơn, vì khi chê trách ai thì bạn có hàm 
ý rằng bạn là một người có đạo đức hơn người ấy. 


Tuy nhiên, nếu có người nào đó có nhiều của cải hơn bạn, có kiến 
thức hơn bạn, hoặc làm việc siêng năng hơn bạn.... thì bản ngã của bạn 
sẽ cảm thấy bị đe dọa vì bạn cảm thấy rằng có “ít của cải và kiến thức 
hơn” người khác sẽ làm giảm thiểu cẳn nhận về chính mình Ở trong bạn. 
Lúc đó bản ngã của bạn sẽ cố khôi phục lại vị thế của nó bằng cách hạ 
thấp, phê phán, hay làm giảm thiểu của cải, kiến thức hay năng lực của 
người kia. Cũng có thể bản ngã sẽ thay dổi chiến lược bằng cách thay vì 
đối chọi với người đó thì bản ngã sẽ tự củng cố chính nó bằng cách liên 
kết với người kia, nếu người kia tổ ra là một người quan trọng dưới con 
mắt của những người chung quanh. 


BẢN NGÃ VÀ DANH VỌNG 


Có một hiện tượng khá phổ biến là việc ngầm khoe khoang sự 
quen biết của bạn với những người nổi tiếng với mục đích lòe người 
khác; đây là một chiến lược của bẳn ngã để làm cho nó cảm thấy nổi bật 
hơn người. Nhu yếu muốn được nổi tiếng này che mờ bản chất chân thật 
của bạn”?. Nếu bạn là người nổi tiếng thì hầu hết những người mà bạn 
gặp đều muốn tự củng cố hình ảnh về bản thân họ - tức là cảm nhận 
của họ về chính họ — nhờ sự quen biết với bạn. Bản thân họ có thể 
không biết rằng họ cũng chẳng hề quan tâm gì đến bạn, mà thực ra họ chỉ 
quan tâm đến chuyện nâng cao cẩm nhận về chính bản thân họ, cái cảm 
giác mà chung cuộc chỈ là một điều hư cấu. Nhưng họ tin rằng, qua bạn, 
họ có thể “có nhiều hơn”. Họ trông mong để hoàn thiện chính họ qua 
bạn, hay nói một cách chính xác hơn, là qua cái hình ẳnh trong trí óc của 
họ về bạn như là một người rất nổi tiếng. 


Chuyện đề cao thái quá về danh tiếng chỈ là một trong nhiều cách 
thể hiện sự điên rồ đầy tính bản ngã trong đời sống. Một số người nổi 
tiếng rơi vào sai lầm này và đồng nhất bản thân với hư cấu có tính tập 
thể đó, tức là cái hình ảnh mà mọi người và các phương tiện truyền 
thông đã tạo ra cho họ, và họ thực sự tự thấy mình ưu việt hơn những 
người bình thường. Do đó càng ngày họ càng trở nên xa lạ với chính họ 
và những người chung quanh; và họ ngày càng cảm thấy khổ sở và càng 
phụ thuộc vào sự mến mộ của mọi người. Họ luôn bị bao quanh bởi 
những người luôn vỗ béo cho cái hình ẳnh ?j ¿hổi phồng về chính họ. Họ 
không còn khả năng để thiết lập những mối quan hệ chân chính với 
người khác. 


Albert Einstein, người đề ra thuyết tương đối trong ngành vật lý 
học, không bao giờ tự đồng nhất ông với hình ảnh mà người khác đã tạo 
dựng về ông. Ông vẫn luôn sống khiêm nhường, không mang nặng bẩn 
ngã. Quả thực, ông đã từng nói về “sự mâu thuẫn dáng buồn cười giữa 
những gì mà người ta xem là những năng lực và thành tựu của tôi với 
thực tẾ con người của tôi như thế nào và những gì tôi thực sự có thể 


”» 


làm”. 


Đây là lý do tại sao mà một người nổi tiếng rất khó có được một 
mối quan hệ chân chính với người khác. Một quan hệ chân chính là một 
quan hệ không bị chi phối bởi bản ngã, vì mục tiêu của bẳn ngã là chỉ để 
tạo dựng nên một hình ẳnh không có :hực30 hay dùng quan hệ ấy để cho 
bản ngã đi tìm chính nó3Í. Trong một quan hệ chân chính, ta thấy có sự 


cởi mở và lòng quan tâm chân thành đối với người kia, mà không phải vì 
bất kỳ một hậu ý nào. Sự quan tâm rất tỈnh táo đó chính là sự Hiện Diện. 
Đó là điều kiện tiên quyết cho bất cứ một quan hệ chân chính nào. Bản 
ngã hoặc là muốn cái gì đó hoặc là hoàn toàn lãnh dạm khi cảm thấy nó 
không thu lượm được gì tỪ người kia. Bẳn ngã không hề quan tâm đến 
bạn. Do đó, ba trạng thái chính của một quan hệ có tính bẳn ngã là: mưu 
cầu một cái gì đó, thất vọng vì mưu cầu ấy không được thỏa mãn (bạn 
trở nên giận dữ, oán ghét, quở trách, hay than phiền) và lạnh nhạt 


Chương 4 


VAI TUÔNG VÀ TÍNH 
NHIÊU MẶT CỦA BẢN 
NGÃ 


Một bản ngã khi muốn có được cái gì từ người khác - kể cả 
những thứ nó không thật sự muốn - thường thích đóng vai một nhân vật 
nào đó để làm cho nhu cầu của nó được đáp ứng. Nhu cầu đó có thể là 
lợi lộc vật chất, cảm thấy có quyền hành, thấy mình cao trội, đặc biệt 
hơn người khác, hoặc một nhu cầu thỏa mãn nào đó về thể chất hay tâm 
lý. Thông thường người ta không ý thức được vai tuồng mà họ đang diễn 
bởi vì họ chính là vai diễn đóI. Một số vai thì rất tỉnh tế và khó nhận biết, 
nhưng một số vai khác lại rất hiển nhiên đối với người khác, ngoại trừ 
người đang diễn. Một số vai diễn chỉ cốt gây được sự chú ý của người 
khác. Vì bẩn ngã sống được là nhờ sự chú ý của người khác, mà sự chú 
ý này chung quy là một dạng năng lượng của tâm mà bản ngã bạn cần để 
được nuôi sống. Bản ngã không biết rằng tất cả năng lượng mà bạn cần 
đều phát sinh từ bên trong bạn, nên nó thường chạy đi tìm kiếm ở bên 
ngoài. Bản ngã không cần loại chú ý không mang hình tướng tức là năng 
lực của sự Hiện diện, vì loại chú ý bẳn ngã cần là loại khiến nó cảm 
thấy đang được /hừa nhận, được ngợi khen, khâm phục, hay để bẳn ngã 
bạn được thừa nhận là nó đang tồn tại. 


Một người có tính nhút nhát, sợ hãi trước sự quan tâm của người 
khác không phải là người đã thoát ly khỏi sự khống chế của bẳn ngã; mà 
thực ra bẳn ngã của những người có cá tính nhút nhát như thế là thứ bản 
ngã có hai chiều: một mặt họ vừa muốn được chú ý, mà lại vừa sợ 
người khác quan tâm đến họ. Họ cảm thấy sợ vì sự quan tâm của người 
khác có thể là ở dạng chê bai hay bài bác, tức là hạ thấp cảm nhận của 
họ về chính bản thân họ hơn là điều giúp cỦng cố cho bản ngã ở trong 
họ. Cho nên đối với một người nhút nhát, cẩm giác sợ hãi sự chú ý của 
người khác lớn hơn nhu cầu được người khác quan tâm. Tính nhút nhát 
thường đi kèm với một quan điểm về bẳn thân mà quan điểm này chủ 
yếu là tiêu cực, ví dụ người ấy tin rằng mình yếu kém, chưa đạt yêu cầu. 
Nhưng bất kỳ cẩm giác nào về bản thân — tức là xem mình là người có cá 
tính này hay cá tính kia - đều chỉ là biểu hiện của bản ngã, dù cho cảm 
giác đó chủ yếu là tích cực (“Tôi là người giỏi nhất!”) hay tiêu cực (“Tôi 
là một kể chẳng ra gì!”). Đó là vì đằng sau mỗi khái niệm về bẩn thân có 
tính tích cực là một nỗi sợ hãi rằng mình chưa đạt so với yêu cầu, và 
đẳng sau khái niệm về bản thân mang tính tiêu cực là niềm mong ước 
rằng mình giỏi nhất hoặc hơn người khác. Đằng sau cái bẳn ngã rất tự 
tin, luôn ham muốn không ngừng để vượt trội, ưu việt hơn người là một 
nỗi sợ hãi rằng mình chỉỈ là một kể thấp hèn, thua sút người khác. Ngược 
lại, đằng sau cái bản ngã rất nhút nhát và nhiều mặc cẩm tự ti là một con 
người có ham muốn ngấm ngầm để vượt trội hơn người khác. Nhiều 
người thường dao động giữa hai thái cực này: cảm giác tự tôn và mặc 
cẩm tự ti, điều này tùy thuộc vào tình huống hay mỗi người mà họ tiếp 
xúc. Điều mà bạn cần và quan sát Ở trong chính mình là: Khi nào bạn cảm 
thấy siêu việt hay thua kém ai thì đó chỶ là sự biểu hiện của bản ngã ở 
trong bạn. 


ĐÓNG VAI KẺ ÁC, NẠN NHÂN, HAY NGƯỜI BAN PHÁT 
TÌNH YÊU 


Mộit số bản ngã nếu không nhận được những lời ngợi khen hay 
thán phục từ người khác thì nó sẽ tự đóng một vai nào đó để thu hút sự 
chú ý. Nếu chúng không nhận được những lưu tâm tích cực thì chúng sẽ 
hài lòng với những lưu tâm tiêu cực, ví dụ như gây chú ý với người khác 
bằng cách làm cho người khác phẳn ứng một cách tiêu cực. Một số trẻ 
con đã hiểu rõ và sử dụng lối cư xử 
tiêu cực này, nghĩa là chúng trở nên hư dốn cốt chỉ để có được sự chú 
tâm của người khác. Các vai diễn tiêu cực này trở nên rõ nét hơn khi bẳn 


ngã của “diễn viên” bị phóng đại lên bởi zmỘ¿ khối khổ đau sâu nặng nào 
đó đang hoạt động”, tức là nỗi đau khổ trong quá khứ bây giờ đang vươn 
mình sống đậy, vì nỗi khổ cũ ấy muốn tạo thêm những khổ đau mới để 
làm cho nó được mạnh thêm. Một số bản ngã gây nên tội ác chỈ vì muốn 
được người khác biết danh tiếng của mình. Chúng tìm kiếm sự chú ý của 
người khác bằng cách gây tai tiếng và chịu sự chỉ trích của người khác. 
Những bắn ngã ấy như muốn nói rằng: “Hãy cho tôi biết rằng zôi vẫn còn 
đang hiện diện trong cuộc đời, rằng zôi không phải là một điều gì vô 
nghĩa”. Các biểu hiện bệnh hoạn như thế của bản ngã chỈ là các phiên 
bản thái quá của những bản ngã bình thường. 


Một vai diễn rất phổ biến là vai làm nạn nhân, và hình thức của sự 
lưu tâm mà vai nạn nhân tìm kiếm là sự đồng cảm, lòng thương hại, hay 
sự chú ý của người khác đến vấn đề “của Tôi”, đến “Tôi và những câu 
chuyện thương tâm của tôi”. Tự xem mình là nạn nhân là một trong 
nhiều mô thức hoạt động của bản ngã như than vãn, cảm thấy bị xúc 
phạm, bị làm nhục, v.v. Dĩ nhiên khi bạn gán cho mình vai trò là nạn 
nhân, thì bạn không bao giờ muốn những vấn đề của mình được kết thúc, 
như các bác sĩ chuyên khoa tâm thần đều biết, và vì vậy mà bản ngã cũng 
không muốn có một kết thúc tốt dẹp cho những “vấn đề” của nó, vì 
những vấn đề này là một phần làm nên /ữ cách nạn nhân. Dù cho không 
ai muốn nghe câu chuyện thương tâm của bạn, bạn sẽ tự kể trong đầu 
với chính mình, kể đi kể lại, và cảm thấy tiếc thương cho chính mình và 
thế là bạn tạo nên một nhân cách, một con người bị cuộc đời và mỌi 
người đối xử bất công. Nó giúp cho bẳn ngã có một định nghĩa cho cái 
hình ảnh tự thân mà bạn tự tạo cho mình, và đối với bản ngã thì đó là 
một điều quan trọng. 


Ở vào giai đoạn đầu của những quan hệ lãng mạn, những vai 
tuồng là điều rất thông thường để thu hút và nắm giỮ bất kỳ người nào 
mà bản ngã bạn cho rằng: “đây là người sẽ làm cho /ôi hạnh phúc, sẽ làm 
tôi cảm thấy mình đặc biệt, thỏa mãn mọi nhu cầu của /ô7”. “Tôi sẽ đóng 
vai người mà anh muốn, và anh sẽ đóng vai người mà zôi muốn”. Đó là 
một thỏa hiệp ngầm mà nhiều khi cả hai bên cũng không ý thức về điều 
này. Tuy vậy, đóng tuồng là công việc thật khó khăn và vì thế mà các vai 
tuồng đó không được duy trì được dài lâu, nhất là khi bạn bắt đầu sống 
chung với người kia. Vậy khi các vai diễn đó bị trượt di, thì bạn sẽ nhìn 
thấy gì? Không may là trong hầu hết các trường hợp, bạn chưa hề nhận 
ra bản chất chân thực của người bạn đời của mình, điều mà bạn nhìn 


thấy chỉỈ là nưữỮng gì che đậy cái bản chất chân thực ấy: Đó là cái bản ngã 
trần trụi khi bị tước bổ khổi những vai tuồng mà người đó đang trình 
diễn, cái bản ngã có đầy khối khổ đau sâu nặng tỪ quá khứ, cái bẳn ngã 
với những mưu cầu đang bị cẩn trở nên giờ đây đang trở thành những 
cơn giận dữ và rất có thể hướng cơn giận đó vào người tình hay người 
phối ngẫu của mình. Bạn giận vì người ấy đã thất bại, không tháo gỡ 
được cho bạn nỗi sợ hãi và cẩm giác thiếu thốn sâu kín vốn là một phần 
căn bản bên trong của bản ngã. 


Những gì thường được gọi là “tiếng sét ái tình” hầu hết đều là sự 
phóng đại của những đòi hỏi và nhu cầu cần có nhau của bản ngã. Bạn 
trở nên nghiện người kia hay đúng hơn là nghiện hình ảnh của người kia 
trong bạn. Điều này chẳng có liên quan gì đến tình yêu đích thực, vì tình 
yêu đích thực không hề có đòi hỏi dưới bất kỳ hình thức nào. Tiếng Tây 
Ban Nha là ngôn ngữ phẳn ảnh trung thực nhất về tình yêu thông thường: 
““Te quiero” vừa có nghĩa là “anh yêu em” và đồng thời cũng có nghĩa là 
“anh muốn có em”. Còn từ '“Te amo” chỉ mang thuần nghĩa “anh yêu em” 
thì lại ít khi được dùng, có lẽ vì tình yêu chân chính cũng hiếm hoi như 
thế. 


BUÔNG BỎ NHỮNG ĐỊNH NGHĨA VỀ MÌNH 


Khi văn hóa bộ lạc phát triển thành các nền văn minh cổ xưa thì 
con người bắt đầu phân hóa thành những chức năng nào đó: kẻ cai trị, 
giáo sĩ, binh lính, nông dân, nhà buôn, người lao động.... Hệ thống giai 
cấp bắt đầu hình thành. Chức năng của bạn hầu hết là do hoàn cảnh xuất 
thân của bạn quyết định. Nó quyết định tư cách nghề nghiệp của bạn, 
quyết định bạn là ai trong cách nhìn của người khác cũng như trong cách 
nhìn của chính bạn. Chức năng của bạn trở thành một vai trò nhưng lại 
không được nhìn nhận là một vai trò: Nó trở thành con người của bạn, 
hay ít ra là cách bạn nghĩ về chính bạn. ChỈ có những người hiếm hoi 
như Đức Phật hay Chúa Jesus là nhận ra sự thiếu phù hợp của chế độ 
đẳng cấp, giai cấp xã hội như thế, họ nhận thức rằng khi chúng ta làm 
như thế tức là chúng ta tự đồng nhất mình với những biểu hiện của hình 
tướng ở bên ngoài. Ngài nhận thức rằng tự đồng nhất với hình tướng, 
với những điều kiện sống tạm bợ ấy sẽ làm che mờ những gì trong sáng, 
vĩnh hằng vẫn luôn chiếu soi Ở trong mỗi con người. 


Ngày nay, cẫu trúc xã hội của chúng ta đã bớt khắt khe hơn, bớt bị 


quy định hơn ngày xưa. Mặc dù hầu hết mọi người vẫn còn bị quy định 
bởi môi trường sống nhưng họ không còn tự động bị giao phó một chức 
năng và đi kèm theo đó là một tư cách. Thật ra, trong xã hội hiện đại càng 
ngày càng nhiều người bị bối rối, không rõ chức năng của họ là gì, mục 
tiêu của họ là gì, và thậm chí họ là ai. 


Tôi thường chúc mừng khi nghe một người nào đấy thú thật với tôi 
rằng trong hành trình đi vào con dường tâm linh, họ không còn biết họ là 
ai nữa3. Lúc đó trông họ rất bối rối và ngạc nhiên khi hỏi lại tôi: “Ông 
bảo rằng bối rối, và lẫn lộn là một điều tốt?”. Tôi yêu cầu họ nhìn sâu 
hơn, xem sự bối rối ấy có nghĩa là gì. Vì câu nói “Tôi thực không biết tôi 
là gì” không phải là biểu lộ của sự bối rối. Bối rối là khi bạn nghĩ “Tôi 
thực không biết tôi là gì, nhưng tôi nên biết câu trả lời đó là gì” hoặc “Tôi 
thực không biết tôi là gì, nhưng tôi rất cần biết”. Bạn có thể buông bỏ ý 
nghĩ rằng bạn nên biết bẳn chất của mình không? Hay nói khác di, bạn có 
thể buông bỏ sự tìm kiếm một khái niệm để giúp cho bạn có một cẳm 
nhận về con người mình không? Bạn có thôi đi tìm chính mình qua s⁄y 
rư? Khi bạn buông bỏ ý nghĩ rằng bạn nên hay cần biết bạn là gì thì bạn 
có còn cẩm thấy bối rối không? Bất thần bối rối không còn nữa. Khi bạn 
hoàn toàn chấp nhận rằng bạn thực không biết bản chất chân thật của 
mình là gì, bạn đi vào một trạng thái yên bình và sáng tỏ, điều này rất gần 
với bản chất chân thật của bạn hơn là dùng suy nghĩ để cố hình dung ra. 
Dùng ý nghĩ để cố xác định về mình tức là bạn tự giới hạn chính mình. 


NHỮNG VAI DIỄN ĐÃ XÁC LẬP SẴN 


Dĩ nhiên là trên thế giới này mỗi người có mỗi chức năng khác 
nhau. Đây là điều tất nhiên. Xét về năng lực thể chất hay tinh thần - kiến 
thức, kỹ năng, tài năng và sức lực —- mỗi người đều rất khác nhau. Nhưng 
điều quan trọng Ở đây không phải là bạn hoàn thành chức năng øì trên thế 
gian này mà là bạn có đồng nhất với chức năng đó đến đỘ nó chiếm hữu 
lấy bạn và bạn trở thành một vai diễn hay không? Khi đóng mỘt vai nào 
đó, bạn trở nên vô thức. Khi bắt gặp mình đang đóng một vai gì, nhận 
thỨc này tạo ra một khoảng cách giữa bạn và vai diễn. Đây là phút khởi 
đầu để bạn có tự do, thoát ra khổi vai diễn. Khi bạn hoàn toàn đồng nhất 
mình với vai diễn, bạn nhầm lẫn khuôn mẫu hành xử bó buộc của mình! 
với bản chất chân thật của mình thì bạn sẽ trở nên thiếu uyển chuyển. 
Bạn cũng tự động gán vai diễn cho người khác, tương ứng với vai diễn 
của bạn. Ví dụ, khi bạn đến gặp một vị bác sĩ mà người này hoàn toàn 


đồng nhất với vai diễn của họ, thì đối với họ, bạn không còn là một con 
người mà chỉỈ là một bệnh nhân hay một trường hợp lâm sàng. 


Mặc dù cấu trúc xã hội trong thế giới đương đại của chúng ta ít 
khắt khe hơn so với những nền văn hóa cổ xưa, vẫn còn khá nhiều chức 
năng hay vai diễn được xác lập sẵn mà người ta sẵn sàng đồng nhất với 
chúng và vì thế mà trở thành một bộ phận của bản ngã. Điều này làm cho 
quan hệ giữa người với người trở nên thiếu chân thực, xa lạ và phi nhân 
tính. Những vai diễn được xác lập sẵn đó có về như cho bạn một cảm 
giác dễ chịu về chính mình, nhưng rốt cuộc bạn tự đánh mất mình ở 
trong đó. Những chức năng mà một người nào đó nắm giỮ trong một hệ 
thống có thứ bậc như quân đội, giáo hội, hay các tập đoàn rất dễ bị biến 
thành những vai diễn. Quan. hệ đích thực giữa người với người trở nên 
bất khả khi bạn tự đánh mất mình qua một vai diễn. 


Đây là một số vai diễn đã định sẵn mà ta có thể gọi là diển hình: 
vai một người phụ nữ dẳm đang của tầng lớp trung lưu (vẫn còn thịnh 
hành dù không nhiều bằng trước đây), vai một người dàn ông rắn rỏi đầy 
nam tính, vai một người phụ nữỮ da tình, vai một người nghệ sĩ “lập dỊ”, 
hoặc vai một nhà “văn hóa” (vai này khá phổ biến ở châu Âu), những 
người này thích phô diễn kiến thức về văn học, âm nhạc, nghỆ thuật,... 
như người ta khoe một chiếc áo dẹp hay một chiếc xe dắt tiền. Kế đó là 
vai người lớn, rất phổ biến. Khi bạn diễn vai người lớn, bạn rất nghiêm 
nghị với chính mình và với cách bạn nhìn đời sống. Sự hồn nhiên, nhẹ 
nhàng và niềm vui sống trong con người bạn không còn được biểu lộ qua 
vai diễn này. 


Phong trào hippi xuất phát đầu tiên từ những tiểu bang phía Tây 
nước Mỹ trong thập niên 1960 và sau đó lan ra khắp các nước phương 
Tây xuất phát tỪ sự bác bỏ của giới trẻ đối với những khuôn mẫu xã hội, 
những vai diễn, những khuôn mẫu ứng xử cũ kỹ, đã được đóng khung,... 
cũng như các cấu trúc kinh tế và xã hội dựa trên bẳn ngã. Giới trẻ thời ấy 
từ chối đóng những vai trò mà bố mẹ và xã hội muốn áp dặt cho họ. 
Đáng chú ý hơn là phong trào này lại trùng hợp với nỗi ám ẳnh về sự thất 
bại của Mỹ trong cuộc chiến ở Việt Nam, trong đó hơn 57.000 thanh niên 
Hoa Kỳ đã thiệt mạng, khiến cho sự điên cuồng của hệ thống và tâm thức 
gây chiến được phơi bày rõ cho thế giới mục kích. Trong khi vào thập 
niên 50, hầu hết người Mỹ đều là những người tuân thủ phép tắc trong ý 
nghĩ và hành động, thì đến thập niên 60 hàng triệu người bắt đầu rút ra 


khỏi sự đồng nhất giữa họ với cách suy tư của tập thể người Mỹ vì tính 
chất điên rồ của tập thể đó đã được biểu lộ quá rõ ràng. Phong trào hippi 
tượng trưng cho sự nới lỏng các cơ cấu khắt khe của bẳn ngã trong tâm 
thức con người. Tuy phong trào này cuối cùng cũng thoái hóa và chấm 
dứt, nhưng nó đã để lại đằng sau một cánh cửa không riêng cho những 
người đã tham gia phong trào. Nó đã tạo khả năng cho các tƯ tưởng và 
tâm linh phương Đông thâm nhập vào phương Tây và đóng vai trò trọng 
yếu trong quá trình tỉnh thức của tâm thức toàn cầu. 


NHỮNG VAI DIỄN TẠM THỜI 


Nếu bạn có đủ tỉnh thức, có đủ nhận thức và có thể quan sát cách 
bạn giao tiếp với người khác thì bạn có thể nhận ra những thay đổi rất vi 
tế trong cách bạn nói chuyện, trong thái đỘ, và cách bạn cư xỬ,... tùy 
thuộc vào người mà bạn đang tiếp xúc. Lúc đầu thì bạn dễ nhận thấy 
điều này ở người khác hơn, sau đó thì bạn mới có thể nhận thấy ở trong 
chính bạn. Cách bạn nói chuyện với chủ tịch của một công ty có thể rất 
khác so với cách bạn nói chuyện với một người lao công. Cách bạn nói 
chuyện với một đứa trẻ rất khác với cách bạn nói chuyện với một người 
lớn. Tại sao? Là vì bạn đang diễn một vai tuồng. Bạn không còn là con 
người thực của bạn khi bạn đang tiếp xúc với ông chủ tịch hay với 
người lao công, hay với đứa bé. Khi bạn đi vào một cửa hàng, nhà hàng, 
ngân hàng, hoặc bưu điện, bạn có thể bắt gặp mình đang rơi vào những 
vai diễn đã được xã hội quy định. Khi là một khách hàng thì bạn phẩi ăn 
nói và xử sự như thế. Khi bạn là một khách hàng, thì cô bán hàng hay anh 
bồi bàn sẽ tiếp đãi bạn một cách tương ứng, vì họ là những người cũng 
đang diễn những vai tương Ứng với vai mà bạn đang diễn. Một số các 
khuôn mẫu cư xử đã được quy định sẽ diễn ra giữa hai con người quyết 
định bản chất của sự giao tiếp này. Thay vì là sự giao tiếp giữa người 
với người thì ở đây các khuôn mẫu cư xử đã-được-khái-niệm-hóa đang 
giao tiếp với nhau5. Con người càng đồng nhất với những vai diễn đặc 
thù của mình thì quan hệ của họ càng trở nên thiếu chân thực. 


Bạn lưu giữ trong đầu một hình ảnh, một cách hiểu của bạn về 
người kia, và ngay cả về chính con người của bạn, đặc biỆt trong tương 
quan giữa bạn với người mà bạn đang giao tiếp. Vì thế “bạn” không đang 
thực sự giao tiếp với người kia mà chỈ là suy nghĩ của chính bạn về bạn 
đang giao tiếp với suy nghĩ của bạn về người kia và ngược lại. Ở phía 
bên kia cũng có một quá trình tương tự, vì thế mọi quan hệ bẳn ngã giữa 


hai người trong thực tế đã trở thành một quan hệ giữa những khái niệm 
hư cấu của ta về người khác. Vì thế chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi ta 
thấy có rất nhiều xung đột trong các quan hệ vì trong đó không có mỘt 
quan hệ đích thực. 


NHÀ SƯ VỚI BÀN TAY ƯỚT 


Kasan, một Thiền sư đang làm lễ tại dám tang của một người rất 
cao quý. Khi ngài đứng đó dợi ông Chủ tịch tỉnh và các ông bà có chức 
sắc khác đến, ngài nhận thấy bàn tay của mình đang rươm rướm mồ hôi. 


Ngày hôm sau ngài cho gọi đệ tử đến và thừa nhận là ngài chưa 
sẵn sàng để làm một vị thầy thực sự. Ngài giải thích với họ rằng ngài 
vẫn chưa đối xử bình đẳng đối với mọi người, dù đó là một kể ăn xin 
hay là một ông vua. Ngài vẫn chưa vượt lên trên những vai trò xã hội và 
những hình ảnh có tính chất khái niệm để thấy được sự bình đẳng giữa 
mỌi người. Sau đó ngài rũ áo ra đi và tìm đến thọ giáo với một vị thầy 
khác. Tám năm sau, ngài trở về với những người học trò cũ, lúc bấy giờ 
ngài đã giác ngỘ. 


HẠNH PHÚC CHÂN THỰC SO VỚI ĐÓNG TUỒNG HẠNH 
PHÚC 


“Cậu khỏe không?”, “Ồ tớ thì nhất rồi, không thể nào tỐt hơn nữa”. 
Liệu câu trả lời này có chân thật không? 


Trong nhiều trường hợp, hạnh phúc chỈ là mỘt vai mà người ta 
diễn kịch thôi, vì đằng sau về tươi cười bề ngoài ấy là vô số khổ đau 
nằm ở bên trong. Trầm cảm, suy sụp tinh thần và phẳn ứng thái quá là 
những điều thường xảy ra khi trạng thái sống không có hạnh phúc của 
bạn được che đậy dưới vẻ tươi cười bề ngoài — khi bạn tự đối mình đối 
người rằng bạn không phải là không hạnh phúc. 


“Tớ được lắm!” là vai diễn của bản ngã rất phổ biến ở Mỹ hơn là 
ở những nước khác (những nơi mà sự khốn khó và việc biểu lộ vẻ khốn 
khổ ấy ra hầu như là một chuẩn mực cư xử và vì thế mà dễ được chấp 
nhận hơn). Có thể điều này hơi phóng đại một chút, nhưng tôi nghe rằng 


tại thủ dô một nước Bắc Âu, bạn có nguy cơ bị bắt giữ như bạn đang 
phạm tội say rượu, nếu bạn vô ý mỉm cười với những người lạ mà bạn 
gặp Ở trên phố. 


Nếu thấy có sự bất hạnh ở trong bạn thì trước hết bạn hãy thừa 
nhận là bạn đang có cảm giác bất hạnh, khổ sở ở đó. Nhưng bạn không 
cần phải nói: “Tôi là một kể bất hạnh”. Vì sự bất hạnh không có liên 
quan gì đến bẳn chất chân thật của bạn. Hãy nói rằng ' 'Ở trong tôi, lúc 
này đang có một cẩm giác khổ sở”. Rồi suy gẫm xem tại sao bạn lại có 
cẩm giác này. Có thể bạn đang gặp phải một tình huống nào đó gây nên 
cẩm giác này. Có thể bạn cần phải hành động để thay đổi tình trạng đó 
hay bạn phải giúp cho mình thoát ra khỏi tình trạng đó. Nếu bạn không 
thể làm gì được thì hãy đối diện với những gì đang xảy ra và nói “À, bây 
giờ thì tình trạng nó đang như vậy. Hoặc tôi phải học chấp nhận rằng 
tình huống này đang như thế, hoặc chống đối thì chỈ tự chuốc khổ vào 
mình”. Nguyên nhân chính của nỗi bất hạnh ở trong bạn không bao giờ là 
tình trạng nào đó mà bạn đang gặp phải mà chính là những suy nghĩ của 
bạn về tình trạng đó. Hãy ý thức những ý nghĩ gì đang xảy ra Ở trong 
bạn. Tách bạn ra khỏi những ý nghĩ về tình huống đó. Nên biết là tình 
huống mà bạn đang gặp phải luôn trung hòa và không thể nào khác đi 
được, ít ra là trong lúc này. Bạn nhận rõ đâu là tình huỐng mà bạn đang 
gặp phải và đâu là những suy nghĩ của bạn về tình huỐng đó. Thay vì 
thêu dệt trong đầu những câu chuyện không có thật, bạn hãy tập chú tâm 
vào những dữ kiện có thật. Ví dụ nếu bạn có ý nghĩ “Chết, mình đã 
khánh kiệt” là bạn vừa tạo nên mỘi câu chuyện lâm ly, nhưng không có 
thật. Nó sẽ giới hạn và ngăn cẩn bạn có những động thái có hiệu quả. 
Nhận thức “Tôi chỈ còn 50 xu trong túi” là một nhận thức khách quan về 
tình huống này. Đối diện với sự kiện một cách khách quan luôn tạo cho 
bạn có sức mạnh và khả năng giải quyết vấn đề. Hãy ý thức rằng những 
gì bạn đang suy nghĩ sẽ tạo nên những cẳn xúc Ở trong bạn”. Hãy quan 
sát sự liên hệ giữa những suy nghĩ của bạn và những cẳm xúc mà bạn 
đang có. Đừng /rở /hành những suy nghĩ hay cẩm xúc tiêu cực, mà hãy là 
nhận thức sáng tổ đứng đằng sau những biểu hiện đó. 


Đừng cố gắng để đi fìm hạnh phúc. Nếu cố tìm thì bạn sẽ không 
thể tìm ra, vì /n kiếm là một phản đề của hạnh phúc. Dù hạnh phúc là 
thứ bạn khó có thể nắm bắt, nhưng thoát ra khỏi cảm giác bất hạnh là 
điều bạn có thể làm được trong phút giây này bằng cách đối diện với 
những gì đang xảy ra trước mắt bạn, hơn là thêu dệt nên 0Ững câu 


chuyện lâm ly vỀ tình huống đó. Ý nghĩ rằng bạn là “một kể bất hạnh” sẽ 
che phủ trạng thái an nhiên và thanh bình ở bên trong - nguồn gốc của 
hạnh phúc chân thực ở trong bạn. 


LÀM CHA LÀM MẸ: VAI DIỄN HAY CHỨC NĂNG? 


Nhiều người thích đóng vai người lớn khi họ nói chuyện với trẻ 
con. Họ dùng những tỪ, những tiếng khó nghe. Họ chỈ bảo đứa trẻ phải 
thế này, thế nọ. Họ không cư xử công bằng với đứa trẻ. Sự thật là trong 
giai đoạn này, bạn tạm thời biết nhiều hơn trẻ con, hay bạn lớn tuổi hơn. 
Nhưng điều đó không có nghĩa là đứa trẻ phải cảm thấy thấp kém hơn 
bạn. Đến lúc nào đó thì một người lớn cũng sẽ lập gia dình và làm cha 
mẹ - đây là vai diễn phổ biến nhất. Vấn đề quan trọng là bạn có thể hoàn 
thành và hoàn thành tốt chức năng làm bố, làm mẹ mà không cần phải tự 
đồng nhất mình với chức năng đó - tức là bạn làm cha mẹ, nhưng không 
biến nó thành một vai diễn — hay không? Một phần của chức năng cần 
thiết này là chăm sóc cho những nhu cầu của đứa trẻ, ngăn con chơi 
những trò chơi nguy hiểm, hay dạy chúng nên hoặc không nên làm một 
điều gì đó. Tuy nhiên, khi chức năng làm bố mẹ trở thành một tấm căn 
cước?, khi cảm nhận về bản thân bạn hoàn toàn là từ đó mà ra thì chức 
năng làm cha mẹ đã bị phóng đại và chiếm hữu lấy bạn. Lúc đó, bạn thỏa 
mãn những nhu cầu của trể một cách quá đáng đến độ có thể làm hư 
chúng, chuyện bạn muốn bảo vệ con khỏi những trò chơi nguy hiểm trở 
thành những điều cấm doán, gây cẳn trở cho nhu cầu học hồi và khám 
phá thế giới tự nhiên của trẻ. Đó là lúc mà việc dạy bảo con trở thành sự 
kiểm soát quá mức. 


Tệ hơn nữa là vai trò làm cha làm mẹ vẫn còn tiếp tục duy trì trong 
mộit thời gian khá lâu, dù thời điểm thể hiện chức năng chuyên biệt đó đã 
qua. Cha mẹ không ?hỂ thôi việc làm cha làm mẹ ngay cả khi những đứa 
con đã trưởng thành. Họ không thể buông bổ nhu cầu được bọn trễ cần 
đến họ. Có khi đứa con đã 40 tuổi mà cha mẹ vẫn chưa thể vượt qua suy 
nghĩ: “Bố/mẹ biết điều gì là tốt cho conl0”. Vai trò làm cha mẹ vẫn còn 
tiếp diễn như một sự ám ảnh và vì thế mà giữa cha mẹ với con cái không 
thể có một quan hệ đích thực. Qua vai trò đó, những bậc cha mẹ tự xác 
định nhân cách và con người của chính họ, nên khi có nguy cơ sẽ thôi 
không còn được làm cha làm mẹ nữa thì một cách vô thức, họ sợ bị đánh 
mất nhân cách của mình. Nếu ý muốn kiểm soát hoặc gây ảnh hưởng với 
việc làm của những đứa con đã trưởng thành của các bậc cha mẹ bị cẳn 


trở, và điều này rất thường hay xảy ra, thì họ bắt đầu lên tiếng chê trách 
hay bày tỔ thái độ bất bình, hoặc là tìm đủ mọi cách để làm con mình 
cẩm thấy /ội /!ỗi, tất cả chỉỈ là nỗ lực vô thức của các bậc cha mẹ để bám 
víu vai trò làm cha làm mẹ của mình, tức cũng là tư cách của mình. Bề 
ngoài thì có về như họ có lòng quan tâm đến con, và họ cũng tin là như 
thế, nhưng thực ra họ chỈ quan tâm đến việc giỮ gìn hình ảnh làm cha 
làm mẹ của mình. Tất cả những quan tâm của bản ngã đều mang tính 
củng cỐ cá nhân và lợi ích của bản thân, mặc dù có lúc nó được ngụy 
trạng rất khéo với những người chung quanh và ngay cả với chính mình. 


Một người cha hay người mẹ khi tự đồng nhất mình với vai trò 
của mình có khi còn cố gắng để trở nên hoàn thiện hơn thông qua con cái 
của họ. Nhu cầu của bản ngã là muốn kiểm soát người khác để lấp đầy 
cẩm giác thiếu thốn mà nó luôn cẩm thấy, lúc đó lại hướng về con cái. 
Nếu kể ra động cơ và những niềm tin vô thức nằm đằng sau nỗi ám ảnh 
của những bậc cha mẹ hay kiểm soát con cái thì chúng có thể bao gồm 
một trong những điều sau: “Cha muốn con đạt được những gì cha chưa 
bao giờ đạt được, cha muốn con là một người thành đạt dưới con mắt 
người đời, để qua con mà cha cũng được coi là mỘt người thành đạt. 
Đừng làm cha thất vọng nhé. Cha đã hy sinh quá nhiều vì con. Thái đỘ 
không chấp nhận của cha về con là vì cha muốn con cẩm thấy con có lỗi 
và bất an đến mức con phải đáp ứng những yêu cầu của cha. Cha biết 
điều con cần là điều gì. Cha thương con và cha sẽ tiếp tục thương con, 
nếu con biết làm những øì cha biết là thích đáng cho con”. 


Khi những động cơ mê mờ đó được nhận biết, lập tức bạn thấy 
chúng thật ngớ ngẩn. Bản ngã nằm ở đẳng sau cùng với những tha hóa 
của nó cũng trở nên dễ nhìn thấy. Một số cha mẹ khi nghe tôi nói đã chợt 
nhận ra “Trời ơi, đây là những øì tôi đang làm ư?”!!. Khi bạn nhận ra 
mình đang làm øì và đã làm øì thì bạn cũng thấy được sự vô nghĩa của 
những nỗ lực đó, lúc này khuôn mẫu mê mờ!? ấy sẽ tự kết thúc. Nhận 
thức của bạn chính là tác nhân mạnh nhất có thể tạo ra sự thay đổi. 


Nếu chẳng may cha mẹ của bạn đang tạo ra cho bạn những khó 
khăn này, bạn nhớ là không nên bảo rằng: “Bố mẹ đang mê mờ”, cũng 
đừng nên nói cho họ biết rằng họ đang bị bẳn ngã của họ chế ngự. Tất 
cả những điều này chỈ làm cho họ càng trở nên mê mờ hơn vì bẳn ngã 
của họ sẽ làm cho họ trổ nên bảo thủ hơn. Chỉ cần bạn ý thức rằng đó 
chỈ là những biểu hiện của bằn ngã Ở trong họ mà không phải là con 


người chân thật của họ. Nên nhớ rằng những khuôn mẫu cư xử mang 
tính bản ngã trong các bậc cha mẹ, ngay cả những lối cư xử có về không 
thể nào thay đổi được của họ, thỈnh thoảng cũng tan biến một cách diệu 
kỳ khi trong lòng bạn không còn sự chống đối. Thái độ chống đối của 
bạn chỉ làm cho bản ngã của họ có thêm sức mạnh. Ngay cả khi cha mẹ 
bạn không nhận thức được những gì họ đang làm, bạn vẫn có thể chấp 
nhận hành vi của cha mẹ với tấm lòng bao dung mà không cần phải phản 
ứng lại, tức là bạn không xem đó là một vấn đề của riêng bạn!3. 


Cũng nên ý thức về những ước ao, mong cầu vô thức nằm sau 
những phẳn ứng đã thành nếp Ở trong bạn rằng: “Cha mẹ tôi phải hiểu và 
chấp nhận những gì tôi làm. Họ nên hiểu và chấp nhận con người thực 
của tôi”. Thật thế sao? Tại sao cha mẹ của bạn phải hiểu và chấp nhận 
bạn? Sự thật là họ không chấp nhận được bạn vì họ đã không thể làm 
được điều này. Mức độ nhận thức, mà lúc này vẫn đang tiếp tục chuyển 
biến ở trong họ, trong lúc này không £hể thực hiện một bước nhảy vọt để 
đi đến một mức độ tỉnh thức cao hơn. Vì họ chưa thể thoát ly khỏi 
những vai trò mà họ đang đóng. “Vâng, nhưng tôi vẫn không cảm thấy dễ 
chịu với con người chân thật của mình nếu cha mẹ tôi không chấp nhận 
và hiểu tôi”. Thật thế ư? Có gì khác biệt cho bạn khi họ chấp nhận hay 
không chấp nhận con người chân thật của bạn? Tất cả những suy nghĩ 
không căn cứ này chỈ tạo ra nhiều cảm xúc tiêu cực và sự đau buồn 
không cần thiết ở trong bạn. 


Hãy tỉnh táo để xem có phải những ý nghĩ đang chạy qua đầu bạn 
trong lúc này là tiếng nói của cha hay mẹ bạn, đại loại như thế này “Mày 
chỈ là một đứa vô tích sự. Mày sẽ không bao giờ làm nên trò trống øì cả”; 
hoặc là những phán xét nào đó? Nếu bạn có nhận thức sáng tỏ, bạn sẽ dễ 
dàng nhận ra cái giQng nói vang vang Ở trong đầu bạn thực ra chỈ là: một 
nếp suy nghĩ cũ, bị bó buộc bởi những gì đã xẩy ra trong quá khứ!. Nếu 
bạn có nhận thức sáng tỏ, bạn sẽ không còn tin vào bất kỳ ý nghĩ tiêu cực 
nào xảy đến trong đầu bạn. Vì đó chỈ là những thói quen suy tư đã thành 
những rãnh mòn ở trong bạn. Nhận thức tức là có mmặr, và chỈ có sự có 
mặt của bạn mới có thể hóa giải được những quá khứ mê mỜ Ở trong 
bạn. 


Ram Dassl5 nói: “Khi nào bạn cẩm thấy rằng mình đã giác ngỘ, thì 
hãy dọn về sống thử với cha mẹ bạn một vài tuần”. Đây quả là lời 
khuyên chí lý. Quan hệ với cha mẹ bạn không chỉ là một quan hệ đầu tiên 


quyết định tất cả những mối quan hệ sau này của bạn, mà nó còn là 
thước do chính xác cho zzức độ có mặt - sự Hiện diện - của bạn. Trong 
mối quan hệ gia dình hay với những người đã từng chia sể nhiều quá khứ 
với bạn, thì bạn lại càng phải có mặt nhiều hơn, nếu không thì bạn sẽ bị 
cuốn vào lối suy tư và những phẳn ứng cũ ở trong bạn, và làm cho quá 
khỨ đau thương ấy sống lại nhiều lần. 


CAM CHỊU KHỔ ĐAU MỘT CÁCH CÓ Ý THỨC 


Nếu bạn là bậc cha mẹ, hãy cứ hỗ trợ, hướng dẫn và bảo vệ cho 
con bạn tối da, nhưng quan trọng hơn là bạn hãy cho chúng không gian 
để chúng được sống tự nhiên. Nhờ bạn mà chúng có mặt trong thế giới 
này nhưng chúng không phải là vật sở hữu của bạn. Quan niệm cho rằng 
“cha biết điều gì tốt nhất cho con” có thể đúng khi con bạn còn bé, nhưng 
khi trẻ dần lớn khôn thì điều đó ngày càng trở nên không đúng. Khi bạn 
càng trông mong chúng nên sống theo cách bạn mong muốn thì bạn càng 
rơi vào /hói quen suy fdÌ® thay vì có mặt với chúng. Không sớm thì muộn, 
chúng sẽ mắc phải sai lầm và sẽ có kinh nghiệm về khổ đau như tất cả 
mỌi người. Thực ra, khi nói chúng mắc phải sai lầm là ta nói từ góc nhìn 
của bạn thôi. Đối với bạn thì chuyện đó là một điều sai lầm, nhưng đối 
với chúng thì đó là một điều cần thiết mà chúng phải đi qua. Bạn hãy giúp 
cho con cái của bạn, càng nhiều càng tốt, nhưng cũng nên hiểu rằng có 
lúc bạn phải để cho chúng mắc phẩ¡ những sai lầm trong đời sống, đặc 
biệt là khi chúng sắp đến độ tuổi trưởng thành. Cũng có lúc bạn phải để 
cho chúng có kinh nghiệm về khổ đau. Khổ đau có thể đến với chúng vì 
chúng đã làm một điều gì sai hoặc khổ đau có thể đến với chúng mà 
không hề báo trước. 


Vậy, có phải là điều tốt khi bạn giúp con cái tránh được những khổ 
đau trong đời sống không? Không. Vì làm như vậy, chúng sẽ không bao 
giờ khôn lớn và trưởng thành; chúng sẽ dễ trở nên nông cạn, dễ tự đồng 
nhất mình với những biểu hiện của hình tướng bên ngoài của đời sống. 
Hơn nữa, khổ đau có tác dụng đưa chúng ta đi sâu hơn vào con dường 
tâm linh. Điều nghịch lý là đau khổ của chúng ta xảy ra khi chúng ta vô 
thức tự đồng nhất mình với hình tướng, nhưng cũng chính nhờ những 
khổ đau đó mà chúng ta giảm bớt sự đồng hóa mình với hình tướng. 
Tương tự như thế, bẳn ngã là nguyên nhân gây ra cho bạn nhiều khổ đau 
nhưng rốt cùng, chính khổ đau của bạn sẽ làm tiêu tan đi bẳn ngã Ở trong 
bạn, khi bạn nhận diện được niềm khổ đau ấy ở trong mình. 


Không sớm thì muộn, loài người tất yếu sẽ vượt thoát được khổ 
đau, nhưng không nhất thiết phải theo cách mà bản ngã của bạn nghĩ. 
Mộit trong những cách suy nghĩ sai lầm của bản ngã là “Tôi không nên 
chịu khổ như thế này nữa”!7. Có lúc cách suy nghĩ này được chuyển sang 
cho một người thân của bạn: “Con tôi không nên chịu khổ như thế này”. 
Ý tưởng đó, tự thân nó, đã làm cho bạn khổ đau hơn. Vì khổ đau không 
phải là một điều vô ích, nó có một mục đích cao cả là để tạo nên sự tiến 
hóa cần thiết trong nhận thức của con người và đưa bẳn ngã đến chỗ 
diệt vong. Người chịu đóng dinh ở trên cây thập tự giá! là một hình ảnh 
diển hình. Nó đại diện cho tất cả mọi người, dù là dàn ông hay dàn bà. 
Bạn càng cưỡng lại khổ đau thì quá trình hoại diệt của bẳn ngã Ở trong 
bạn càng trở nên chậm lại. Trái lại, khi bạn chấp nhận khổ đau thì quá 
trình hoại diệt ấy được tăng tốc, vì lúc đó bạn cam chịu khổ đau một cách 
có ý thức. Bạn có thể chấp nhận khổ đau đến với mình hay đến với 
người khác — như với con cái hoặc bố mẹ bạn. Trong quá trình chịu khổ 
có ý thức, bạn sẽ có sự chuyển hóa. Ngọn lửa của khổ đau sẽ trở thành 
ánh sáng của nhận thức ở trong bạn. 


Tuy bản ngã của bạn nói: “Tôi không nên chịu khổ”, nhưng chính ý 
nghĩ này làm cho bạn đau khổ hơn. Chống đối là bơi ngược lại dòng 
chẩy của đời sống. Chân lý chính là hãy chấp nhận niềm đau trước khi 
bạn có thể vượt thoát được nỗi đau đó. 


LÀM CHA MẸ MỘT CÁCH CÓ Ý THỨC 


Con cái có khi nuôi lòng oán hận đối với cha mẹ và thông thường 
đó là do sự thiếu thành thật trong quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Vì đứa 
trễ thường khao khát được cha mẹ chơi với nó, có mặt với nó,... như là 
một con người, chứ không phải là một người đang đóng vai cha mẹ, dù 
vai trò ấy được bạn đóng khéo đến mức nào. Bạn có thể làm những điều 
đúng đắn và tốt lành nhất cho con cái của bạn, nhưng điều đó vẫn chưa 
đủ để làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc. Thực ra nếu bạn không hiểu gì 
về an nhiên fỰ tại thì chuyện làm hết sức mình là không bao giờ đủ cả. 
Vì bản ngã của bạn không hề biết gì về an nhiên tự rại, nó tin rằng chỉ 
qua những chuyện nó /àm thì nó mới được bảo vệ. Nếu bạn bị bản ngã 
kiểm soát, thì bạn tin rằng bạn càng /ờzn nhiều thì cuối cùng bạn sẽ tích 
lũy đủ “những việc mình làm” để khiến cho bạn cảm thấy đầy đủ hơn 
trong tương lai. Nhưng sự thật không như điều bạn muốn. Vì bạn sẽ tự 
đánh mất chính mình qua những công việc bạn làm!?. Toàn bộ nền văn 


minh hiện đại của chúng ta đang tự đánh mất mình qua sự bận rộn trong 
những việc chúng ta làm, bởi những việc làm không phát xuất từ an 
nhiên tự rại thì chẳng thể mang lại kết quả gì. 


Như vậy thì làm thế nào để bạn đưa øø nhiên tự tại vào trong đời 
sống bận rộn của một gia dình, vào mối quan hệ với con cái? Cái chính là 
ở chỗ bạn có lòng quan tâm đến con cái. Nhưng có hai loại quan tâm. 
Mội loại có thể gọi là dặt cơ sở trên hình tướng. Còn loại kia là vô 
rướng. Lòng quan tâm về hình tướng thì luôn luôn có liên quan với mỘt 
việc gì hay đánh giá mỘt cái gì. Ví dụ: “Con ăn cđởm chưa? Con làm bài 
tập chưa? Con dọn phòng, đánh răng chưa?... Con nên làm thế này, đừng 
làm thế kia. Nhanh lên con”,... Những quan tâm trên bề mặt này hầu như 
tóm tắt được lối sống đang diễn ra trong các gia dình. Chúng ta hiểu sự 
quan tâm dựa trên hình rướng dĩ nhiên là cần thiết và có vị trí của nó 
trong đời sống, nhưng nếu đó là :ấ: cả những gì được biểu hiện trong 
quan hệ giữa bạn với con cái thì điều quan trọng nhất đã bị bổ quên, và 
an nhiên tự tại đã hoàn toàn bị che mờ bởi công việc, bởi “những ưu 
phiền của thế gian” như Chúa Jesus đã tỪng nói. Trái lại, lòng quan tâm 
không mang hình tướng của bạn với con cái không thể tách rời với an 
nhiên rự tại. Vậy thì loại quan tâm không mang hình tướng này hoạt động 
như thế nào? 


Đó là khi bạn nhìn, nghe, tiếp xúc hay giúp con cái bạn làm một 
chuyện øì đấy, hãy làm với sự tỉnh giác, và im lặng; bạn hoàn toàn có 
mặt với chúng mà không bận tâm hay mưu cầu mộit cái gì khác hơn là 
những gì đang diễn ra. Khi làm được như thế, bạn sẽ tạo ra không gian 
cho trạng thái an nhiên fự tại được hiện hữUu ở trong bạn. Vì trong giây 
phút ấy, bạn không chỈ đơn thuần là một zgười cha hoặc là một người 
mẹ. Mà bạn chính là sự tĩnh lặng, là sự sáng suốt, là Hiện Hữu đang 
nghe, đang nhìn, đang nói, đang tiếp xúc. Bạn chính là Sự Có Mặt đang 
thẩm thẫu vào trong tất cả những việc bạn làm. 


NHẬN RA SỰ CÓ MẶT CỦA CON CÁI MÌNH 


Khi nói rằng bạn là một con người thì điều đó có nghĩa là gì? Làm 
chủ cuộc sống không phải là vấn đề kiểm soát mà là tìm ra sự quân bình 
giữa những gì thuộc con người và an nhiên rự rại. Làm cha, làm mẹ, làm 
vợ, làm chồng, làm người già, người trễ,... những vai trò mà bạn phải 


đóng, những chức năng, nhiệm vụ mà bạn phải hoàn thành, hay bất kỳ 
vai trò gì mà một con người phải làm. Những thứ đó có vị trí của nó và 
cần phải được tôn trọng, nhưng tự nó thì vẫn chưa đầy đủ cho một quan 
hệ hay một cuộc sống mỹ mãn, một cuộc sống thực sự có ý nghĩa. 
Những gì thuộc về con người thôi thì vẫn chưa đủ, dù bạn có cố gắng 
đến mấy hoặc đạt được những thành tựu như thế nào chăng nữa. Phải có 
an nhiên tự tại. An nhiên tự tại ấy nằm trong sự có mặt tĩnh lặng của 
Tâm, của cái Biết sáng suốt mà bạn đang thể hiện. Con người là một biểu 
hiện của hình tướng. Còn an nhiên tự rại là vô tướng. Con người và an 
nhiên fỰ tại không hề tách biệt, mà dan quyện vào nhau. 


Trong khía cạnh con người, chắc chắn rằng bạn giỏi hơn con cái 
của bạn. Vì bạn lớn khôn hơn, có nhiều kiến thức hơn, cao lớn hơn, 
mạnh mẽ hơn, bạn làm được nhiều việc hơn. Nếu đó là tất cả những gì 
bạn biết thì bạn sẽ cảm thấy vượt trội hơn so với con cái của bạn, dù 
bạn không ý thức được điều đó. Và bạn sẽ làm cho con cái bạn cẩm thấy 
chúng non kém hơn bạn. Vì không có sự quân bình giữa bạn và con cái 
của bạn, vì đây chỈ là một quan hệ hình tướng và dĩ nhiên là về mặt hình 
tướng thì bạn và con bạn không bình đẳng với nhau. Có thể bạn thương 
con của bạn, nhưng tình yêu đó chỈ ở khía cạnh con người, tức là mang 
tính điều kiện, có tính chất sở hữu và dễ đổi thay. ChỈ khi nào bạn vượt 
lên trên hình tướng, đi vào trong Hiện Hữu, tức là an nhiên rự rại, thì bạn 
mới có sự bình đẳng và chỈ khi nào bạn tìm ra chiều kích của Vô tướng ở 
trong bạn thì bạn mới có được tình yêu chân thực trong quan hệ với con 
cái. Sự Hiện Hữu mà bạn đang thể hiện, cái Chân Ngã vượt thoát thời 
gian, đã nhận ra được chính nó ở trong người khác. Và người khác, tức là 
đứa trẻ, cảm thấy được yêu thương, tức là được nhận ra. 


Yêu tức là nhận ra chính mình trong người khác. Sự khác biệt chỈ 
là một ảo tưởng chỈ có trong lĩnh vực hình tướng. Niềm mong ước được 
cha mẹ yêu thương ở một đứa trẻ là niềm mong muốn được ø hận ra, 
không phải trên bình diện hình tướng mà là trên bình diện của Hiện Hữu. 
Nếu bố mẹ chỈ biết tôn trọng khía cạnh con người của đứa trẻ mà lãng 
quên Hiện Hữu, thì đứa trẻ sẽ cảm nhận là mối quan hệ đó chưa được 
thỏa đáng, rằng có một cái gì đó rất thiết yếu chưa được tìm ra, và tình 
trạng này sẽ làm tích lũy nỗi thống khổ ở trong đứa bé và thỉnh thoảng 
chúng cảm thấy oán hận bố mẹ mà có khi chúng không hề hay biết. “Tại 
sao bố mẹ không nhận ra con?” là câu hỏi đau thương mà đứa trể muốn 
thốt lên. 


Khi người khác nhận ra bạn, sự nhận biết đó thông qua bạn và 
người ấy mà đưa Hiện Hữu đi vào thế giới này. Đó là thứ tình yêu có thể 
cứu rỗi thế giới này. Ở đây tôi đang nói về quan hệ với con cái nhưng tất 
nhiên, điều này cũng có thể áp dụng đối với những quan hệ khác. 


Người ta thường nói: “Thượng Đế là tình yêu”, nhưng điều đó 
không hoàn toàn đúng. Thượng Đế là Đời Sống Duy Nhất vượt ra ngoài 
vô vàn những biểu hiện hình tướng của đời sống. Tình yêu bao hàm cả 
những phạm trù đối lập: người yêu và người được yêu, chủ thể và khách 
thể. Vì thế, tình yêu là sự nhận ra tính nhất thể trong thế giới nhị nguyên. 
Đây là sự khai sinh ra Thượng Đế trong thế giới của hình tướng. Vậy 
nên, tình yêu làm cho thế giới ít trần tục hơn và giúp nó đến gần hơn với 
cõi thiêng liêng, với ánh sáng của nhận thức. 


TỪ BỎ VIỆC ĐÓNG VAI 


Một bài học cơ bản về nghệ thuật sống mà mỗi chúng ta phải học 
là bạn có thể làm bất kỳ việc gì bạn cần phải làm, nhưng đừng để công 
việc ấy biến bạn thành một vai diễn mà bạn tự đồng nhất mình vào đó. 
Bạn trở nên vững vàng nhất trong bất cứ công việc nào nếu hành động 
của bạn được thực hiện vì chính lợi ích của công việc đó, hơn là sử 
dụng nó như một phương tiện để bạn bảo vệ, để củng cố hay thích Ứng 
với một vai trò nào. Mỗi vai trò chỉ là một cẩm nhận đầy tính chất hư 
cấu về bản thân, qua đó mọi thứ đều bị cá ¿hỂ hóa, trở nên hư hỏng và 
méo mó bởi “Cái Tôi nhỏ bé” do trí năng của bạn thêu dệt nên và bởi bất 
cứ vai diễn nào mà bản ngã bạn đang đóng. Hầu hết những người có 
chức phận trên thế giới này như các chính trị gia, các nhân vật của ngành 
truyền thông, các đoanh nhân cũng như các lãnh tụ tôn giáo đều vô thức 
tự đồng nhất họ một cách hoàn toàn với vai diễn của họ, chỈ trừ một vài 
ngoại lệ. Có thể họ là một nhân vật quan trọng nhưng họ chẳng khác gì 
hơn những diễn viên thiếu nhận thức trong trò chơi của bẳn ngã, thứ trò 
chơi trông rất quan trọng nhưng rỐt cuộc lại không có một mục đích chân 
thực nào. Đại văn hào Shakespeare nói: “Đó là một câu chuyện cổ tích 
của một gã khờ kể, chúng đầy những âm thanh và cuồng nỘ, nhưng quả 
thực chẳng nói lên được điều gì”. Kỳ lạ thay, Shakespeare đã đi đến kết 
luận này khi ông sống trong thời đại chưa có máy truyền hình. Nếu tuồng 
kịch của bản ngã trên thế giới có một mục đích nào đó, thì đó là một mục 
đích gián tiếp: Tạo ra ngày càng nhiều khổ đau trên dịa cầu, và những đau 
khổ này, dù phần lớn là do bẳn ngã tạo ra, cuối cùng sẽ đưa đến sự cáo 


chung của bản ngã”0. Đó là ngọn lửa mà bản ngã tự thiêu dốt chính mình. 


Trong một thế giới tràn ngập các vai diễn, may thay lại có những 
người không hề khoa trương tư cách bề ngoài — ngay cả trong giới truyền 
thông và đoanh nghiệp - trái lại, họ kết nối với cội rễ rất sâu xa của Hiện 
Hữu. Họ là những người không hề cố gắng thể hiện nhiều hơn những gì 
con người họ thực có. Họ là những người sống rất đơn giản nhưng nổi 
bật và là những con người duy nhất có khả năng tạo ra những thay đổi 
thực sự trong đời sống. Họ là sứ giả của nhận thức mới. Những gì họ 
làm trở nên đầy sức mạnh vì những việc đó hòa diệu với mục đích chung 
của vũ trụ. Ảnh hưởng của họ vượt xa những gì họ làm, vượt xa chức 
năng của họ. ChỈ sự có mặt đơn giản, hồn nhiên và không phô trương 
của họ đã có tác dụng biến cải với bất cứ ai mà họ tiếp xúc. 


Khi không đóng vai, tỨc là không có cái Tôi (bản ngã) trong những 

gì bạn làm; không toan tính, không có kế hoạch gì để bảo vệ và củng cố 

“cái Tôi” của bạn thì hành động của bạn sẽ có sức mạnh và mang lại kết 
quả cao hơn rất nhiều. Bạn hoàn toàn chú tâm vào tình huống, hòa nhập 
làm một với nó. Bạn không cố gắng để trở thành một “con người đặc 
biệt”. Bạn mạnh mẽ nhất, có hiệu quả nhất khi bạn hoàn toàn tự nhiên 
được là con người chân thật của mình. Nhưng đừng gắng để trở thành 
con người tự nhiên, chân thật ấy. Vì đó chỉỈ là một vai tuồng khác. Vì con 
người chân thật của bạn là một con người bẩm sinh, tự nhiên, không hề 
cố gắng. Nếu bạn phải cố gắng để trở thành một con người thế này thế 
nọ, tức là bạn đang vô thức tự đóng một vai diễn. Lời khuyên chỉ cần là 
chính mình là một lời khuyên tốt, nhưng dễ gây nên hiểu lầm. Vì trí năng 
của bạn sẽ chen vào và nói “Sao tôi có thể zrở hành con người chân thật 
của mình được?”. Lúc đó, trí năng bạn sẽ tạo ra một đối sách khác. Đó là 
đóng vai “trở thành chính mình”. Thực ra, câu hỏi “làm thế nào để trở 
thành chính mình?” là một mệnh đề sai. Vì câu nói đó hàm ý rằng bạn 
phải làm cái gì đó để có thể trở thành con người chân thật của mình. 
Nhưng thực ra bạn đã luôn là chính bạn rồi nên ở đây không có vấn đề là 
làm thế nào để trở thành chính bạn. Bạn chỉ cần rũ bỏ những thứ không 
phải là bạn. Có thể bạn sẽ nói: “Nhưng tôi không biết bản chất chân thật 
của tôi là gì?”. Nếu bạn cẳm thấy hoàn toàn an ổn khi không thật sự biết 
bản chất chân thực của mình là gì thì những gì còn lại tức là bản chất 
chân thực của bạn - là Hiện hữu đằng sau tấm mặt nạ “một con người”; 
có thể nói rằng bạn là một trường năng lượng vô hình tướng, thuần khiết 
hơn là những gì ngôn từ có thể định nghĩa được. 


Hãy thôi tự cố gắng định nghĩa về mình, đối với người khác hay 
đối với chính bạn. Bạn sẽ không chết đâu. Ngược lại, bạn sẽ đi sâu vào 
đời sống. Cũng đừng quan tâm đến việc người khác sẽ muốn định nghĩa 
bạn thế này hay thế kia. Vì khi họ cố định nghĩa về bạn, tức là họ đang 
tỰ giới hạn chính họ và đó là vấn đề của họ. Trong mối quan hệ với 
người khác, bạn đừng đóng một vai diễn nào đó, mà ngược lại, bạn hãy 
có ý thức sáng tỏ, hãy có mặt với mọi thứ đang xảy ra. 


Tại sao bẳn ngã của bạn thích đóng vai trò? Vì có một ý nghĩ xảy 
ra mà bạn không hề ý thức được ý tưởng đó. Ý tưởng đó có thể là: “Tôi 
chưa đầy đủ, chưa toàn vẹn”. Ý nghĩ tiếp theo có thể là: “Do đó tôi phải 
đóng vai trò này để tôi có thể có được những gì mình mong muốn, để tôi 
được hoàn thiện con người của mình. Tôi luôn cần có thêm để tôi được 
là chính tôi nhiều hơn”. Nhưng bạn không thể có nhiều hơn những tính 
chất mà bạn đang có, vì bên trong bạn chính là Đời Sống, là Hiện hữu 
trong muôn vàn những biểu hiện của nó ở khắp vũ trụ. Về mặt hình 
tướng, bạn có thể kém cỏi hơn người này nhưng lại vượt trội hơn 
những người khác ở một khía cạnh nào đó. Nhưng về mặt bản chất, bạn 
không cao hơn, cũng không thấp hơn bất kỳ một ai. TỪ nhận thức này mà 
bạn có thể thấy dươc giá trị cao quý của bản thân cũng như có được tính 
khiêm nhường đích thực. Dưới con mắt của bản ngã, đây là hai điều trái 
ngược nhau. Nhưng sự thật hai điều này chỉỈ là một. 


BẢN NGÃ BỆNH HOẠN 


Xét theo nghĩa rộng, tự thân của bản ngã là bệnh hoạn, dù nó tồn 
tại dưới bất kỳ hình thức nào. TỪ pz/hological (bệnh hoạn) có nguồn gốc 
từ chữ pa/hos (khổ dau) trongcổ ngữ Hy Lạp, rất thích hợp để dùng cho 
bản ngã, dù tỪ này thông thường được dùng để mô tả tình trạng của một 
căn bệnh. Dĩ nhiên khổ đau là điều mà Đức Phật đã khám phá ra, cách đây 
hơn 2.600 năm, như là một đặc tính cỦa con ngƯỜi. 


Một người vẫn còn nằm trong sự khống chế của bản ngã thì tất 
nhiên sẽ không nhận ra rằng hỌ đang tạo ra khổ đau, mà ngược lại, còn 
cho rằng “Đó là một cách cư xử rất thích đáng cho trường hợp này”. Bản 
ngã của hỌ, trong sự mù lòa của nó, sẽ không có khả năng nhận ra khổ 
đau mà nó đang gây ra cho người khác và cho chính họ. Bãi hạnh là một 
tâm bệnh của bẳn ngã liên quan đến cẳm xúc và cách bạn nhìn cuộc đời. 


Ngày nay, nó đã đạt đến quy mô của một cơn bệnh dịch. Đây là sự ô 
nhiễm Ở bên trong, tương ứng với sự ô nhiễm Ở bên ngoài: môi trường 
sống trên hành tinh này. Những trạng thái tiêu cực như giận dữ, lo âu, thù 
oán, trách móc, bất mãn, ganh t],... không được bạn nhìn nhận là những 
tiêu cực có sẵn trong bạn. Bạn cho đây không phải là những gì bạn đã tự 
tạo ra cho chính mình, trái lại bạn tin chắc rằng nỗi bất hạnh của bạn là 
do người khác hay một nhân tỐ nào đó Ở bên ngoài tạo ra. Do đó, điều 
mà bản ngã của bạn luôn kết luận là: “Anh là kể chịu trách nhiệm tất cả 
những khổ đau và bất hạnh ở trong tôi”. 


Bản ngã không phân biệt được sự khác biệt giữa fình huỐng và 
những phẳn Ứng và suy diễn của bạn từ tình huống đó. Bạn có thể nói 
“Thời tiết hôm nay thật là tồi!” mà không thấy rằng trời lạnh, hay gió, 
hay mưa,...mà bạn đang phản ứng thực ra không đến nỗi tồi tệ như bạn 
nghĩ. Chúng chỉ thể hiện ra như một điều đương nhiên, nằm ngoài sự 
kiểm soát của bạn. Những øì /zực sự /ồ¡ iệ chính là phẳn ứng của bạn, 
sự chống đối ở bên trong và những cảm xúc do sự chống đối ấy gây nên. 
Đại văn hào Shakespeare từng nói: “Thực ra chẳng có điều gì là zốz hoặc 
xấu, tốt xấu chỈ có do suy nghĩ/phán xét của bạn mà thôi”. Hơn nữa, khổ 
đau hay tiêu cực thường bị bẳn ngã của bạn hiểu sai, và nương vào sự vô 
thức đó của bạn mà bản ngã tự cỦng cố sức mạnh của chính nó. 


Ví dụ cẩm giác giận dữ hay oán ghét người khác làm cho bẳn ngã 
của bạn trở nên mạnh hơn vì thái đỘ này làm gia tăng cảm giác cách ly, 
nhẫn mạnh sự khác biệt giữa bạn với người kia và tạo ra một pháo dài: 
“Tôi đúng, anh sai!” không thể nào công phá được. Nếu bạn quan sát 
những thay đổi tâm lý xảy ra trong cơ thể khi bạn có những cảm giác tiêu 
cực như thế, chúng tác hại đến tim bạn như thế nào, tác hại đến hệ tiêu 
hóa và hệ miễn dịch của bạn cũng như vô số những cơ quan khác trong 
cơ thể,... thì rõ ràng những trạng thái tiêu cực đó là nguyên nhân gây nên 
bệnh tật cho bạn. Đó là những khuôn mặt khác nhau của khổ đau chứ 
không phải là điều dễ chịu. 


Khi bạn ở trạng thái tâm lý tiêu cực, thì trong bạn có cái gì đó 
muốn hướng về phía tiêu cực, có một cái gì đó Ở trong bạn tin rằng “tiêu 
cực là một điều dễ chịu”, hay tin là nó sẽ mang lại những thứ mà bạn 
muốn. Nếu không thì ai lại muốn đeo bám vào tiêu cực, làm cho chính 
mình cùng những người chung quanh đau khổ và tạo ra bệnh tật trong 
người? Vì thế, khi có tiêu cực ở trong mình, nếu bạn có thể nhận thức 


được vào lúc ấy trong bạn có một cái gì đó cằm thấy hài lòng từ những 
tiêu cực đang phát sinh, hay tin rằng “tiêu cực phục vụ cho một mục tiêu 
hữu ích” thì đó là lúc bạn đang rực riếp nhận diện sự hoạt động của bẳn 
ngã Ở trong mình. Khi điều này xảy ra, tư cách của bạn chuyển tỪ trạng 
thái mê mờ của bản ngã sang trạng thái có ý thức sáng tỏ. Điều này có 
nghĩa là bản ngã của bạn sẽ bị co rút lại, suy yếu đi, còn nhận thức thì trở 
nên mạnh mẽ hơn. 


__ Nếu khi đang có trạng huống tiêu cực mà bạn có thể nhận ra rằng: 
“Ô, tôi đang tạo ra khổ đau cho chính mình trong phút giây này” thì nhận 
thức này cũng đủ để đưa bạn vượt ra khỏi giới hạn của trạng thái tiêu 
cực và những phẳn ứng bó buộc của bản ngã. Nó sẽ mở ra những khả 
năng vô hạn, những khả năng này sẽ đến với bạn khi bạn có nhận thức, 
tức là bạn sẽ có những cách xử lý tình huống thông minh hơn nhiều. Bạn 
sẽ có tự do để buông bỏ những bất hạnh ngay lúc bạn vừa nhận ra “đó là 
một thái độ thiếu sáng suốt”. Tiêu cực tức là thiếu khôn ngoan, là cách 
phần ứng quen thuộc của bản ngã Ở trong bạn. Bắn ngã có thể rất lém 
lỉnh, nhưng nó thiếu khôn ngoan. Sự lém lỉnh ấy chỉ để theo đuổi những 
mục tiêu nhỏ bé của bản ngã; trong khi sự thông thái thì nhìn thấy bức 
tranh toàn thể, rộng lớn hơn trong đó mọi thứ đều liên hệ mật thiết với 
nhau. Sự lém lỉnh có động cơ vụ lợi cho riêng mình và rất thiển cận. Đa 
số các chính khách và các đoanh nhân đều rất lém lỉnh nhưng ít người là 
khôn ngoan. Những gì bạn có được do sự lém lỈnh đều chóng phôi pha và 
rốt cuộc bạn luôn tự làm cho mình thất bại. Sự lém lỈnh tạo nên chia rẽ, 
trong khi sự thông thái thì có khả năng đoàn kết. 


NỖI BẤT HẠNH Ở BÊN DƯỚI 


Bản ngã tạo ra sự cách ly, và sự cách ly tạo ra khổ đau cho bạn và 
cho người khác. Do đó bản ngã rõ ràng là có tính chất bệnh hoạn. Ngoài 
những biểu hiện tiêu cực rất hiển nhiên như sự giận dữ, thù oán, v.v. còn 
có những biểu hiện tiêu cực tinh vi, rất phổ biến nhưng thường không 
được công nhận như: sự nôn nóng, cáu kỈnh, hồi hộp và chán ngán. 
Chúng tạo nên cảm giác bất hạnh ở hậu trường của tâm thức bạn; và đó 
là trạng thái nội tâm chủ yếu của rất nhiều người. Bạn cần phải cực kỳ 
tỉnh táo và có mặt để phát hiện ra chúng. Bất cứ khi nào bạn làm được 
điều này thì đó là một giây phút tỉnh thức, giây phút bạn tách mình ra khỏi 
sự đồng nhất chính mình với suy nghĩ, cẳm xúc tiêu cực đó. 


Đây là một trong những trạng thái tiêu cực phổ biến và thường bị 
chúng ta bỏ qua, chính xác hơn là vì nó quá phổ biến, quá bình thường 
nên ta dễ bổ qua. Có thể bạn từng có kinh nghiệm về trạng thái tâm thức 
này. Đó là cẳm giác không hài lòng mà ta có thể diễn tả nó như là một 
cẩm giác bất bình nằm ở hậu trường của tâm thức bạn. Có thể đó là một 
cẩm giác bất bình cụ thể hay không cụ thể. Nhiều người trải qua phần 
lớn cuộc sống của mình trong trạng thái này. Họ tự đồng nhất với cẳm 
giác bất bình đó đến độ không thể bước lui ra để nhìn lại. Đằng sau cẳm 
giác bất bình đó là những niềm tin sai lạc, những suy nghĩ tiêu cực nhưng 
vô thức. Những ý nghĩ này đi qua đầu bạn một cách vô thức cũng như 
khi ngủ, bạn mơ những không biết rằng mình đang mơ. 


Sau đây là một số ý nghĩ không được bạn nhận biết, những ý nghĩ 
này nuôi dưỡng cẳm giác không hài lòng hay bất bình ở sâu trong hậu 
trường tâm thức bạn. Tôi đã lược bỏ phần nội dung của các ý nghĩ đó để 
cấu trúc căn bẳn của chúng hiện ra rõ ràng, giúp bạn dễ nhận thấy hơn. 
Bất cứ khi nào bạn có điều không vui ở đẳng sau hậu trường tâm thức 
(hoặc thậm chí ở tiền cảnh) bạn có thể thử xem chúng thuộc loại nào 
trong các ý nghĩ sau đây và bạn cứ bổ sung phần nội dung cho hợp với 
tình huống của riêng bạn. 


* “Phải có một cái gì xẩy ra trong đời tôi rước ki tôi có thể cẳẩm 
thấy bình yên (hạnh phúc, thỏa mãn, v.v.). Và tôi rất bất mãn vì điều này 
chưa xảy ra. Có lẽ thái độ bất bình này của tôi cuối cùng sẽ làm cho điều 
này xảy ra.” 


» “Có một chuyện đã xảy ra trong quá khứ mà lễ ra nó không nên 
xảy ra và tôi rất bất bình về chuyện đó. Nếu điều đó không xảy ra thì bây 
giỜ tôi sẽ được yên ổn rồi.” 


s “Bây giờ đang có điều gì đó xẩy ra, trong khi điều ấy /ẽ ra không 
nên xảy ra như vậy. Nó làm cho tôi không được bình yên trong giờ phút 
này.” 


Thông thường, những niềm tin vô thức đó lại hướng về một người 
nào đó, nên “những øì đang xảy ra” bị biến thành một việc gì đó mà 
người kia “phải” làm. 


s “Anh nên làm điều này, điều nọ để em cẩm thấy được yên tâm. 
Em cẩm thấy bực mình vì anh chưa làm điều này. Nếu em cố giữ lấy sự 
bất mãn của em thì biết đâu thái độ ấy sẽ làm cho anh muốn thực hiện 
việc đó.” 


* “Có một điều gì đó mà anh (hay em) đã làm (hay không làm), đã 
nói (hay không nói) trong quá khỨ đang làm cho em không có được sự 
yên tâm trong lúc này.” 


° "Những gì anh không làm (hay đang làm) vào lúc này khiến cho 
em cảm thấy không yên lòng.” 


BÍ QUYẾT ĐỂ CÓ ĐƯỢC HẠNH PHÚC 


Tất cả những điều tôi vừa nêu trên đều là những giả định của riêng 
bạn, những suy nghĩ không có cơ sở vững chắc, và thường bị nhầm lẫn 
với những gì đã hoặc đang xẩy ra. Chúng là những câu chuyện do bẳn 
ngã bạn tạo ra để thuyết phục bạn rằng “ngay bây giờ” bạn “không thể” 
có sự yên lắng hay “không thể” được là mình một cách toàn vẹn. Được 
bình yên và được là chính mình, hai điều ấy chỉỈ là một. Bẳn ngã của bạn 
cứ muốn nói: “Có lẽ ở một thời điểm nào đó rong tương lai thì tôi sẽ có 
sự an bình khi điều này hay điều nọ xảy ra; hay khi tôi đạt được cái này 
hay cái kia”, hoặc: “Tôi không bao giờ được an bình vì có một chuyỆn gì 
đó đã xảy ra trong quá khứ”. Hãy lắng nghe những câu chuyện như thế 
của mọi người và bạn sẽ nhận thấy rằng, nếu cần phải dặt tựa đề cho 
những câu chuyện đó, thì chúng sẽ là: “Tại sao tôi không thể yên lắng 
được trong lúc này”. Bản ngã của bạn không muốn biết rằng cơ hội duy 
nhất để bạn có được sự yên lắng là ngay trong phút giây này. Cũng có thể 
bản ngã của bạn đã biết và nó rất sợ là bạn sẽ tìm ra được chân lý này: 
Sự yên lắng của bạn chỉỈ có thể xảy ra trong phút giây này. Và cuối cùng 
thì chính sự n lắng sẽ chấm dứt bản ngã?!. 


Vậy thì làm thế nào để ta có thể đi vào /rạng thái im lắng ngay 
trong phút giây này? Bằng cách làm hòa với phút giây hiện tại. Vì phút 
giây hiện tại là nơi chốn duy nhất đời sống có thể xây ra. Vì đời sống 
không bao giờ có thể xảy ra ở một thời điểm nào khác ngoài phúi giây 
hiện tại. Hãy nhìn xem những gì sẽ xảy ra, những gì bạn có thể làm 
được, hay có thể chọn để làm, hay nói đúng hơn là qua bạn mà đời sống 


có thể biểu hiện ra, zn„Ộ¿ khi bạn đã làm hòa với phút giây hiện tại. Có câu 
nói có thể chuyển tải được bí quyết của nghệ thuật sống, chuyển tải 
được bí quyết của tất cả thành công cũng như hạnh phúc, đó là: Hợp 
Nhất Với Đời Sống. Hợp nhất với Đời sống tức cũng là hợp nhất với 
phút giây hiện tại. Lúc ấy ta nhận ra rằng “bạn không đang sống” mà 
thực ra là đời sống đang sống qua con người của bạn. Đời sống là vũ 
công và bạn chỈ là vũ điệu. 


Bản ngã thích sự bất bình của nó đối với thực tại. Vậy thì thực tại 
là gì? Là bất kỳ cái gì đang xẳy ra, bất kỳ cái gì đang có mặt. Đức Phật 
gọi đó là /z/a/a — tức là tính hiển nhiên, là chân như của đời sống, đó 
cũng là tính hiển nhiên của giây phút này. Chống đối lại tính hiển nhiên 
đó là một trong những đặc điểm chính của bản ngã. Nó tạo ra trạng 
huống tiêu cực làm cho bẳn ngã mạnh hơn, tạo ra nỗi bất hạnh mà bẳn 
ngã rất yêu thích. Cứ như thế, bạn làm khổ chính mình và làm khổ những 
người chung quanh mà bạn không hề hay biết; bạn không biết rằng mình 
đang tạo ra dịa ngục trong thế giới này. Đây chính là bẳn chất của lối 
sống mê muội, hoàn toàn bị bản ngã kiềm chế. Bạn sẽ không thể tin 
được sự bất lực của bẳn ngã để có thể nhìn ra được chính nó và xem xét 
lại những gì nó đang làm. Bản ngã lên án người khác thế nào thì nó lại 
làm y như vậy mà không hề hay biết. Khi sự việc được nêu lên thì bẳn 
ngã của bạn sẽ giận dữ phủ nhận, hùng hồn tranh luận hay tự biện minh 
cho mình để bóp méo sự việc. Có nhiều người đang làm như thế, các tập 
đoàn kinh đoanh và nhiều quốc gia cũng đang làm như thế. Khi tất cả 
những biện luận không thuyết phục được người khác thì bẳn ngã sẽ xoay 
sang chiến thuật la hét, lớn tiếng để trấn áp người khác hay thậm chí đi 
đến chỗ bạo hành. Giờ đây ta có thể hiểu được triết lý sâu sắc trong câu 
nói của Chúa Jesus khi đang bị gia hình trên cây thập tự giá: “Xin Cha hãy 
tha thứ cho họ, vì họ không biết họ đang làm gì”22. 


Để chấm dứt những khổ đau của thân phận con người trong hàng 
ngàn năm qua, bạn cần phải bắt đầu với chính mình và phải chịu trách 
nhiệm cho trạng thái tâm thức bên trong của mình ở bất kỳ giây phút nào. 
Hãy thường tự hỏi mình: “Ngay giây phút này, có cằm xúc tiêu cực nào Ở 
trong tôi không ?”. Sau đó bạn hãy tỈnh táo và chú ý đến những suy nghĩ 
và cảm xúc của mình. Chớ coi thường những cảm giác bất an ở cấp độ 
thấp, dù dưới bất kỳ hình thức nào mà tôi đã đề cập trước đây, như cẩm 
thấy không hài lòng, hồi hộp hay ngán ngẩm. Cũng nên để ý đến những ý 
nghĩ có về như để biện minh hay giải thích cho cẳm giác bất an này 


nhưng thật ra chính là nguyên nhân gây ra những cẳm giác này. Phút giây 
bạn nhận diện được một trạng thái tiêu cực ở trong mình là phút giây bạn 
đã hành công. Nếu không ý thức thì bạn sẽ luôn tự đồng nhất mình với 
những tâm trạng tiêu cực Ở bên trong, và sự đồng nhất mỘt cách vô thức 
đó chính là bẳn ngã. Khi bạn có nhận thức thì tự nhiên sẽ có sự phân ly 
bạn ra khỏi những ý nghĩ, cảm xúc và phẳẩn ứng tiêu cực. Ý nghĩ, cẳm 
xúc và phẳn ứng vừa được nhận ra thì ngay trong phút giây đó bạn sẽ tự 
động chấm dứt sự đồng hóa mình với những suy tư, tình cảm đó. Bạn 
cảm nhận được bản chất chân thật của chính mình và tâm thức của bạn 
trải qua một sự chuyển đổi: Trước đây bạn là những suy nghĩ, cẩm xúc 
và phẩn ứng tiêu cực, bây giờ bạn là ánh sáng của nhận thức, là Sự Có 
Mặt đầy ý thức đang chứng kiến những trạng huống tình cẩm kia. 


Có khi trong bạn bỗng dưng có một ý nghĩ: “Một ngày nào, tôi sẽ 
thoát khỏi sự kiềm chế của bẳn ngã”. Ai đang nói vậy? Đó là riếng nói 
của bản ngã của bạn đấy. Nhưng thoát ly khổi sự khống chế của bản ngã 
không phải là việc lớn lao. Bạn chỉ cần ý thức được những ý nghĩ và 
cẩm xúc khi chúng xảy ra ở trong bạn. Điều này có nghĩa là bạn chẳng 
cần phải “làm” gì mà chỉỈ cần tỉnh táo để “nhìn” ra. Như thế rõ ràng bạn 
chỉ cần có ý thức mà chẳng cần phải “làm” gì cả để thoát ra khỏi sự 
kiềm chế của bản ngã. Khi sự chuyển dịch này xảy ra, tức là sự chuyển 
dịch tỪ suy £Ư sang nhận thức thì cuộc đời của bạn sẽ được điều hành 
bởi một sỰ /hông thái sáng suỐt hơn là sự lém lỉnh của bản ngã ở trong 
bạn. Qua nhận thức, cẩm xúc và ý nghĩ ở trong bạn cũng mất đitính cá 
thể, do đó bản chất phi cá thể của ý nghĩ và cảm xúc được nhận ra. 
Không còn £ữ cách của một người nào ởỞ trong đó nữa mà chỉỈ thuần là 
những cảm xúc, ý nghĩ nói chung. Toàn bộ /ịch sử của đời bạn rỐt cuộc 
chẳng có gì khác hơn là một câu chuyện hư cấu, một mớ những suy nghĩ 
và cẩm xúc chỈ có tầm quan trọng thứ yếu và không còn chiếm hữu ở 
tuyến đầu của tâm thức bạn. Chúng không còn là nền móng cho cảm 
nhận của bạn về chính mình. Vì bạn là ánh sáng của sự Có Mặt, là sự 
nhận biết có trước và sâu sắc hơn bất kỳ một ý tưởng hay cảm xúc nào. 


NHỮNG BIỂU HIỆN BỆNH HOẠN CỦA BẢN NGÃ 


Như chúng ta đã biết, bản chất cơ bản của bản ngã là bệnh hoạn 
nếu ta dùng tỪ này theo nghĩa rộng hơn để nói đến sự băng hoại và khổ 
đau. Một người bình thường có thể mắc phải nhiều chứng bệnh về tinh 
thần. Những chứng bệnh này mang đậm nét bản ngã mà ai cũng thấy 


được bản chất bệnh hoạn của nó, ngoại trừ người mắc bệnh. 


Ví dụ, nhiều người mắc tật nói đối vì muốn chứng tỏ mình quan 
trọng hơn, đặc biệt hơn hoặc để trau chuốt hình ẳnh của họ đối với 
người khác. Họ kín dáo khoe khoang rằng họ quen biết với nhân vật quan 
trọng này, với một người thành đạt kia, rằng họ có rất nhiều thành tích, 
năng lực và tài sản, hoặc bất kỳ điều gì mà bản ngã của họ thích đồng 
nhất vào. Ở một số người thì tật nói đối đã trở thành một thói quen không 
thể cưỡng lại được, vì họ bị thúc dẩy bởi cái cảm giác bất toàn của bẳn 
ngã và mong muốn được sở hữu “nhiều hơn”. Nhưng hầu hết những gì 
họ kể với bạn về cuộc đời của họ chỉ toàn là những câu chuyện tưởng 
tượng, là một kiến trúc mà bản ngã của họ vẽ vời ra để cẳm thấy lớn 
hơn, đặc biệt hơn. Cái hình ẳnh lớn lao và phóng đại đó của bản ngã 
thông thường có thể lừa được một số người, nhưng không chóng thì 
chầy mọi người sẽ nhận ra đó chỉỈ là một câu chuyện hư cấu. 


Chứng hoang tưởng đó về cơ bản là một dạng phóng đại của bản 
ngã. Nó thường là một câu chuyện mà đầu óc của bạn thêu dệt nên nhằm 
giải thích cho sự hiện diện của cẩm giác sợ hãi thường rrực ở trong bạn. 
Yếu tố chính của câu chuyện thường là một người nào đó (có lúc là rất 
nhiều người hay tất cả mọi người) đang có một âm mưu nào đó chống 
lại mình, muốn kiểm soát hay ám hại mình. Câu chuyện hoang tưởng ấy 
thường có về nhất quán và lô-gic đến độ thuyết phục được những người 
cả tin. Tương tự như thế, một số những tổ chức lớn hoặc những quốc 
gia cũng có thể có những hệ thống, quan điểm và niềm tin mà căn bẳn 
chứa đầy tính hoang tưởng, không có cơ sở trong thực tế. Vì bản ngã rất 
sợ và không tin người khác nên nó thường có xu hướng nhẫn mạnh sự 
“khác biệt” ở người khác bằng cách tập trung vào những khiếm khuyết 
mà nó tưởng tượng ra Ở người kia và cho rằng những khiếm khuyết ấy là 
bản chất của họ. Nhiều khi khuynh hướng hoang tưởng này được phóng 
đại đến mức xa hơn và hiển nhiên biến người khác thành những quái vật 
thiếu nhân tính. Bẳn ngã của bạn rất cần đến người khác, nhưng vấn đề 
là từ dáy sâu của bản ngã, nó rất thù ghét và sợ hãi người khác. Câu nói 
“Địa ngục là người khác” của Jean-Paul Sartre là câu nói của bẳn ngã, nó 
xem việc giao tiếp với người khác là một cực hình. Những người mắc 
chứng hoang tưởng thường cẩm nhận cực hình đó một cách thường 
trực. Còn ở những người mà bản ngã vẫn còn sai sử họ thì họ sẽ cẳẩm 
nhận ở mức độ nhẹ hơn. Khi bản ngã ở trong bạn càng lớn thì bạn càng 
dễ cẩm thấy rằng những vấn đề lớn trong đời sống của bạn là do người 


khác gây ra, và bạn sẽ làm cho đời sống người khác khó khăn hơn. Dĩ 
nhiên bạn không nhận ra được chuyện này. Bạn tin chắc rằng người khác 
luôn gây khó khăn cho bạn. 


Chứng hoang tưởng cũng được biểu hiện dưới một triệu chứng 
khác, mang tính cực đoan hơn. Đó là khi người bệnh càng cảm thấy mình 
bị dò xét, ngược đãi, hay đe dọa thì họ càng có cẩm giác rằng mình là 
trung tâm của vũ trụ và mọi thứ đều quy tụ chung quanh mình, lúc đó họ 
càng cảm thấy quan trọng và đặc biệt hơn, vì họ là tiêu điểm tưởng 
rượng của mọi người. Cẳm giác tôi là một nạn nhân, là một kể bị người 
đời ngược đãi lại thường làm cho họ cẳm thấy mình rẫt đặc biệt. Vì 
trong câu chuyện hoang tưởng này, họ thường gán cho họ vai trò vừa là 
nạn nhân vừa có khä năng trở thành người hùng; là người sẽ ra tay cỨu 
với thế giới này hay sẽ đánh bại những thế lực đen tối kia. 


Bằn ngã tập thể Ở nhiều dân tộc, nhiều quốc gia và các tổ chức tôn 
giáo lớn thường mang một yếu tố hoang tưởng mạnh mẽ: Chúng fa 
chống lại những kẻ thù dịch xấu xa. Đó là nguyên nhân gây ra biết bao 
khổ đau cho con người. Ví dụ Tòa Án Xử Những Người Khác Tôn Giáo 
ở Tây Ban Nha, việc truy tố và hành quyết những kể dị giáo và các “phù 
thủy”, quan hệ giỮa các nước trong Thế chiến thứ nhất và thứ hai, chiến 
tranh lạnh giữa các siêu cường, chủ nghĩa McCarthy trong thập niên 1950 
ở Mỹ, hay những xung đột kéo dài ở Trung Đông, tất cả đều là những 
chương đầy khổ đau trong lịch sử loài người đang bị khống chế bởi cơn 
hoang tưởng tập thể cực độ. 


Nhiều người, nhiều tập thể hay các nước càng thiếu nhận thức bao 
nhiêu thì căn bệnh của bẩn ngã càng dễ mang tính chất bạo hành bấy 
nhiêu. Bạo hành là một hình thức rất man khai nhưng nó vẫn còn rất phổ 
biến để qua đó bản ngã cố khẳng định chính nó, chứng minh rằng nó luôn 
luôn đúng và người khác là sai. Đối với những người mất nhận thức sâu 
sắc, một cuộc tranh cãi dễ dàng dẫn đến tình trạng bạo hành. Tranh cãi là 
gì? Là khi hai hay nhiều người bày tỏ ý kiến cỦa mình và những ý kiến 
đó khác nhau. Mỗi người đều rự đồng nhất với suy nghĩ cỦa mình, nên 
những ý kiến và suy nghĩ của họ kết tụ thành một quan điểm nào đó 
mang đầy cảm nhận về bản thân mình. Nói khác di: Tư cách và suy nghĩ 
của người đó được trộn lẫn vào nhau. Khi điều này xẩy ra thì bạn sẽ bảo 
vệ cho ý kiến (suy nghĩ) của mình như thể bạn đang bảo vệ chính bản 
thân mình. Và trong vô thức, bạn cảm nhận và hành động như thể bạn 


đang dấu tranh để sống còn, do đó những cẩm xúc của bạn sẽ phản ánh 
niềm tin mê mờ này. Những xúc cẳm đó trở thành những cơn lốc: Bạn 
cẩm thấy trong người bạn đang có cẩm giác bực bội, nóng nảy hay hung 
hăng. Bạn cẳm thấy mình phải chiến thắng bằng mọi giá, vì nếu không 
bạn e rằng bạn sẽ bị tiêu diệt. Nhưng đó chỉ là một ảo tưởng của riêng 
bạn. Bản ngã của bạn không biết rằng suy tư và những quan điểm trong 
cách tư duy đó của bạn không liên quan gì đến bản chất chân thật của 
bạn, vì bẳn ngã tự nó là loại suy nghĩ không được kiểm soát. 


Thiền sư Hoằng Nhẫn?3 có câu: “Chân Lý Tối Thượng là cái 
không thể /ừm kiếm được ”2t. ChỈ cần bạn buông bỏ hết những định kiến 
sai lầm ở trong tâm mình”. Điều đó có nghĩa gì? Hãy thôi tự đồng nhất 
bạn với những suy nghĩ miên man và lo sợ vẩn vơ ở trong lòng. Lúc đó 
Chân Lý Tối Thượng, bản chất chân thật của bạn, vượt thoát khỏi suy 
tư, sẽ tự trỗi đậy. 


LÀM VIỆC MÀ KHÔNG BỊ BẢN NGÃ KHỐNG CHẾ 


Hầu hết mọi người thỉnh thoảng đều có những phút giây không: bị 
bản ngã khống chế. Ở những mức độ khác nhau, những người xuất sắc 
trong công việc phần lớn đều thoát ra khỏi sự khống chế của bẳn ngã 
trong khi họ làm việc. Có thể chính họ cũng không ý thức được điều này, 
nhưng công việc đã trở thành một thực tập tâm linh cho họ. Hầu hết 
những người đó đều có mặt trong khi họ làm việc nhưng thường lại rơi 
trở lại vào trạng thái mê mờ khi họ trở về với đời sống cá nhân. Điều này 
có nghĩa là trạng thái Hiện Diện của họ chỈ giới hạn trong một lĩnh vực 
nào đó của đời sống. Tôi đã từng gặp các thầy giáo, nghệ sĩ, y tá, bác sĩ, 
các nhà khoa học, những người làm công tác xã hội, những người bồi 
bàn, anh thợ cắt tóc, một nhà đoanh nghiệp, một chị bán hàng; những 
người này thực hiện công việc của họ một cách đáng khâm phục mà 
không hề muốn tìm kiếm một cái gì cho bẳn thân họ, họ hoàn toàn đáp 
ứng với bất cứ điều gì mà giây phút đó đòi hỏi. Những người làm việc 
trong tỉnh thức ấy hợp nhất với những gì họ làm, hợp nhất với phút giây 
hiện tại, với những người họ đang phục vụ hay công việc mà họ đang 
làm. Ảnh hưởng của những người đó vượt xa chức năng và trách nhiệm 
của những øì họ phải làm. Những người làm việc trong tÌnh thức ấy 
giảm bới khuynh hướng ích kỶỷ ở những người mà họ tiếp xúc. Ngay cả 
những người đầy tính bẳn ngã nặng nề cũng có lúc cẩm thấy thư giãn, 
buông bỏ sự phòng bị và thôi đóng những vai trò không thật khi tiếp xúc 


với những người làm việc trong tỉnh thức này. Chẳng có gì đáng ngạc 
nhiên khi trong công việc, nưỮng người làm việc trong tÌnh thỨc này 
thường rất thành công. Hơn nữa, bất kỳ một ai, khi hợp nhất với những 
gì mình đang làm đều trở thành những người sẽ xây dựng nên một thế 
giới mới trên dịa cầu này. 


Tôi đã gặp những người có kỹ năng, có tay nghề cao, nhưng họ 
thường bị bẳn ngã của họ làm hồng những gì họ muốn thực hiện. Đó là 
vì họ chỈ dành một nửa sự chú tâm của họ vào công việc mà họ đang làm, 
còn nửa kia của sự chú tâm là dành cho chính họ. Bản ngã của họ luôn 
đòi hồi người khác phải công nhận họ; và khi chưa được công nhận đúng 
mức thì họ thường mất năng lượng do thái độ bực mình vì cảm thấy họ 
chưa được công nhận đầy đủ. Trong khi đó thì sự thật là dù người khác 
có công nhận bao nhiêu thì bẳn ngã của ta vẫn không bao giờ cẳm thấy 
đủ. “Có ai đang được khen thưởng nhiều hơn tôi?” là mối bận tâm mà 
những người mang nặng bản ngã thường tự hỏi. Có khi họ làm việc chỉ 
cốt để có tiền bạc hoặc một chức vụ nào đó nên việc làm của họ thường 
chỈ là một phương tiện cho họ đạt mục đích. Và một khi công việc chỉ là 
một phương tiện để đạt được mục đích thì công việc ấy không thể nào 
có chất lượng cao. Khi đó, nếu có khó khăn hay chướng ngại nảy sinh, 
nếu mọi việc không được như mong dợi, nếu hoàn cảnh hay người khác 
không được như ý muốn, thì thay vì chấp nhận tình huống mới và tìm 
cách đáp ứng những đòi hỏi của phú giây hiện tại, họ sẽ phần ứng lại và 
tự tách mình ra khổi tình huỐng đó. Họ cảm thấy cái “Tôi” của họ đang 
bị xúc phạm và họ hao tổn rất nhiều năng lượng cho việc giận dữ hay 
phản ứng thay vì dùng năng lượng ấy để giải quyết tình huống trong 
trường hợp họ không bị bản ngã chiếm hữu. Tệ hại hơn, loại năng lượng 
“phần kháng” tiêu cực này lại thường tạo ra những khó khăn mới, 
chướng ngại mới. Do đó, nhiều người quả thực là kề thù tệ hại nhất của 
chính họ. 


Vì e rằng người khác sẽ thành công hơn hoặc được tín nhiệm 
nhiều hơn, nhiều người đã vô tình phá hoại chính công việc của mình khi 
tỪ chối sự giúp đỡ hay từ chối những thông tin tỪ người khác, hoặc cố 
tình tìm cách xuyên tạc người khác. Đó là vì đối với bản ngã thì sự hợp 
tác là một cái gì đó rất xa lạ, ngoại trừ khi nó đang toan tính một chuyện 
gì đấy. Vì bản ngã không biết rằng, ta càng hỢp tác với người khác thì 
công việc của ta càng trôi chẩy và ta càng dễ dàng nhận được nhiều sự 
hợp tác của người khác hơn. Khi bạn không muốn hỗ trợ, hoặc tệ hơn 


nữa là còn cố gây trở ngại cho người khác thì vũ trụ, biểu hiện qua con 
người và hoàn cảnh, cũng sẽ không hỗ trợ cho bạn vì bạn đang tự tách 
mình ra khỏi zổng zhể của vũ trụ. Bản ngã của bạn không biết rằng, trong 
chiều sâu của nó, có một cẳm giác “chưa đầy đủ, chưa toàn vẹn” và cảm 
giác này làm cho bẳn ngã của bạn phẳn ứng với thành công của người 
khác như thể thành công đó lấy đi của bạn một cái gì. Bạn không biết 
rằng lòng ganh tị đối với thành công của người khác làm cho bạn giảm đi 
cơ hội được thành công. Muốn có thành công, bạn cần phải hoan nghênh 
bất cứ thành công nào của người khác25. 


BẢN NGÃ TRONG KHI ỐM ĐAU 


Một cơn bệnh có thể làm cho bẳn ngã ở trong bạn lớn mạnh hơn 
hoặc suy yếu di. Nếu bạn thường than vãn, cẩm thấy tự thương xót mình 
hay chán ghét bệnh tật thì bản ngã của bạn sẽ lớn mạnh hơn. Bẳn ngã 
của bạn cũng lớn mạnh hơn nếu bạn cho rằng căn bệnh là một phần tư 
cách của bẳn thân mình qua thái độ: “Tôi là người phải gánh chịu căn 
bệnh này”. Qua ốm đau chúng ta biết rõ con người thực của chúng ta 
hơn. Ở một số người, lúc bình thường thì bẳn ngã của họ rất lớn, nhưng 
khi bị ốm đau thì họ lại trở nên rất hiền lành và tử tế hơn. Có thể họ vừa 
nhận ra được một điều gì mới về chính họ mà trong cuộc sống bình 
thường họ đã không có cơ hội để nhìn ra. Có thể họ đã tiếp xúc được với 
sự thông thái ở bên trong nên mới có thể nói ra những lời rất hiểu biết. 
Nhưng một khi họ đã hồi phục thì năng lượng của những thói quen cũ sẽ 
trở lại và bản ngã của họ cũng trở lại. 


Khi bạn ốm đau, mức năng lượng Ở trong người bạn xuống thấp 
và sự thông thái trong cơ thể bạn có thể đứng ra để tiếp quản và sử dụng 
phần năng lượng còn lại để chữa lành cơ thể của bạn, vì thế mà trí năng 
tức là lối suy nghĩ của bản ngã không có đủ năng lượng để hoạt động. 
Bản ngã của bạn thực sự đã hoang phí rất nhiều năng lượng của bạn. 
Tuy vậy, trong vài trường hợp bản ngã cố giữ lại số năng lượng ít Ôi còn 
lại và sử dụng cho mục đích ca riêng mình. Chẳng cần phải nói ra, 
những người mà bản ngã rất lớn thì khi ốm đau, họ thường phải mất 
mộit thời gian khá lâu mới có thể hồi phục trở lại. Một số khác khi mang 
bệnh thì không bao giờ có thể hồi phục: căn bệnh trở nên mãn tính và trở 
thành một phần cẳm nhận sai lầm của họ về tư cách bản thân. 


BẢN NGÃ TẬP THỂ 


Sống với chính mình quả thật đã là một điều khó vô chừng! Vì 
vậy, một trong những phương cách mà bản ngã toan tính để thoát khỏi 
những khó khăn của thứ bẳn ngã cá nhân là làm mạnh hơn và mở rộng 
cẩm giác về cá thể bằng cách tự đồng nhất mình với một tập thể lớn hơn 
như một quốc gia, một chính dẳng, một tập đoàn, một tổ chức, một câu 
lạc bộ, một băng nhóm, một đội bóng... 


Đôi khi bẳn ngã cá nhân dường như biến mất hoàn toàn khi một cá 
nhân cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp của tập thể mà chẳng đòi 
hồi gì đến phần thưởng, công lao hay dịa vị cho riêng mình. Quả là nhẹ 
nhàng biết bao khi một người thoát khỏi gánh nặng đáng sợ của bẳn ngã. 
Các thành viên trong tập thể những con người ấy cảm thấy rất hạnh phúc 
và mãn nguyện, dù họ phải làm việc vất vả đến mấy hay hy sinh nhiều 
bao nhiêu. Có về như họ đã vượt qua được sự khống chế của bản ngã. 
Câu hỏi cần dặt ra là hQ đã :hực sự có rự do chưa hay đơn giản là bẳn 
ngã của họ đã chuyển từ tính chất cá nhân sang tính chất tập thể? 


Bằn ngã tập thỂ cũng có những tính chất giống như bản ngã ở cá 
nhân, đó là nhu cầu có xung đội và kẻ thù, nhu cầu có được nhiều hơn, 
nhu cầu được cho zmình là đúng và người khác là sai,... Và không sớm thì 
muộn, tập thể này sẽ xung đột với tập thể khác vì nó không ý thức được 
rằng nó luôn cần có sự mâu thuẫn và đối nghịch với nhóm khác để xác 
định ranh giới tức là có được một cá tính, tư cách riêng của nó. Do đó mà 
các thành viên không thể nào tránh được khổ đau vì những hậu quả của 
những hành động mang tính bản ngã mà họ đã làm. Đến lúc đó, họ có thể 
tỉnh ngộ và nhận ra rằng cái tập thể mà họ tự đồng hóa đó có yếu tố của 
sự điên rồ mạnh mẽ. 


Thật đớn đau cho họ khi lần đầu tiên sực tỈnh và nhận ra rằng cái 
tập thể mà bấy lâu nay họ đã tự đồng nhất và phục vụ là một tập thể 
điên rồ. Có người trở nên hoài nghi, cay đắng và vì thế phủ nhận tất cả 
những giá trị mà họ đang có. Họ không muốn chứng kiến cái chết của 
bản ngã của cá nhân họ nên chạy trốn và tái sinh vào một bẳn ngã mới. 


Bằn ngã của tập thể thường có tính mê mờ hơn là sự mê mờ của 
bản ngã trong từng cá nhân. Chẳng hạn như những đớn đông (là những 


bản ngã tập thể có tính zam £hời) có thể trở nên rất tàn ác mà một cá nhân 
tách rời khỏi tập thể đó sẽ không thể làm được. Nhiều quốc gia có những 
hành vi mà ta có thể nhận ra ngay rằng đây là những hành vi của người 
bệnh tâm thần. 


Khi nhận thức mới trỗi đậy, một số người cẳm thấy có cảm hứng 
lập nên những nhóm sinh hoạt phẳn ảnh một loại tâm thức giác ngộ. Do 
đó, đây không phải là những bản ngã tập thể. Vì những cá nhân trong 
những tập thể này không cần đến tập thể để định nghĩa nhân cách hay 
con người của mình. Họ không cần hình thức để xác định họ là ai. Ngay 
cả khi những cá nhân của tập thể ấy là một người chưa hoàn toàn thoát 
ra khỏi sự khống chế của bản ngã thì tự thân họ cũng có đủ nhận thức để 
nhận ra những biểu hiện của bẳn ngã ở trong họ và ở người khác khi 
những lối cư xử này xuất hiện. Tuy vậy, ta phải tỈnh táo thường xuyên vì 
bản ngã Ở trong bạn “sẽ” luôn tìm nhiều cách để chế ngự và lung lạc bạn 
bằng nhiều cách rất kín dáo và tinh xảo. Do đó, hóa giải bản ngã ở con 
người bằng cách mang nó ra dưới ánh sáng của nhận thức là một trong 
những mục đích chính của những nhóm này, cho dù họ là các cơ quan, 
trường học, các cộng đồng, hay các tổ chức từ thiện... Các :ập thể đã 
giác ngộ sẽ hoàn thành một chức năng quan trọng trong sự trỗi đậy của 
nhận thức mới. Trong khi các tập thể mang tính bẳn ngã có khuynh 
hướng lôi kéo bạn rơi trở lại vào trạng thái mê mờ và khổ đau, các ứập 
thể đã giác ngỘ có thể là một trung tâm có sức thu hút cái nhận thức mới 
ấy và làm tăng tốc sự chuyển dịch ở tầm mức hành tinh. 


BẰNG CHỨNG KHÔNG CHỐI CÃI ĐƯỢC CỦA SỰ BẤT TỬ 


Bản ngã xuất hiện khi có sự tách biệt trong tâm thức của con 
người, trong đó cá tính của con người bị tách ra thành hai phần riêng biệt 
mà ta có thể gọi là “Tôi”, “chính tôi”, (hoặc “Tôi” và “của Tôi”). Vì thế 
mỗi bản ngã đều mang đậm fính phân liệt (schizophrenic), với nghĩa phổ 
thông là một rữ cách đã b] phân chia ra làm hai. Trong đó bạn sống với 
một hình ảnh trong óc về chính mình, một tư cách mà bạn chỈ quan hệ 
qua những suy tư ở trong đầu mình. Tự thân đời sống chỉỈ còn là một khái 
niệm và bạn bị tách rời khỏi bản chất chân thật của mình khi bạn nói: 
“Đời tôi”. Phút giây bạn nói: “Đời tôi” và tin vào những gì mình nói (thay 
vì cách nói ấy chỈ là một quy ước của ngôn ngữ) thì đó cũng chính là lúc 
bạn bị rơi vào /hế giới mê mỜ. Nếu quả thực có cái gọi là “Đời tôi” thì 
điều này ám chỉ rằng /ôi và đời sống là hai thỨ tách biệt, và như thế Tôi 


có thể đánh mất đời sống của mình, đánh mất thỨ báu vật tưởng tượng 
của mình. Khi đó, cái chết đã trở thành một thực tại và đầy tính đe dọa. 
Ngôn từ và khái niệm đã tách Đời sống ra thành nhiều phần mà trong đó 
mỗi phần đều không có gì là xác thực. Ta cũng có thể nói rằng ý niệm 
“đời tôi” là mê mờ căn bản của sự cách biệt, đó là nguồn gốc của bản 
ngã. Vì quả thực nếu ứôi và đời sống là hai, nếu tôi tách rời khỏi đời sống 
thì tôi tách biệt với con người, với tất cả. Nhưng làm thế nào mà tôi có 
thể tách rời khỏi đời sống được? “Tôi” có thể tồn tại hay không nếu tôi 
bị phân ly với đời sống, với Hiện Hữu? Đó là một điều không thể có. Vì 
thế mà không thể nào có những thứ như “đời tôi” và tôi không thể có một 
đời sỐng riêng rẽ. Vì tôi chính là Đời Sống đó. Tôi và đời sống là một, 
không thể nào khác được. Vậy thì làm sao tôi có thể đánh mất đời sống? 
Làm sao tôi có thể đánh mất thứ mà tôi chưa bao giờ có được? Làm sao 
tôi có thể đánh mất Hiện Hữu? Đó là điều không thể. 


Chương 5 


KHỐI KHỔ ĐAU SÂU 
NĂNG 


Thói quen suy nghĩ miên man của con người hầu hết đều có tính tự 
động, thiếu tự chủ và lặp đi lặp lại. Thói quen này không khác gì một 
loại nhiễu sóng của trí năng, và nó không giúp ích gì cho mục đích thật 
sự của đời bạn. Chính xác mà nói, không phải là bạn suy nghĩ mà suy 
nghĩ là cái xảy ra ở trong bạn. Câu nói “Tôi nghĩ” hàm ý như thể bạn 
muốn có động thái suy tư xảy ra. Mệnh đề này cũng ngụ ý rằng bạn có 
quyền chủ động trong chuyện “suy nghĩ”, rằng bạn có chọn lựa. Tuy 
nhiên, điều này chưa hề xảy ra đối với hầu hết mọi người. Câu nói “Tôi 
nghĩ” cũng mang tính sai lầm như câu “Tôi có thể làm cho máu huyết ở 
trong người tôi lưu chuyển” hoặc “Tôi có thể ra lệnh cho thức ăn Ở trong 
dạ dày của tôi phải tiêu hóa”. Tiêu hóa tự nó xảy ra, máu huyết tự lưu 
chuyển và suy nghĩ tự diễn ra ở trong bạn. 


Tuy nhiên, tiếng nói vang vang Ở trong đầu bạn có một đời sỐống 
riêng của nó. Mọi người hầu hết đều nằm dưới quyền điều khiển của 
tiếng nói đó. Họ bị tiếng nói ấy chiếm hữu; họ bị suy tư ở trong họ 
chiếm hữu. Vì suy tư của bạn thường bị ám ảnh bởi quá khứ, do đó bạn 
buộc phải diễn đi diễn lại những gì đã xảy ra trong quá khứ. Ở phương 
Đông gọi đó là nghiệp báo. Khi bạn nhầm lẫn tự cho rằng riẾng nói vang 
vang Ở trong đầu bạn chính là bạn thì dĩ nhiên là bạn không biết được 
mình đang tự đồng nhất mình với riếng nói đó. Khi bạn nhận ra tình trạng 


này thì bạn sẽ không còn bị chiếm hữu, vì bạn chỉ có thể bị chiếm hữu 
khi bạn nhầm lẫn cái thực thể chiếm hữu kia! chính là bạn. Nói một cách 
khác, bạn đã vô thức rở hành thực thể đó. 


Hàng ngàn năm qua, con người ngày càng bị /hói quen suy nghĩ 
miên man Ở trong họ điều khiển, vì họ không phân biệt được cái thực thể 
đang chiếm hữu mình đó không phải là mình. Vì bạn vô thức tự đồng 
nhất mình với suy ữ nên cảm nhận sai lầm về chính mình đó, tức là bẫn 
ngã, mới có thể xuất hiện. Mức độ nặng nhẹ của bản ngã tùy thuộc vào 
mức độ tự đồng nhất giữa bạn (tức nhận thức) với suy tư. Suy nghĩ thực 
ra chỈ là một khía cạnh rất nhỏ của hận thức - tức bản chất chân thật 
của bạn. 


Mức độ :ự đồng nhất mình với suy tư ở trong mỗi người rất khác 
nhau. Nhiều người thích hưởng được những phút giây, dù ngắn ngủi, khi 
họ vượt thoát khỏi sự đồng nhất này, và cẳm giác an bình, niềm vui, về 
sống động mà họ có được trong giờ phút đó làm cho họ cảm thấy cuộc 
đời rất đáng sống. Những giây phút này cũng là lúc sức mạnh sáng tạo, 
tình yêu và lòng xót thương nảy sinh. Một số khác thì thường rơi vào 
những trạng huống dặt họ nằm dưới sự khống chế của bản ngã. Những 
lúc đó, họ cảm thấy rất xa lạ với chính họ, với những người chung 
quanh. Khi ta nhìn họ, ta có thể nhận ra vẻ căng thẳng thể hiện ở dôi lông 
mày nhíu lại, và dôi mắt thì đang lơ đãng hoặc nhìn chăm chăm vào một 
vật nào đó. Vì họ đang bị cuốn hút vào những suy fŸỞng miên man nên 
họ thực sự không nhìn thấy bạn và cũng không nghe được bạn nói gì. HỌ 
không có mặt trong bất kỳ tình huống nào, vì họ chỈ chú tâm đến quá khứ 
hoặc tương lai, mà dĩ nhiên là quá khỨ và tương lai chỈ hiện hữu Ở rong 
đầu họ dưới dạng những ý nghĩ. Cũng có thể họ giao tiếp với bạn qua 
một vai diễn nào đó mà bạn biết đó thực sự không phải là con người 
chân thực của họ. Hầu hết con người đều cảm thấy xa !ạ với bản chất 
chân thật của mình, nhưng ở một số người thì cẳm giác xa lạ đó đã lên 
cao đến mức mọi người đều cho là cách cư xử và giao tiếp của họ là 
“giả dối”, ngoại trừ đối với những người cũng cư xử giả đố: như thế, 
tức là những người cũng quá xa lạ với bản chất chân thật của chính họ. 


Cảm giác xz lạ ở đây có nghĩa là bạn không còn cảm thấy dễ chịu 
trong bất kỳ tình huống nào, Ở bất kỳ nơi nào, với bất kỳ một ai, ngay cả 
với chính mình. Bạn như thể đang cố gắng để trở về “nhà”, nhưng bạn 
lại không bao giờ cẩm thấy mình đang ở “nhà”. Một số văn hào lớn của 


thế kỷ 20 như Franz Kafka, Albert Camus, T. S. Eliot, James Joyce,... là 
những người đã nhận ra được sự /a iẫm này; đó chính là tình thế nan giải 
rất phổ quát đối với thân phận con người hiện nay. Họ cảm nhận điều đó 
trong chính mình một cách sâu sắc đến mức họ có thể chuyển tải nó một 
cách sống động qua các tác phẩm văn chương. Dù họ không đưa ra một 
giải pháp hữu hiệu nào nhưng đóng góp của họ là phản ảnh được tình 
trạng nan giải của con người thời hiện đại, giúp vấn dề trở nên rõ ràng 
hơn, bởi ý thỨc về tình trạng ấy cũng chính là bước đầu tiên để vượt qua 
nó. 


SỰ PHÁT SINH CỦA CẢM XÚC 


Một chiều không gian khác của bản ngã ngoài /hói quen suy nghĩ 
miên man chính là cằm xúc, dù cẩm xúc không hoàn toàn tách biệt khỏi ý 
nghĩ. Khi nói như vậy, tôi không có ý cho rằng cảm xúc và ý nghĩ là 
những thứ thuộc về bản ngã. Chúng chỉỈ trở thành một phần của bẳn ngã 
khi bạn đồng nhất với chúng và chúng hoàn toàn chiếm hữu bạn, tức là 
chúng trở thành cái “Tôi” của bạn. 


Cơ thể là một cơ cấu vật chất, nó có sự thông minh sáng tạo của 
riêng nó giống như ở mọi thể sống khác. Sự thông thái đó đang phẳẩn ứng 
với những gì mà đầu óc của bạn đang “nghĩ”, phản ứng với những ý nghĩ 
tiêu cực đang xảy ra trong đầu bạn. Và cẳm xúc chính là phẳn Ứng của 
cơ thể với những ý nghĩ đang xẵy ra ở trong đầu bạn. Dĩ nhiên sự thông 
minh của cơ thể con người là một phần không thể tách rời của cơ chế 
thông minh của vũ trụ; nó là một trong vô số biểu hiện của cơ chế thông 
minh này. Sự thông minh đó tạo ra sự liên kết tạm thời giỮa các phân tử 
và nguyên tử tạo nên cơ thể của bạn. Sự thông minh đó là nguyên lý cấu 
thành đứng đẳng sau mọi hoạt động của tất cả các tổ chức của cơ thể, 
đẳng sau sự chuyển đổi oxy và thực phẩm thành năng lượng, đẳng sau 
nhịp dập cỦa trái tim và sự tuần hoàn của máu, đằng sau hệ miễn dịch 
chở che cho cơ thể khỏi bị vi trùng xâm phạm. Các giác quan thu nhận 
những kích thích từ bên ngoài và chuyển thành các xung động thần kinh 
để đưa lên não bộ, ở đó chúng được giải mã và tập hợp lại thành những 
hình ẳnh rõ ràng về thế giới bên ngoài Ở trong bạn. Cái cơ chế thông 
minh sáng tạo đó phối hợp nhịp nhàng đến độ hoàn mỹ với hàng ngàn các 
chức năng phức tạp khác. Chính cái cơ chế thông minh này đang điều 
hành cơ thể bạn. Chứ bạn không phải là người đang điều hành cơ thể 
mình. Nó cũng chịu trách nhiệm cho những phẳn ứng của cơ thể đối với 


môi trường chung quanh. 


Điều này cũng đúng cho mọi thể sống. Sự thông thái đó cũng là cơ 
chế đưa cây cối nên hình nên dạng, rồi biểu hiện thành hoa, những cánh 
hoa xòe ra để đón những tia sáng mặt trời buổi sáng rồi khép lại khi dêm 
về. Nó cũng là cái cơ chế thông minh được thể hiện ra thành Gaia, tức là 
sinh thể phức tạp mà ta gọi là Địa cầu. 


Cái cơ chế thông thái này làm nảy sinh phẳn Ứng mang tính bản 
năng khi bạn gặp thách thức hay đe dọa. Nó tạo ra ở súc vật những phản 
Ứng có về tương tự như các cảm xúc sợ hãi, giận dữ, vui mừng ở con 
người. Những phẳn ứng có tính chất bản năng này có thể được xem là 
các dạng cảm xúc nguyên thủy. Trong một số tình huống, con người cũng 
phản ứng có tính chất bản năng như ở loài vật. Khi gặp hiểm nguy, khi 
sự tồn tại của bản thân bị đe dọa thì tim ta dập nhanh hơn, các cơ bắp co 
lại và hơi thở trở nên gấp rút để chuẩn bị gizo chiến hay bỏ chạy — đây là 
nỗi sợ hãi nguyên thủy. Khi bị đồn vào chân tường là lúc nguồn năng 
lượng mạnh mẽ bật lên giúp cho cơ thể có sức mạnh chưa từng có trước 
đây — đó là nỗi giận đữ nguyên thủy. Những phẳẩn ứng thuộc bản năng 
này có về tương tự như cẳm xúc nhưng không phải là cẩm xúc theo cái 
nghĩa thực của từ này. Sự khác biệt giữa một phẳn ứng bản năng và một 
cẩm xúc là ở chỗ: bản năng là phẳn ứng trực tiếp của cơ thể đối với 
những ứrạng huống có thực Ở bên ngoài, trong khi cảm xúc lại là phẳẩn 
Ứng của cơ thể đối với một ý nghĩ chỉ có ở trong đầu bạn. Một cách gián 
tiếp, cảm xúc có thể là một phẳn ứng cho một tình huống hay một sự 
kiện thực tế nhưng đó là phản ứng qua những suy diễn của trí năng, 
thông qua lăng kính chọn lọc của suy nghĩ, tức là thông qua những khái 
niệm về tốt/xấu, yêu/ghét, về zôi, của ứôi... Ví dụ, bạn chẳng động lòng 
khi nghe một người nào đó vừa bị mất xe nhưng nếu đó là chiếc xe “của 
bạn” thì có thể bạn sẽ rất bối rối. Điều đáng kinh ngạc là một khái niệm 


A:» 


cỏn con ở trong đầu như là “của tôi” lại sẳn sinh ra biết bao là cẩm xúc. 


Dù cơ thể của bạn rất thông minh nhưng nó không phân biệt được 
sự khác biệt giữa một ý nghĩ Ở /rong đầu bạn và một tình huỐng có thật. 
Nó phản ứng lại với một ý nghĩ như thể đó là một điều có thật. Cơ thể 
bạn không hề biết đó chỉỈ là mộ ý nghĩ. Đối với cơ thể, một ý nghĩ lo sợ 
nào đó Ở trong đầu bạn đều mang cảm giác rằng “Chết, mình đang lâm 
nguy!” và cơ thể bạn sẽ phản ứng với ý nghĩ đó tức thì, cho dù lúc đó 
bạn vẫn đang nằm an toàn trên một chiếc giường ngủ tiện nghi, ấm áp 


thì tim bạn vẫn dập nhanh hơn, các cơ co lại và hơi thở của bạn trở nên 
gấp rút. Năng lượng sợ hãi được tích tụ nhưng vì đó chỈ là một hư cấu 
của trí óc nên năng lượng đó không có chỗ phát tiết ra. Tuy nhiên một 
phần năng lượng đó được đưa trở lại vào óc bạn và tạo thêm những ý 
nghĩ âu lo khác. Còn phần năng lượng sợ hãi còn lại trong cơ thể sẽ đầu 
độc và ngăn trở sự vận hành điều hòa của cơ thể. 


CẢM XÚC VÀ BẢN NGÃ 


Bản ngã không những là phần trí năng không được kiểm soát của 
bạn, là tiếng nói luôn vang vang Ở trong đầu bạn, thường giả vờ là bạn, 
mà bản ngã còn là phần cẩm xúc, mà bạn thường không ý thức, được gây 
ra do phẩn ứng của cơ thể với /iếng nói Ở trong đầu bạn. 


Như ta đã biết, riếng nói của bẳn ngã này hầu như lúc nào cũng tạo 
ra loại ý nghĩ tương tự đi kèm, và sự tha hóa hiển nhiên diễn ra trong cơ 
cấu của các quá trình suy nghĩ của bản ngã, bất kể chúng mang nội dung 
gì. Cơ thể bạn luôn phẳn ứng lại lối suy nghĩ mang tính tha hóa này bằng 
cách tạo ra những cảm xúc tiêu cực. 


Tiếng nói Ở trong đầu bạn kỂ ra một câu chuyện mà cơ thể bạn tin 
như thể đó là một điều có thật và cơ thể bạn sẽ có phản ứng dưới dạng 
những cẳm xúc tiêu cực. Đến lượt những cẩm xúc đó lại cung cấp thêm 
năng lượng cho những ý vã nghĩ vô thức đã tạo nên xúc cẩm ban đầu đó. 
Đây là cái vòng luẩn quẩn giữa những ý nghĩ và cằm xúc không được bạn 
kiểm chứng, và điều này tạo điều kiện cho lối nghĩ gây nên bởi cẳm xúc 
và tạo nên những câu chuyện đầy cảm tính. 


Phần cẩm xúc của bản ngã thay đổi theo từng người. Một số 
người có phần cẩm xúc mạnh hơn ở những người khác. Những ý nghĩ 
kích thích những dáp ứng đầy xúc cảm ở trong cơ thể bạn có lúc đến quá 
nhanh đến nỗi trí năng bạn chưa đủ thời gian để hình thành nên lời nói thì 
cơ thể bạn đã phản ứng bằng một xúc cảm, và xúc cảm ấy được kích 
thích để trở thành hành động. Những ý nghĩ đó có mặt trước khi bạn có 
thể diễn tả chúng thành lời, và ta có thể gọi đó là những thành kiến sai 
lầm từ thuở nguyên sơ. Chúng thường có nguồn gốc từ những ý nghĩ sai 
lầm có sẵn trong mỗi người, thường là vào lúc ta còn rất bé. “Không nên 
cả tin vào người khác” có thể là một ví dụ về những định kiến vô thức có 


sẵn, trước khi người ấy có thể diễn tả những định kiến sai lạc này thành 
lời. Trường hợp này có thể xảy ra ở một người mà những mối quan hệ 
đầu tiên trong đời họ — thường là với bố mẹ và anh ch] em trong gia đình 
- đã không tạo nên nền móng vững chắc cho sự tin cậy lẫn nhau. Một vài 
ý nghĩ vô thức khác còn phổ biến hơn nữa là: 


“Không ai cần tôi cả.” 

“Tôi luôn phải đấu tranh để sống còn.” 

“Tôi không bao giờ làm đủ tiền để tự nuôi sống mình.” 
“Đời sống luôn làm cho tôi thất vọng.” 

“Tôi không xứng đáng được thành công.” 

“Tôi không đáng được yêu thương.” 


Những định kiến vô thức đó tạo ra cảm xúc trong cơ thể, rồi cảm 
xúc lại tạo ra ý nghĩ hoặc những phản ứng cấp thời. Như thế, chúng tạo 
nên thực tại của bạn. 


Tiếng nói của bản ngã liên tục ngăn cẩn trạng thái khỏe mạnh tự 
nhiên của cơ thể. Hầu như mọi người đều phải chịu những căng thẳng 
và bức xúc không phải vì những yếu tố bên ngoài gây ra, mà là do suy 
nghĩ của họ gây ra. Bản ngã có mặt ở trong cơ thể bạn và cơ thể chẳng 
làm gì được hơn ngoài việc phẳn ứng lại với mọi mô thức suy nghĩ có 
tính chất tha hóa của bản ngã. Cứ như thế, những ý nghĩ tiêu cực mang 
theo một chuỗi những cẳm xúc tiêu cực, không thoát ra được. 


Vậy cảm xúc tiêu cực là gì? Đó là cảm xúc độc hại đối với cơ thể, 
gây trở ngại cho sự vận hành quân bình và hài hòa của cơ thể. Sợ hãi, lo 
lắng, giận dữ, thù hẳn, buồn bã, ác cảm, ganh tị, ghen tuông... tất cả 
những cẳm xúc tiêu cực này đều có khả năng làm gián đoạn dòng năng 
lượng chảy qua cơ thể, tác động đến tim, hệ tiêu hóa, hệ miễn dịch, đến 
việc sẵn sinh ra hormone... Ngay cả ngành y học hiện đại, dù không biết 
øì nhiều về cách thức hoạt động của bản ngã, cũng bắt đầu nhận ra mối 


liên hệ giữa những trạng thái cẳm xúc tiêu cực với bệnh tật. Một cảm 
xúc có tác hại cho cơ thể bạn cũng sẽ tác động đến những người mà bạn 
đang tiếp xúc và qua một chuỗi các phẩn ứng gián tiếp sẽ làm ô nhiễm 
cho biết bao nhiêu người mà bạn chưa hề gặp. Có thể dùng một từ để chỉ 
chung cho tất cả mọi cẳm xúc tiêu cực, đó là cẳm giác bất bình. 


Vậy những cẳm xúc tích cực có gây tác động tích cực đối với cơ 
thể không? Những cẩm xúc tích cực có làm gia tăng sức mạnh của hệ 
miễn nhiễm, tạo ra sinh lực và chữa lành cơ thể không? Quả thật là có. 
Nhưng ta cần phân biệt các cảm xúc tích cực có tính phiến diện do bẳn 
ngã tạo ra và các cảm xúc tích cực sâu hơn, phát xuất tỪ trạng thái tự 
nhiên khi có sự nối kết giữa bạn với Hiện hữu. 


Những xúc cẳm tích cực của bản ngã vốn đã chứa đưng trong nó 
cái đối cực và có thể rất nhanh chóng chuyển sang trạng thái đối lập đó. 
Ví dụ cái mà bẳn ngã thường gọi là yêu thực ra chỈ là nhỮng mong muốn 
được sở rữu và là những bám víu có tính nghiện ngập, vì chỈ trong 
thoáng chốc, nó dễ dàng chuyển sang thù hận. Sự trông ngóng về một 
chuyện øì đó ở tương lai, tức khuynh hướng quá coi trọng ương !4¡ của 
bản ngã, sẽ nhanh chóng trở thành những thứ đối nghịch - thất vọng và 
buồn bã - khi những điều bạn mong chờ không đến hay không như ý bạn 
mong dợi. Ngày hôm nay ta thấy vui vì được ngợi khen và nhìn nhận thì 
hôm sau những chỉ trích và sự thờ ơ sẽ làm cho ta cẩm thấy buồn. Niềm 
vui của một cuộc truy hoan dễ hóa thành về ảm dạm và choáng váng ngay 
sáng hôm sau. Trong thế giới của hai đối cực, bạn không thể có tốt mà 
chẳng có xấu, không thể có vui mà chẳng có buồn. 


Những cảm xúc do bẳn ngã sinh ra đều do tự đồng hóa giữa trí 
năng với những yếu tố bên ngoài, mà rõ ràng những yếu tố ngoại lai này 
là không bền vững và có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Những cẳm xúc sâu 
xa hơn Ở trong bạn không phải là một cảm xúc, theo ý nghĩa thông 
thường, mà đó chính là trạng thái Hiện Hữu sâu xa. Cảm xúc chỈ có trong 
thế giới nhị nguyên, tức có sự đối nghịch”. Còn trạng thái Hiện Hữu thì 
dôi khi có thể bị che mờ, nhưng chúng không có sự đối nghịch. TỪ trong 
bạn, chúng thể hiện ra thành niềm vui, niềm an bình và đó là những trạng 
thái Hiện Hữu sâu xa, phản ẳnh bản chất chân thực của con người bạn. 


NẾU NHƯ CON VỊT CÓ ĐẦU ÓC NHƯ CON NGƯỜI... 


Trong cuốn “Sức mạnh của Hiện tại” tôi có nói đến chuyện là hai 
con vịt sau một hồi dánh nhau, chúng tách nhau ra và bơi di, mỗi con bơi 
một hướng riêng. Rồi chúng vỗ cánh rất mạnh một vài lần, như để giải 
tỏa nguồn năng lượng thừa tích lũy trong trận đấu. Sau khi vỗ cánh, 
chúng bình thắn bơi đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. 


Nếu con vịt mà có đầu óc suy nghĩ như con người thì nó sẽ nghĩ ra 
chuyện này chuyện nọ và trận chiến dễ gì đã kết thúc. Có thể đây là mẩu 
chuyện mà một chú vị có đầu óc suy nghĩ như con người sẽ nghĩ: “TỚ 
quả không thể nào tin được những gì mà cậu đã làm. Cậu ngang nhiên 
bơi vào cái ao của tớ. Cậu cho rằng cái ao này là của mình cậu dấy hử! 
Cậu không hề nghĩ rằng “đây có thể là cái ao của tớ”. Tớ không thể nào 
còn tin cậu được nữa. Vì cậu sẽ còn tính toán những chuyện gì nữa đây. 
Rồi đây cậu sẽ không còn được yên thân dâu. Tớ sẽ cho cậu một bài học 
nhớ đời”. Rồi cứ thế trí óc của chú vịt cứ thêu dệt ra những mẩu chuyện, 
cứ suy nghĩ và lặp đi lặp lại câu chuyện đó hàng ngày, hàng tháng, hàng 
nhiều năm sau, làm như thể kinh nghiệm về cuộc tranh cãi ấy vần còn 
đang tiếp diễn ở bên trong vậy. Suy nghĩ tiêu cực sinh ra nguồn năng 
lượng cho những cảm xúc tiêu cực đó, và đến lượt những cẩm xúc tiêu 
cực này lại tạo thêm những suy nghĩ tiêu cực mới. Đây là lối suy nghĩ tạo 
ra những cảm xúc tiêu cực của bản ngã. Ta có thể thấy được rằng cuộc 
sống của chú vịt sẽ trở nên có vấn dề đến thế nào nếu nó có đầu óc suy 
tư của một con người. Thế mà đây lại là cách mà hầu hết mọi người 
trong chúng ta đang sống. Không có một tình huống hay một vấn dề nào 
thực sự chấm dứt. Trí năng của chúng ta và cái kiểu kể lể, thêu dệt 
những chuyện về “cuộc đời tôi, bản thân tôi” như thế chỉ để làm cho sự 
việc hay tình huống đó được tiếp diễn. 


Loài người chúng ta quả là một loài đã dánh mất hướng di. Trong 
khi đó, những gì đang có mặt trong thiên nhiên, mỗi bông hoa, mỗi cành 
cây hay mỗi con thú đều có thể dạy cho ta nhiều bài học, nếu chúng ta 
biết dừng lại, nhìn và lắng nghe. Ở đây bài học từ những chú vịt là: Hãy 
vỗ cánh di, tức là hãy bổ qua chuyện ấy đi và hãy trở lại nơi duy nhất mà 
bạn thực sự có sức mạnh: phú¿ giây hiện tại. 


CƯU MANG QUÁ KHỨ 


Lý trí con người không thể, hay nói đúng hơn là không muốn cho 


quá khứ qua di, và điều này được minh chứng rất hay trong câu chuyện 
về hai nhà sư trể Tanzan và Ekido. Một lần kia, hai nhà sư trẻ đi bộ dọc 
theo một con đường đất rất lầy lội ở miền quê. Đến gần một ngôi làng, 
họ tình cỜ gặp một phụ nữ còn rất trể đang cố băng qua con đường ngập 
bùn, nhưng vì bùn quá sâu nên chiếc kimono bằng lụa cô đang mặc có 
nguy cơ bị vấy bẩn. Ngay lập tức Tanzan nâng cô lên và đưa sang bờ dê 
ở bên kia. 


Sau đó hai nhà sư trẻ tiếp tục bước đi trong im lặng. Khoảng năm 
giờ sau, khi họ về gần đến chùa thì Ekido không còn nén được nữa, buột 
miệng chất vấn: “Tại sao sư huynh — một nhà tu hành - lại dám chạm 
vào người một cô gái, và còn đưa cô ta sang bỜ? Chúng ta không được 
làm những chuyện như thế kia mà?”. 


“Tôi đã để cô ấy xuống lâu rồi”, Tanzan nói. “Tại sao sư dệ vẫn 
còn mang cô ấy theo?ở”. 


Bạn hãy tưởng tượng đời sống sẽ như thế nào đối với những 
người mà lúc nào cũng sống như cách của Ekido, không thể hay không 
muốn cho một việc gì qua di, mà lại luôn cửu mang quá khỨ Ở trong 
mình. Ta có thể tưởng tượng đời sống của đại da số người trên hành tinh 
này thật nặng nề biết bao khi họ luôn cưu mang quá khứ trong lòng. 


Ở trong ta, quá khỨ chính là những ký ức. Nhưng ký Ức tự nó 
không phải là vấn dề. Thật ra, nhờ ký ức mà ta học hồi được từ quá khứ, 
từ những lỗi lầm trong quá khứ. Chỉ khi nào ký ức, tức là những suy 
nghĩ của bạn về quá khứ hoàn toàn xâm chiếm lẫy bạn, đến độ quá khứ 
trở thành một gánh nặng, trở thành một phần cẩm nhận về bản thân bạn, 
thì lúc đó bạn mới thật có vấn dề. Cá tính của bạn, vốn là thứ thường bị 
điều kiện bởi quá khứ, bây giờ bỗng dưng trở thành ngục tù giam giữ 
chính bạn. Lúc đó ký ức bạn chứa đầy cẩm nhận sai lầm về chính mình, 
và những câu chuyện hoang đường do trí óc bạn vẽ vời ra trở thành 
những gì bạn tin là bẳn chất chân thực của chính mình. Nhưng thật ra 
đây chỉ là ảo tưởng, nó che mờ bản chất chân chính của bạn. Vì bản chất 
đó chính là Hiện hữỮu không hình tướng, siêu viỆt và phi thời gian. 


Những câu chuyện vẽ vời ra như thế không chỈ nằm trong ý nghĩ 
mà còn đi kèm theo những cẳm xúc tiêu cực của bạn, những cẳm xúc tiêu 


cực này liên tục được bạn liên tưởng và làm sống lại nhiều lần. Như 
trong trường hợp nhà sư Ekido, cẩm giác bất bình (về chuyện sư huynh 
Tanzan đã nhấc cô gái trẻ đưa sang bờ đê ban sáng) đã trở thành gánh 
nặng của ông trong suốt năm tiếng đồng hồ sau đó. Hầu hết chúng ta đều 
mang theo rất nhiều gánh nặng trong tư tưởng và cẳm xúc trong suốt 
cuộc đời mình. Ta tự giới hạn chính mình qua những buồn khổ, những 
tiếc nuối, oán thù và những lỗi lầm ta đã mắc phải. Những suy nghĩ và 
cảm xúc cỦa ta trở thành là biểu tượng cho con người ta, vì thế mà ta 
luôn bám víu vào những cẩm xúc xưa cũ, bởi nó làm mạnh thêm hình ảnh 
của ta về chính mình. 


Vì con người thường có xu hướng thích làm sống lại những cẳm 
xúc xưa cũ nên hầu hết chúng ta thường mang trong mình trường năng 
lượng của những khổ đau xưa cũ được tích lũy qua thỜi gian mà tôi tạm 
gọi đó là “khối khổ đau sâu nặng ”. 


Tuy nhiên, chúng ta có khả năng dừng lại việc chất chứa thêm vào 
khối khổ đau sâu nặng đã sẵn có Ở trong ta. Nói một cách hình tượng là 
bạn hãy tập vÕ dôi cánh, như chú vịt mà tôi kể ở trên, để buông bỏ những 
căng thẳng ở trong người, ngăn mình khỏi rơi vào thói quen mẩi mê suy 
nghĩ về quá khứ, cho dù chuyện đó mới xảy ra ngày hôm qua hay đã xảy 
ra mấy chục năm trước. Ta có thể học cách để dừng cho tình huống, hay 
một sự việc đã cũ, sống lại trong trí óc mình mà ta còn biết thực tập để 
luôn hướng sự chú tâm của mình vào phú giây hiện tại, thay vì bị mắc 
kẹt vào những câu chuyện vẽ vời nào đó của trí óc ta. Lúc đó bẳn thể của 
ta, chứ chẳng phải là những suy nghĩ hay cảm xúc nào đó, sẽ được phơi 
bày. 


Không một chuyện gì của quá khứ có thể ngăn cẳn bạn có mặt 
ngay trong phú giây này, và nếu quá khứ đã không thể làm điều đó thì nó 
dâu còn sức mạnh gì đối với bạn nữa? 


KHỐI KHỔ ĐAU SÂU NẶNG Ở CÁ NHÂN VÀ Ở TẬP THỂ 


Một cẳm xúc tiêu cực sẽ không hoàn toàn biến mất nếu bạn không 
chịu đối diện với nó, cũng như không muốn nhận biết một cách trọn vẹn 
tỪ lúc nó mới phát sinh. Nếu bạn cố tình phớt lờ, nó sẽ lưu lại đấu tích 
của khổ đau. 


Điều này càng có ảnh hưởng nghiêm trọng đối với trễ nhỏ. Nếu 
không được một người lớn có nhận thức đầy đủ hướng dẫn bằng tình 
thương, sự cảm thông và hiểu biết để giúp trẻ đối diện trực tiếp thì giải 
pháp duy nhất của trễ là tránh né để khỏi phải cẳm nhận những cẩm xúc 
đó. Không may là cơ cấu phòng ngự thuở ấu thơ ấy thường được giữ 
nguyên khi dứa trẻ đến tuổi trưởng thành. Những cẩm xúc tiêu cực ngày 
xưa vẫn còn đó mà vì không được nhận biết nên khi trẻ trưởng thành, 
những xúc cẳm này thường được thể hiện ra một cách gián tiếp như: tâm 
trạng âu lo, giận đữ, khuynh hướng bạo hành.... thậm chí có thể trở thành 
một chứng bệnh về thể chất. Trong khi đó, hầu như không ai có thể sống 
qua thời thơ ấu mà không phải trải qua một khổ đau nào đó. Ngay cả khi 
bố mẹ của bạn là những người đã tỉnh thức thì bạn vẫn phải lớn lên 
trong một thế giới mà phần lớn là mê mờ. 


Những khổ đau còn sót lại của một cẳm xúc tiêu cực mạnh mẽ 
chưa được đối diện một cách hoàn toàn để chấp nhận và buông bỏ sẽ tạo 
nên một trường năng lượng khổ đau trong mỗi tế bào cơ thể. Khối khổ 
đau đó bao gồm những nỗi khổ thời thơ ấu, thời niên thiếu và trong suốt 
quãng đời trưởng thành. Phần lớn khổ đau của bạn gây nên bởi thói quen 
tự đồng hóa mình một cách sai lầm với tiếng nói ồn ào của bẳn ngã Ở 
trong bạn. Đó là khối khổ đau sâu nặng, người bạn đồng hành mà bạn 
không thể nào trốn tránh được chừng nào bạn còn fự đồng hóa mình với 
những cảm nhận sai lầm về bản thân. 


Trường năng lượng của những xúc cẩm khổ đau xưa cũ nhưng 
còn rất sống động này chính là khối khổ đau sâu nặng ở hầu hết mọi 
ngƯỜi. 


Tuy vậy, khối khổ đau sâu nặng này không chỉỈ có tính chất cá nhân. 
Khối khổ đau đó cũng dự phần vào khổ đau vô vàn của con người suốt 
chiều dài lịch sử nhân loại, lịch sử của các cuộc nội chiến hoặc chiến 
tranh liên miên giữa nước này với nước kia, của tình trạng nô lệ, cướp 
bóc, hãm hiếp, tra tấn và các hình thức bạo lực khác. 


Khối khổ đau sâu nặng này vẫn còn sống trong tâm thức tập thể 
của nhân loại và ngày ngày đang được bổ sung thêm. Bạn có thể xác 
minh điều này khi xem tin tức buổi tối trên dài truyền hình hay chứng 
kiến những bi kịch trong các mối quan hệ chung quanh bạn. Khối khổ 


đau tập thể đó còn có thể được mã hóa vào tận các nhiễm sắc thể của con 
người, dù điều này chưa được khoa học công nhận. 


Mỗi dứa trễ sinh ra trên đời đều mang sẵn khối khổ đau sâu nặng 
này dưới các mức độ nặng nhẹ khác nhau. Bạn có thể thấy một số trẻ lúc 
nào cũng tỔ ra rất vui tươi ngay tỪ thuở sơ sinh, một số dứa trẻ khác thì 
dường như chất chứa sẵn một nỗi buồn khổ nào đó. Quả thực là trể con 
thường khóc nhiều nếu chúng không được quan tâm chăm sóc, nhưng ở 
một số trẻ, dù được chăm sóc tốt thì chúng cũng hay khóc lóc mà không 
có một lý do rõ rệt nào. Có về như chúng có sẵn năng lượng không vui 
tươi nên muốn làm cho mỌi người chung quanh cũng không được vui 
như chúng, và thường thì chúng rất thành công. Chúng đi vào thế giới này 
với phần chia rất lớn khối khổ đau sâu nặng của con người. Còn một số 
trẻ khác thường hay khóc thẳm, có lẽ vì chúng cảm nhận được những 
cảm xúc tiêu cực đang phát sinh từ bố mẹ. Điều đó làm chúng cảm thấy 
rất đau khổ và khối khổ đau sâu nặng Ở trong chúng cũng được gia tăng 
do thu nhận thêm năng lượng từ nỗi khổ đau của bố mẹ. Bất luận trong 
trường hợp nào thì khi một dứa bé lớn lên, khối khổ đau sâu nặng này 
cũng lớn dần theo. 


Tuy nhiên, không nhất thiết là một dứa trẻ có khối khổ đau nhẹ 
hơn sẽ trở thành một người có dẳng cấp tâm linh “cao cấp hơn” những 
người có khối khổ đau rất nặng nề. Thật ra, chúng ta thường thấy những 
trường hợp ngược lại, một người có khối khổ đau ở mức độ sâu nặng 
thì người đó có cơ hội tỉnh thức tâm linh nhiều hơn những người mang 
một khối khổ đau tương đối nhẹ nhàng. Trong khi nhiều người vẫn còn 
bị giam cầm trong khối khổ đau sâu nặng của chính họ thì một số khác 
nhờ đã đi đến mức quá sức chịu đựng của họ nên khối khổ đau sâu nặng 
trở thành một động cơ mạnh mẽ đưa họ đến với trạng thái tỉnh thức. 


Tại sao hình ẳnh đau dớn của Chúa Jesus, với khuôn mặt biến dạng 
vì thống khổ và hình hài dẫm máu bởi những vết thương, lại trổ thành 
một hình ảnh đầy ý nghĩa trong tâm thức tập thể của loài người? Hàng 
triệu người, đặc biệt là vào thời Trung cổ, hẳn sẽ không thể nào đồng 
cẩm một cách sâu sắc như thế nếu họ không nhìn nhận trong vô thức 
rằng đây là biểu hiện bên ngoài của một hiện thực bên trong họ, đó là 
biểu hiện của khối khổ đau sâu nặng Ở trong họ. Dù họ vẫn chưa đủ 
mức độ tỉnh thức để nhận biết một cách trực tiếp Ở trong chính mình, 
nhưng đây đã là bước khởi đầu rất quan trọng của quá trình tỉnh thức đó. 


Chúa Jesus có thể được xem là một biểu fượng nguyên thủy của loài 
người, là hiện thân của khổ đau và khả năng vượ /hoát khổ đau5. 


CÁCH KHỐI KHỔ ĐAU NÀY TĂNG CƯỜNG SỨC MẠNH 


Khối khổ đau sâu nặng này là một cấu trúc năng lượng có khả năng 
tự quẳn một phần nào đó. Nó sống trong hầu hết mỗi người và là một 
thực thể gồm những xúc cẩm. Khối khổ đau sâu nặng này có sự thông 
minh nguyên thủy của nó, giống như một con vật rất giảo hoạt. Sự thông 
minh này chủ yếu để bảo vệ khả năng sống còn của chính nó. Cũng 
giống như mọi thể sống khác, khối khổ đau sâu nặng này cần được 
thường xuyên nuôi dưỡng bởi thức ăn, tức là lấy thêm năng lượng, và 
loại thức ăn mà nó cần là loại năng lượng tương thích với loại năng 
lượng của nó, tức là năng lượng có tần số rung tương tự. Bất cứ trải 
nghiệm đau khổ nào cũng có thể là thức ăn cho khối khổ đau sâu nặng 
này. Đó là lý do tại sao lối suy nghĩ tiêu cực cũng như các màn bi kịch 
trong những mối quan hệ luyến ái làm khối khổ đau sâu nặng đó ngày 
càng phát triển hơn?0. Khối khổ đau sâu nặng là một cơn nghiện, nó rất 
ghiền những cảm giác bất bình. 


Có thể bạn cảm thấy thật rúng động khi lần đầu nhận ra rằng ở 
trong bạn có một cái gì đó, mà theo một chu kỳ nhất định, cần phải được 
cung cấp những cẳm xúc tiêu cực, cần có thêm những cẳm giác bất hạnh 
để nuôi dưỡng nó. Thường thì bạn cần phải có nhận thức sâu sắc hơn để 
tự nhận ra biểu hiện của khối khổ đau sâu nặng này ở trong mình (ở 
người khác thì bạn dễ nhìn thấy hơn). Một khi nỗi thống khổ này đã 
chiếm lấy bạn, không những bạn không muốn nó kết thúc, mà bạn còn 
muốn những người khác chung quanh bạn cũng bất bình, khổ sở như 
bạn, để khối khổ đau sâu nặng này thu nhận thêm năng lượng từ những 
cảm xúc tiêu cực Ở trong họ. 


Trong hầu hết các trường hợp thì khối khổ đau sâu nặng này có 
giai đoạn ngủ yên và giai đoạn hoạt động. Khi nó ngủ yên thì người ta dễ 
dàng quên rằng họ đang cưu mang một dám mây đen kịt hay một ngọn 
núi lửa đang ngủ yên. Trạng thái nằm im lâu hay mau tùy thuộc vào từng 
người. Phổ biến nhất là nó thường ngủ yên khoảng vài tuần, nhưng cũng 
có thể là vài ngày hay vài tháng. Có trường hợp khối khổ đau sâu nặng 
này ấp ủ cả nhiều năm trước khi bùng nổ vì một sự cố nào đó kích động 


đến chúng. 


CÁCH SUY NGHĨ CỦA BẠN NUÔI LỚN KHỐI KHỔ ĐAU 
NÀY 


Khi đói, hoặc khi cần tự bổ sung sức mạnh thì khối khổ đau sâu 
nặng này thức dậy từ trạng thái ngủ yên. Nó có thể bị kích động và thức 
dậy bởi một sự kiện nào đó vào bất cứ lúc nào. Khi cần bổ sung sức 
mạnh thì khối khổ đau sâu nặng này có thể bị kích thích vì những sự việc 
có khi là rất bình thường, ví dụ như mộit lời nói, suy nghĩ hay một việc 
nào đó từ người khác. Nếu bạn sống một mình thì khối khổ đau sâu nặng 
đó sẽ tự nuôi lớn chính nó bằng những suy nghĩ của bạn. Lúc đó, những 
suy tử của bạn bỗng trở nên rất tiêu cực, nhuốm mùi bi quan. Rất có thể 
bạn không tự nhận biết được rằng rước khi một suy nghĩ tiêu cực nào 
đó ập đến thì lòng bạn đã tràn ngập một đợt cẳm xúc nào đó, chẳng hạn 
như một tâm trạng nặng nề tối tăm, hay một cơn buồn đau, hoặc nóng 
giận. Mỗi ý nghĩ đều là một biểu hiện của năng lượng nên giờ đây khối 
khổ đau sâu nặng đó đang tự nuôi lớn chính nó bằng năng lượng tiêu cực 
của những øì bạn suy nghĩ. Tuy nhiên, không phải ý nghĩ nào cũng làm 
cho chúng mạnh lên được. Bạn không cần phải nhạy cẩm để nhận ra 
rằng một ý nghĩ ích cực có một cảm nhận hoàn toàn khác với mỘt ý nghĩ 
tiêu cực. Nó có cùng năng lượng nhưng rung động ở các tần số khác 
nhau. Đối với khối khổ đau sâu nặng này thì nó không thể tiêu hóa được 
một ý nghĩ tích cực, vui tươi ở trong bạn. Nó chỈ có thể tiếp thu được 
những ý nghĩ tiêu cực và chỈ có những ý nghĩ đó mới tương thích được 
với irường năng lượng tiêu cực của chính nó. 


Trong một cách nhìn nào đó, tất cả mọi vật thể đều là các trường 
năng lượng đang rung động trong những chuyển động không ngừng. 
Chiếc ghế mà bạn đang ngồi, cuốn sách mà bạn đang cầm dọc Ở trong 
tay, tất cả đều có vẻ chắc chắn và không chuyển động nhưng đó chỉ là 
cách mà các giác quan. của bạn cảm nhận về tần số rung của chúng. Nói 
khác di, bạn không thể cảm nhận được chuyển động không ngừng của 
các phân tử, của điện tử, hạt nhân, và của các hạt khác, của những gì tất 
thảy tạo nên cái mà bạn gọi là cđi ghế, cuốn sách hay một cơ thể. Những 
gì mà chúng ta cảm nhận là vật: chất: chính là một trường năng lượng 
đang rung động ở một tần số riêng biệt nào đó. Ý nghĩ cũng là năng 
lượng như vật chất nhưng ý nghĩ ruzg ở một tần số cao hơn, vì thế bạn 
thường không thể nhìn thấy, hay chạm vào chúng được. Ý nghĩ có mỘt 


tần số riêng của nó, trong đó ý h7 iêu cực nằm Ở fần số hấp còn ý nghĩ 
tích cực thì nằm ở một Zần số cao hơn. Tần số rung của khối khổ đau sâu 
nặng Ở trong bạn tương ứng với /ần số rung thấp của những suy nghĩ 
tiêu cực. Đó là lý do tại sao chỈ có những suy nghĩ tiêu cực mới có thể 
tiếp sức mạnh, nuôi dưỡng cho khối khổ đau sâu nặng Ở trong bạn. 


Thông thường thì suy nghĩ tạo nên cẳm xúc, nhưng trong trường 
hợp này thì mô thức ấy bị dão ngược, ít ra là ở giai đoạn đầu. Khi bị 
những cảm xúc tỪ khối khổ đau sâu nặng chỉ phối thì suy nghĩ Ở trong 
bạn bỗng trở nên tiêu cực. Rồi điếng nói vang vang Ở trong đầu bạn sẽ 
bắt đầu kể lể những câu chuyện về chính bạn, về cuộc đời của bạn, về 
những người khác, về quá khỨ, tương lai hay những sự việc tưởng 
tượng nào đó. Những câu chuyện này thường làm cho bạn cảm thấy 
buồn đau, âu lo hay giận dỮ. Tiếng nói đó của bẫn ngã sẽ quở trách, tố 
cáo, than vấn hay tưởng tượng. Và bạn sẽ hoàn toàn Ự đồng hóa một 
cách vô thức vào những gì bản ngã của bạn nói; bạn cả tin vào mỗi ý 
nghĩ mà bản ngã của bạn nhào nặn lên. Lúc đó thì cơn nghiện những cằm 
giác bất bình Ở trong bạn đã bắt đầu. 


Không phải là bạn không thể ngưng lại được dòng suy nghĩ tiêu 
cực đó, mà chính là bạn không muốn làm như vậy. Sở dĩ bạn không 
muốn ngưng dòng suy nghĩ tiêu cực vì lúc này khối khổ đau sâu nặng 
đang sống fhông qua bạn, và nó đang giả vờ là bạn”. Đối với khối khổ 
đau sâu nặng thì khổ đau khiến nó cẩm thấy rất thỏa mãn. Nó ngẫu 
nghiến và tiêu hóa mỗi suy nghĩ tiêu cực. Quả thực, riếng nói của bằn 
ngã Ở trong đầu bạn bây giờ đã trở thành ứiếng nói của khối khổ đau sâu 
nặng. Nó đã chiếm lấy cuộc hội thoại ở trong đầu bạn. Một chu kỳ ác 
nghiệp đã được thiết lập giữa khối khổ đau sâu nặng và những suy nghĩ 
của bạn. Mỗi ý nghĩ tiêu cực sẽ tiếp sức cho khối khổ đau sâu nặng, và 
đến lượt mình, nó lại tạo thêm những suy tư tiêu cực mới. Đến một lúc 
nào đó, vài giÈ hay vài ngày sau, khi nó đã no đủ thì khối khổ đau sâu 
nặng sẽ trở về trạng thái ngủ yên, để lại đẳng sau một cơ thể đã bị hành 
hạ đến suy nhược và dễ mắc phải bệnh tật. Bạn có thể cẩm thấy khối 
khổ đau sâu nặng này giống như một thỨ ký sinh Ở trong tâm thức bạn 
vậy. 


BI KỊCH CỦA BẠN LÀM CHO KHỐI KHỔ ĐAU ĐÓ MẠNH 
HƠN 


Nếu có người chung quanh, nhất là những người thân, thì khối khổ 
đau sâu nặng này ở trong bạn sẽ cố ý “nhấn vào những nhược điểm” của 
họ, khiêu khích họ để dựng nên một tấn tuồng bi kịch nào đó nhằm tạo 
thêm sức mạnh cho chính nó. Những khối khổ đau sâu nặng này được 
tiếp sức nhiều nhất qua các quan hệ gần gñi như quan hệ vợ chồng, quan 
hệ gia đình và các quan hệ luyến ái, yêu đương. Thật khó cho bạn cưỡng 
lại được khối khổ đau sâu nặng Ở người khác khi họ cương quyết mộ 
cách vô thức muốn lôi kéo bạn vào vòng phẳn ứng. Nhờ bản năng, khối 
khổ đau sâu nặng biết rất rõ những điểm yếu, những chỗ dễ gây tổn 
thương nhất ở trong bạn. Nếu lần đầu không thành công, thì chúng sẽ 
thỬ đi thỬ lại nhiều lần. Chẳng qua đây chỉ là khối khổ đau có sẵn đang 
đi tìm thêm khổ đau mới. Khối khổ đau sâu nặng Ở người kia muốn dánh 
thức khối khổ đau sâu nặng Ở trong bạn để cả hai khối khổ đau ấy có thể 
bổ sung năng lượng khổ đau cho nhau. 


Nhiều mối quan hệ của bạn sẽ đi qua những tấn tuồng hủy diệt và 
bạo lực vào những chu kỳ rất đều đặn. Đối với một dứa trẻ thì quả là 
một nỗi đau quá sức chịu đựng cho chúng khi phẩi chứng kiến những bi 
kịch bạo lực gây ra do khối khổ đau sâu nặng này ở bố mẹ chúng. Tuy 
nhiên, đó là điều đang diễn ra với hàng triệu trễ em trên thế giới, là cơn ác 
mộng chúng phải chứng kiến hàng ngày. Đó cũng là một trong những 
phương cách chính để khối khổ đau sâu nặng này được truyền từ thế hệ 
này sang thế hệ khác. Nhưng sau znỗi bi kịch kết thúc, hai bên sẽ làm hòa 
với nhau trong một thời gian, khi nào bẳn ngã Ở trong bạn còn cho phép. 


Uống rượu quá độ thường kích động khối khổ đau sâu nặng này Ở 
dàn ông, và ngay cả ở phụ nữ. Khi say, khối khổ đau sâu nặng này chiếm 
lĩnh lấy người dàn ông và làm cho họ thay đổi tâm tính hoàn toàn. Một 
người thiếu nhận thức sâu sắc mà lại có một khối khổ đau rất sâu nặng 
thì thường tự nuôi nẵng khối khổ đau sâu nặng ấy qua thói bạo hành đối 
với vợ hoặc con cái mình. Khi tỉnh rượu, anh ta cẳm thấy thật hối tiếc và 
hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa, và anh ta quả thực muốn làm được 
như thế. Tuy nhiên, cái người thốt lên lời hứa đó không phải là người đã 
gây ra những bạo hành, nên trừ khi anh ta có mặt, tỨc là có khả năng 
nhận ra và làm chủ được khối khổ đau sâu nặng Ở trong mình, nếu không 
thì tình trạng bạo hành với vợ con sẽ không bao giờ chấm dứt. Trong vài 
trường hợp, sự cố vấn về tâm lý có thể có tác dụng giúp cho đương sự 
hiểu rõ được tình trạng. 


Hầu hết những người có khối khổ đau sâu nặng vừa thích gây đau 
khổ cho người khác vừa thích nhận chịu khổ đau. Nhưng một số khác thì 
hoặc chủ yếu là nạn nhân hoặc là những kể bạo hành. Dù gì đi nữa, họ 
cũng sống nhờ vào bạo hành về mặt thể xác hoặc tinh thần. Nhiều cặp 
vợ chồng cứ tưởng rằng họ yêu nhau, nhưng thật ra họ chỈ bị cuốn vào 
nhau vì khối khổ đau sâu nặng của mỗi người bù đắp cho nhau?. Trong 
nhiều trường hợp, thì vai trò kể bạo hành và nạn nhân đã được quy định 
rõ ngay từ lúc họ mới gặp nhau. Nhiều cuộc hôn nhân mà bạn ngỡ là 
được tác hợp ở thiên dàng thì thực ra đã được tác thành Ở dịa ngục. 


Quan sát một con mèo, bạn sẽ thấy rằng ngay cả khi ngủ thì dường 
như nó vẫn biết những gì đang xảy ra xung quanh, vì chỉ cần một tiếng 
động bất thường, dù nhỏ nhặt nhất thì tai nó sẽ vểnh lên hướng về phía 
đó và hé mắt nhìn. Những khổ đau sâu nặng đang nằm im Ở trong bạn 
cũng vậy. Ở một mức độ nào đó, chúng vẫn còn rất tỉnh táo và sẵn sàng 
lao vào hành động khi gặp bất kỳ kích thích nào. 


Trong quan hệ vợ chồng, khối khổ đau sâu nặng Ở trong bạn 
thường khôn khéo nằm rất yên cho đến khi hai người bắt đầu cuộc sống 
chung. Khi đó bạn không chỈ kế hôn với người kia, mà bạn cũng kế hôn 
với khối khổ đau sâu nặng Ở trong người đó, và ngược lại. Quả là 
choáng váng nếu chỈ sau một thời gian ngắn sống chung hay chỈ sau tuần 
trăng mật, bạn bất ngờ nhận ra có sự thay đổi hoàn toàn trong cá tính của 
người mình yêu. Rất có thể chỈ là vì một chuyện rất nhỏ nhặt mà giọng 
người kia bỗng danh lại, lên giọng tố cáo, trách móc bạn. Hoặc người ấy 
bỗng thu mình lại một cách vô cùng khó hiểu. Bạn quan tâm hỏi han thì 
nhận được câu trả lời: “Không, anh/em không sao cả!”. Tuy vậy, bạn 
cẩm thấy một nguồn năng lượng thù nghịch từ phía người ấy toát ra như 
muốn nói: “Mọi thứ đã hỏng cả rồi”. Và khi bạn nhìn vào dôi mắt người 
yêu thì sự linh động trong ánh mắt ấy giờ đây không còn nữa, nó như có 
một tấm màn u ám kéo xuống che mờ những gì bạn từng yêu thích trước 
đây. Dường như một con người xa lạ đang nhìn bạn, và trong ánh mắt 
của người ấy có đầy cả sự thù nghịch, đắng cay và oán hận. Khi người 
bạn yêu nói với bạn một điều øì, thì đó không phải là người mà bạn đã 
từng yêu đang nói, mà chính là khối khổ đau sâu nặng của người ấy đang 
nói. Tất cả những gì được thốt lên chỈ là một phiên bẫn méo mó từ khối 
khổ đau sâu nặng của người đó về hiện thực, một hiện thực hoàn toàn bị 
biến dạng bởi sự sợ hãi, thù ghét và giận dữ; có một khuynh hướng 
muốn gây khổ cho người kia, cũng như muốn nhận thêm khổ đau mới 


cho chính mình. Vào giây phút đó, có thể bạn sẽ tự hỏi : “Đây là bộ mặt 
thật mà mình chưa biết ở người bạn đời, hoặc mình đã sai lầm khi chọn 
một người hôn phối như thế?”. Dĩ nhiên đó không phải là bẳn chất chân 
thật của người bạn yêu mà chỈ bởi vì họ đang tạm thời bị khối khổ đau 
sâu nặng chiếm hữu. Thật khó tìm được người không có sẵn một khối 
đau khổ sâu nặng ở bên trong nên bạn thật may mắn nếu người bạn đời 
của bạn có khối khổ đau không quá nặng nề. 


CÁC KHỐI KHỔ ĐAU NẶNG NỀ 


Một số người có khối khổ đau nặng nề và khối khổ đau ấy không 
bao giờ chịu ngủ yên hoàn toàn. Có thể họ vẫn mỉm cười và ăn nói rất 
lịch sự, nhưng bạn không cần phải nhạy bén lắm để nhận ra rằng có một 
năng lượng khổ đau đang sôi sục bên trong họ, và những cảm giác bất 
bình đó đang chực chờ cơ hôi thuận tiện để tuôn ra những phẳn ứng trách 
móc hoặc khó chịu về một người hay một việc nào đó. Khối khổ đau sâu 
nặng của họ không bao giờ cẩm thấy no đủ, nó luôn luôn cảm thấy đói 
khát nên thường phóng đại nhu cầu cần có kể thù của bẳn ngã ở trong họ. 


Qua phản ứng của họ, một chuyện chẳng đáng gì sẽ được thổi 
phồng lên một cách quá đáng để lôi kéo nhiều người khác vào Ững 
tuồng bi kịch đang diễn ra. Một số người thích những cuộc tranh luận 
hay kiện cáo kéo dài, không có chỦ đích với người khác. Còn số khác thì 
héo mòn vì nuôi dưỡng lòng oán thù đầy ám ẳnh đối với người hôn phối 
cũ của mình!0. Vì không ý thức được nỗi đau mà họ đang cưu mang, 
những người này thường phản ứng bằng cách phóng chiếu nỗi đau của 
họ vào các sự việc và tình huống trong đời sống. Do hoàn toàn mất nhận 
thức, họ không phân biệt được sự khác biệt giỮa mộ tình huỐng với 
phần ứng của họ về tình huống đó. Đối với họ, nỗi bất bình và nỗi thống 
khổ của họ nằm ở bên ngoài họ, nằm ở những sự kiện đó. Vì không ý 
thức được trạng thái tâm lý bên trong của mình, họ không biết rằng họ 
đang bất bình, rằng họ đang khổ sỞ. 


Cũng có lúc những người có khối khổ đau sâu nặng như thế lại trở 
thành những người thích đấu tranh cho một mục đích nào đó. Có thể đó 
là một mục tiêu xứng đáng và ban đầu họ có thể rất thành công; tuy nhiên 
chính năng lượng tiêu cực toát ra từ những gì họ nói, họ làm và chính nhu 
cầu có kŠ thù, có xung đột Ở trong họ (dĩ nhiên là họ không nhận biết 


được điều này) đã góp phần tạo ra sự chống đối ngày càng nhiều với 
mục tiêu của họ. Họ thường đi đến chỗ tự tạo ra những mối thù nghịch 
ngay bên trong tổ chức của họ vì họ luôn cảm thấy không hài lòng, dù ở 
bất cứ dâu, ngay cả trong tổ chức của họ; và do đó khối khổ đau sâu 
nặng này Ở trong họ sẽ tìm thêm được đúng cái mà chúng cần tìm: những 
nỗi khổ đau mới. 


MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁCH GIẢI TRÍ, TRUYỀN THÔNG 
VÀ CÁC KHỐI KHỔ ĐAU SÂU NĂNG 


Nếu bạn chưa quen với nền văn minh đương đại hoặc nếu bạn đến 
từ một hành tinh khác hay một thời đại khác, bạn sẽ hết sức kinh ngạc 
khi thấy hàng triệu người ngày nay thích thú và trả tiền để xem người ta 
gây khổ cho nhau và gọi dấy là “cách giải trí”. 


Tại sao các loại phim bạo rực lại có nhiều người xem như vậy? 
Một bộ phận lớn của ngành công nghiệp điện ẳnh đang tiếp sức cho cơn 
nghiện những câm giác bất hạnh cỦa con người. Rõ ràng người ta muốn 
xem những bộ phim đó là vì họ ghiền những cẳm giác bất hạnh. Cái gì ở 
trong bạn lại ưa thích những cẩm giác bất hạnh và cho đó là một điều 
hay ho? Đó chính là khối khổ đau sâu nặng ở trong bạn. Phần lớn ngành 
“công nghiệp giải trí” thời nay phục vụ cho khối khổ đau sâu nặng đó. Vì 
thế ngoài những phẳn ứng, những cách suy nghĩ tiêu cực và những uồng 
bị kịch trong đời sống riêng, khối khổ đau sâu nặng này còn tự phục hồi 
sức mạnh tàn phá của chúng qua phim ảnh và truyền hình. Những khối 
khổ đau sâu nặng trong các nhà làm phim đã đựng nên và sẵn xuất ra 
những bộ phim này, và những khối khổ đau sâu nặng Ở trong chúng ta là 
người chịu trả tiền để xem những loại phim bạo lực đó. 


Vậy chiếu và xem những phim bạo lực trên truyền hình hay trong 
rạp chiếu phim có phải luôn là điều “sai”? Có phải tất cả những phim 
bạo lực đều phục vụ cho khối khổ đau sâu nặng này? Dù rằng sự diệt 
vong của bản ngã là điều tất yếu, nhưng vào giai đoạn tiến hóa hiện nay 
của nhân loại thì bạo lực không những vẫn tồn tại mà còn trên dà gia 
tăng vì thứ nhận thức cũ mang tính bẳn ngã vẫn đang mạnh hơn do sự 
phóng đại bởi khối khổ đau sâu nặng của tập thể. Nếu phim chiếu về bạo 
lực trong một bối cảnh rộng lớn hơn, tức là nói lên được nguyên nhân và 
hậu quả của bạo lực, giúp ta thấy được những tác hại của bạo lực đối 


với những kể bạo hành cũng như những người hứng chịu, nếu nó chỈ ra 
được sự (hiếu nhận thức mang tính tập thể nằm phía sau đó và cách mà 
khối khổ đau sâu nặng trong chúng ta được trao truyền tỪ thế hệ này sang 
thế hệ khác (tức là khối khổ đau sâu nặng trong con người do giận dữ và 
oán thù tạo ra) thì lúc đó phim ảnh có thể hoàn thành một sứ mệnh trọng 
yếu trong việc thức tỉnh loài người. Chúng như những tấm gương để 
nhân loại nhìn vào đó mà nhận ra sự điên rồ của chính mình. Sự cảnh 
tỉnh ở đây chính là bạn nhận thức rõ rằng sự điên rồ guả hực là sự điên 
rồ, chứ không phải là một cái gì khác (trước hết ở ngay trong chính bạn), 
và đó là sự tỈnh thức, là sự phát sinh của thứ nhận thức mới, là sự cáo 
chung của những mê lầm cũ. 


Những bộ phim như thế đã có và chúng không hề tiếp lửa cho các 
khối khổ đau sâu nặng trong chúng ta. Một số phim về chiến tranh đã nói 
lên được những thực tiễn của chiến tranh hơn là những /ô điểm hào 
nhoáng cho chiến tranh. Khối khổ đau sâu nặng trong chúng ta chỈ lớn 
mạnh lên khi ta xem những bộ phim mô tả bạo lực như là một chuyện 
bình thường hoặc thậm chí đó như là một hành vi tự nhiên mà một người 
bình thường nên làm, hay những phim chủ ý chỉỈ để ca ngợi bạo lực với 
mục đích duy nhất là tạo nên những cẳm giác tiêu cực ở người xem, 
khiến chúng trở thành một “nhát tiêm” để thỏa cơn nghiện những cẳưn 
giác bất hạnh của khối khổ đau sâu nặng Ở trong ta. 


Những tờ báo lá cải chuyên đăng những tin kiểu “ngồi lê dôi mách” 
phanh phui hoặc dặt điều những câu chuyện về đời tư của những người 
nổi tiếng không chú tâm đến những tin tức quan trọng mà chủ yếu chỉỈ là 
buôn bán những cằm xúc tiêu cực, thức ăn cho khối khổ đau sâu nặng Ở 
trong bạn. “Đó là một sự sỈ nhục!” hoặc “Đồ khốn kiếp” là những dòng 
tít lớn mà bạn thường nhìn thấy trên những tờ báo loại này ở Anh. Họ 
biết rằng cẳzn xúc tiêu cực là thứ giúp bán nhiều báo hơn hẳn những bản 
tin thông thường. 


Nói chung giới báo chí và truyền hình phương Tây có xu hướng 
thiên về những tin tức tiêu cực; họ kiếm được nhiều tiền nhờ phát đi 
những tin tức loại này. Tin càng xấu thì người dọc càng hứng khởi, bởi 
các khối khổ đau sâu nặng chỈ thích những tin tức loại đó mà thôi. 


KHỐI KHỔ ĐAU TẬP THỂ SÂU NẶNG Ở PHỤ NỮ 


Ở phương diện tập thể, các khối khổ đau sâu nặng thường phát 
triển theo nhiều dòng chảy khác nhau. Mỗi bộ tộc, mỗi quốc gia, mỗi 
chủng tộc,... đều có khối khổ đau tập thể của riêng họ, và hầu như mỗi 
thành viên trong tập thể ấy đều có chia phần, không ít thì nhiều, từ khối 
khổ đau sâu nặng chung này. 


Hầu hết phụ nữ đều có chia phần từ khối khổ đau sâu nặng tập thể 
Ở phụ nữ và khối khổ đau sâu nặng này trong họ cảm giác bất hạnh của 
khối khổ đau sâu nặng Ở trong ta thường có xu hướng hoạt động mạnh 
mẽ, đặc biệt là trước chu kỳ kinh nguyệt. Vào thời điểm đó, nhiều phụ 
nữ chìm ngập trong những cẳm xúc tiêu cực nặng nề. 


Sự áp chế đối với nữ giới, ít ra là trong hơn hai ngàn năm qua, đã 
tạo điều kiện cho bẳn ngã của nam giới chiếm ưu thế tuyệt đối trong tâm 
thức tập thể của loài người. Nữ giới cũng có bản ngã nhưng bản ngã của 
họ không cắm rễ và lớn mạnh như bản ngã của nam giới. SỞ dĩ như vậy 
là vì phụ nỮ, so với nam giới, ít có khuynh hướng tự đồng hóa bản thân 
với tư duy của mình. Họ dễ dàng tiếp cận với thế giới nội tâm và khả 
năng trực giác vốn có. Phụ nữ ít cứng nhắc và bó buộc như nam giới, họ 
cởi mở, nhạy cẳm và hòa điệu hơn với những thể sống khác và với thế 
giới thiên nhiên quanh họ. 


Nếu sự quân bình năng lượng giữa nam và nữ không bị phá hủy thì 
chắc hẳn sự lớn mạnh của bẳn ngã sẽ dễ kiểm soát hơn nhiều. Con 
người hẳn đã không xâm phạm đến thiên nhiên và không cảm thấy hoàn 
toàn xa lạ với trạng thái an nhiên tự rại của chính mình đến mức độ như 
hiện nay. 


Dù không có số liệu chính xác nhưng điều chắc chắn là trong thời 
gian khoảng 300 năm, có khoảng từ 3 đến 5 triệu phụ nữ đã bị tra tấn và 
hành quyết bởi những ““Tòa án Dị giáo”, một tổ chức đã được lập ra để 
dàn áp những người có niềm tin khác với niềm tin của Nhà thờ Thiên 
Chúa giáo La Mã. Như vậy cùng với những trại tập trung của Hitler trong 
Thế chiến thứ 2 thì đây rõ ràng là những chương đen tối nhất trong lịch 
sử loài người. ChỉỈ cần bày tổ tình yêu thương đối với súc vật, hay thả bộ 
một mình ở ngoài đồng, hoặc lang thang đi hái thuốc trong những khu 
rừng vắng là đủ để một phụ nữ bị kết tội là phù thỦy, bị đem đi khảo tra 
và thiêu sống trên những giàn hỏa. Bản chất nữ tính thiêng liêng đã bị cho 


là ma quái và chiều hướng tâm linh lớn đó bị xóa sổ trong đời sống con 
người. Những tôn giáo khác như Do Thái giáo, Hồi giáo và ngay cả Phật 
giáo cũng đã từng áp chế nguyên lý nữ tính này, tuy mức độ có nhẹ hơn. 
Địa vị của phụ nữ lúc bấy giờ chỈ còn là cỗ máy sinh sản và trở thành 
của cải riêng của dàn ông. Và những người phủ nhận vai trò của phụ nữ 
— phủ nhận phần nữ tính trong chính bản thân họ - lại là những người 
điều hành thế giới ấy, khiến cho xã hội loài người trở thành một thế giới 
hoàn toàn bị mất quân bình. Đó là một phần của lịch sử, hay đúng hơn là 
phần bệnh sử cho chứng điên rồ của con ngƯỜi. 


Ai chịu trách nhiệm cho nỗi sợ hãi tất cả những gì thuộc về nữ tính 
này, nỗi sợ mà ta có thể mô tả như là một chứng hoang tưởng tập thể rất 
mạnh mẽ? Dĩ nhiên là dàn ông. Nhưng tại sao trước đó, trong một số nền 
văn minh cổ xưa như ở Sumerian, Ai Cập và văn minh Celtic thì phụ nữ 
và nguyên lý nữ giới lại được tôn trọng? Cái gì làm cho dàn ông đột 
nhiên cảm thấy phụ nữ là mối đe dọa cho họ? Đó chính là cái bản ngã 
đang lớn mạnh trong họ. Bản ngã này biết rằng chỈ có thông qua nam giới 
nó mới hoàn toàn kiểm soát được thế giới này và để làm được chuyện đó, 
nó phải làm cho nữ giới không còn quyền năng. 


Dần dần, bản ngã cũng thâm nhập vào da số phụ nữ dù gốc rễ của 
nó không được cắm sâu và chắc chắn như ở dàn ông. 


Giờ đây chúng ta rơi vào một bối cảnh mà tình trạng áp chế phụ nữ 
đã ăn sâu vào rất nhiều người, thậm chí cả trong phụ nữ. Do bị áp chế 
mà cái nữ tính thiêng liêng giờ chỈ còn là một nỗi cẩm xúc dớn đau ở 
nhiều phụ nữ. Quả thực, nó đã trở thành một phần của khối khổ đau sâu 
nặng Ở trong họ cùng với bao nỗi khổ khác do bị tra tấn, hãm hiếp, do 
mang nặng dẻ đau, nô lệ, bạo hành,... 


Nhưng điều này hiện đang thay đổi một cách nhanh chóng. Sự tỉnh 
thức đang xảy đến với nhiều người và kèm theo đó là việc bẳn ngã đang 
dần mất chỗ đứng trong tâm trí con người. Vì bẳn ngã Ở nữ giới không 
có căn cơ sâu đậm như ở nam giới nên họ dễ dàng thoát khỏi sự kiềm tỏa 
của nó hơn so với dàn ông. 


KHỐI KHỔ ĐAU SÂU NẶNG Ở CÁC CHỦNG TỘC VÀ QUỐC 
GIA 


Những nước phải hứng chịu nhiều bạo lực tập thể thì thường có 
khối khổ đau tập thể sâu nặng hơn ở những nước khác. Điều này giải 
thích tại sao khối khổ đau sâu nặng ở những nước có lịch sử lâu đời thì 
thường mạnh hơn; còn những nước có lịch sử non trể như Canada và Úc 
cùng một số nước như Thụy Sĩ - tách biệt với cơn điên rồ đang xẩy ra 
chung quanh - thì khối khổ đau tập thể ở trong họ thường nhẹ hơn. Dĩ 
nhiên là ở các nước đó, mỗi người cũng phải đối diện với khối khổ đau 
sâu nặng của riêng họ. Nếu bạn có đủ nhạy cẩm, bạn có thể cảm nhận 
được về nặng nề trong trường năng lượng ở một số nước khi bạn vừa 
bước chân ra khổi máy bay. Trong khi ở những nơi khác, trường năng 
lượng của bạo lực chỈ ở mức độ tiềm ẩn sau những sinh hoạt thường 
nhật thì tại một số nước (như ở Trung Đông) khối khổ đau tập thể này 
sâu nặng đến mức nhiều người buộc phải phát tiết nó ra trong một vòng 
luẩn quẩn không lối thoát của sự oán thù và trả dữa, khiến qua đó khối 
khổ đau tập thể sâu nặng này liên tục được tiếp thêm sức mạnh. Người 
ở Đức và Nhật có xu hướng làm giảm bớt sự nhạy cảm của họ đối với 
khối khổ đau tập thể, dù vẫn còn nặng nề trong họ, qua sự tìm quên trong 
công việc, trong khi cư dân các nước khác thì tìm quên bằng cách uống 
rượu. Ở Trung Quốc, nhiều người nhờ luyện tập Thái Cực Quyền (Tai 
Chi) mà khối khổ đau sâu nặng của họ được giảm bớt phần nào. Hằng 
ngày, trên các đường phố hoặc các công viên, có hàng triệu người tham 
gia luyện tập phương pháp giúp tĩnh tâm này. Phương pháp này tạo ra sự 
khác biệt đáng kể trong trường năng lượng tập thể theo hướng làm giảm 
bớt khối khổ đau bằng cách giảm bớt suy nghĩ và tăng cường khả năng 
Có Mặt trong phú giây hiện tại. 


Những phương pháp rèn luyện tâm linh có liên quan đến vận động 
của cơ thể như Thái Cực Quyền, khí công hay yoga ngày càng được ưa 
chuộng ở phương Tây. Những cách luyện tập này không tạo ra sự chia 
tách giữa thể chất và tinh thần, lại rất có ích trong việc làm suy yếu khối 
khổ đau sâu nặng trong mỗi người. Chúng sẽ đóng một vai trò rất quan 
trọng trong việc giúp nhân loại tỉnh thức. 


Người Do Thái bị ngược đãi qua nhiều thế kỞ nên khối khổ đau 
sâu nặng của tập thể một chủng tộc được thể hiện ở họ rất rõI !. Chẳng 
mấy ngạc nhiên khi ta thấy rằng người thổ dân da dỏ ở Mỹ cũng có khối 
khổ đau sâu nặng rất lớn, vì dân số của họ càng ngày càng suy giảm còn 
nền văn hóa của họ thì hầu như bị xóa sổ bởi những di dân đến từ châu 
Âu. Khối khổ đau sâu nặng tập thể này cũng được thể hiện rõ ở người 


Mỹ da đen. Tổ tiên của họ bị buộc phải rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, 
phải chịu khuất phục kể khác và bị bán làm nô lệ. Sức lao động của 4-5 
triệu người da đen đã tạo cơ sở cho sự phồn vinh về kinh tế của nước 
Mỹ. Thật ra đau khổ mà thổ dân da dỏ ở Mỹ và người Mỹ da đen không 
chỈ giới hạn ở riêng hai chủng tộc này mà đã trở thành một phần của khối 
khổ đau sâu nặng tập thể của tất cả mọi người ở nước Mỹ. Lúc nào 
cũng vậy, hậu quả của mỗi hành vi bạo lực, áp bức, hay ác tâm đều 
không những chỈ xảy ra cho nạn nhân mà còn xảy ra cho chính kẻ đã gây 
tội ác. Với những øì ta gây ra cho kể khác, thì chính ta cũng gánh chịu 
những hậu quả tương ứng. 


Bạn không cần bận tâm là trong khối khổ đau sâu nặng của bạn có 
bao nhiêu phần là thuộc tập thể và bao nhiêu phần là thuộc cá nhân bạn. 
Bất luận thế nào, bạn chỈ cần vượt ra khỏi nó bằng cách chịu frách 
nhiệm cho trạng thái nội tâm của bạn ngay phút giây này. Đừng trách móc 
người khác cho dù điều đó là chính đáng vì khi làm như thế, bạn sẽ tiếp 
sức cho khối khổ đau sâu nặng Ở trong bạn và bạn sẽ còn mắc kẹt trong 
bản ngã của bạn. Trên thế giới này, chỉ có một thứ gây ra tội lỗi, đó là sự 
vô minh - tức là sự thiếu nhận thức của con người. Khi nhận ra điều này 
là lúc bạn có thể tha thứ cho người khác. Khi có tha thỨ, bạn sẽ thoát ra 
được tâm thức “tôi là nạn nhân” và năng lực thực sự của bạn sẽ trỗi dậy 
— đó là năng lực của Sự Có Mặt. Thay vì trách móc bóng tối, bạn mang 
đến ánh sáng. 


Chương 6 


VƯỢT THOÁT 


Để thoát ly khỏi sự khống chế của khổ đau, điều tiên quyết là hãy 
nhận thức rằng bạn “có” một khối khổ đau sâu nặng Ở trong mình. Đó là 
bước đầu tiên mà bạn cần làm. Bước kế tiếp và quan trọng hơn là bạn 
phải đủ sự có mặt, đủ sự rỉnh táo để nhận ra khối khổ đau sâu nặng đó Ở 
trong mình — như là z„ộ cơn lốc của những cảm xúc tiêu cực - khi nó bắt 
đầu hoạt động. Một khi bạn đã nhận ra thì khối khổ đau sâu nặng đó 
không thể còn giả vờ /à bạn được nữa, không còn khống chế được bạn 
và lấy thêm sức mạnh cho chính nó. 


Chính năng lực Có Mặt đầy ý thức sẽ giúp bạn phá vỡ thói quen 
sai lầm fự đồng hóa mình với những khổ đau Ở trong mình. Khi bạn 
không còn tự đồng hóa mình với khối khổ đau sâu nặng đó thì nó sẽ 
không còn kiểm soát được suy nghĩ của bạn và nó sẽ không còn tự nuôi 
lớn chính nó bởi những suy nghĩ tiêu cực của bạn. Hầu như mỗi khối 
khổ đau đều không dễ dàng tan biến ngay, nhưng một khi bạn đã tách 
biệt được nó với những suy nghĩ tiêu cực ở trong mình thì sức mạnh của 
khối khổ đau đó đã bắt đầu suy giảm. Suy nghĩ của bạn sẽ không còn bị 
những cảm giác khổ đau làm cho u ám, cảm nhận của bạn sẽ không còn 
bị quá khứ làm cho biến dạng. Năng lượng của bạn bị kìm hãm trong 
khối khổ đau đó sẽ dần dần thay đổi tần số rung và chuyển sang năng lực 
cỦa an nhiên rự tại. Như thế khối khổ đau sâu nặng sẽ tiếp sức cho nhận 
thức. Điều này giải thích tại sao hầu hết các bậc giác ngộ nhất, thông thái 
nhất trên thế giới này đều đã từng là những người có khối khổ đau nặng 


Cho dù bên ngoài bạn có nói gì, làm gì hay gắn lên mình bộ mặt gì 
đi nữa thì bạn cũng không thể nào che giấu được trạng thái suy nghĩ hay 
cảm xúc của mình ở bên trong. Đó là vì mỗi người đều toát ra mỘ 
trường năng lượng tương ứng với trạng thái tâm thức bên trong của 
mình và người khác có thể dễ dàng cảm nhận được trường năng lượng 
đó dù họ chưa ý thức rõ về linh cảm này. Điều này có nghĩa là tuy họ 
không ý thức được là họ đã cảm nhận được trường năng lượng ở người 
kia, nhưng chính năng lượng đó lại quyết định phần lớn cách họ cảm 
nhận và ứng xử với người bên kia. Một số người có thể cảm nhận rõ 
ràng về sự rung động của trường năng lượng này khi họ gặp một người 
nào đó lần đầu, thậm chí trước khi họ có cơ hội chuyện trò với nhau. 
Đến khi họ có dịp trò chuyện thì ngôn ngữ bắt đầu chi phối quan hệ của 
họ và kèm theo đó là các vai trò xã hội mà hầu hết mỗi người đều miễn 
cưỡng trình diễn theo khi phải tiếp xúc với người khácl. Khi đó, sự chú ý 
của bạn chuyển đến các vấn đề của đầu óc, khiến cho khả năng cẩm 
nhận trường năng lượng tỏa ra ở người khác giảm sút nhiều. Tuy vậy, 
khả năng ấy vẫn còn tồn tại ở cấp độ vô thức. 


Khi bạn nhận thức rằng các khối khổ đau sâu nặng, trong vô thức, 
luôn muốn tìm kiếm /hêm khổ đau mới, tức là chúng luôn muốn có một 
chuyện gì đó tồi tệ xẩy ra. Chẳng hạn như việc có nhiều vụ tai nạn giao 
thông xảy ra là do các tài xế có các khối khổ đau sâu nặng đang hoạt 
động vào cùng một lúc. Khi cả hai tài xế có khối khổ đau sâu nặng đang 
hoạt động cùng một lúc tiến đến một trục lỘ giao thông thì khả năng xảy 
ra tai nạn lớn hơn gấp nhiều lần so với lúc bình thường. Đó là vì, một 
cách vô thức, cả hai đều muốn cho tai nạn xảy ra. Vai trò cỦa các khối 
khổ đau sâu nặng trong các vụ tai nạn xe cộ biểu hiện rõ nhất trong hiện 
tượng được gọi là những “cơn cuồng nỘ trên xa lộ” (road rage), những 
lúc đó, những người lái xe bỗng trở nên hung bạo khác thường, dù chỉ vì 
những chuyện nhỏ nhặt như có ai đó lái xe quá chậm, hay lái cắt ngang 
phía trước đầu xe của họ... 


Nhiều hành vi bạo lực gây ra từ những người mà ta vẫn cho là rất 
“bình thường”, nhưng trong nhất thời họ bỗng biến thành những kẻ điên 
rồ. Cho nên trong các phiên tòa, luật sư của họ thường nói: “Điều này là 
hoàn toàn không phù hợp với tư cách của thân chủ tôi”. Còn bị cáo thì 
nói: “Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, một cái gì đó đã khống chế tôi”. 


Theo tôi, rất có thể là trong nay mai, những vị luật sư của chúng ta sẽ nói 
với quan tòa: “Thưa tòa, đây là trường hợp nên được giảm tội vì bị cáo 
đã mất tự chủ do bị khối khổ đau sâu nặng Ở trong người kích thích và 
ông ấy đã không biết mình đang làm gì. Thật ra thủ phạm không phải là 
ông ấy, mà là khối khổ đau sâu nặng Ở trong ông”. 


Thế một người có chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm 
khi họ bị khống chế bởi khối khổ đau sâu nặng Ở trong họ không? Dĩ 
nhiên là “Không”, làm sao họ có thể chịu trách nhiệm được? Làm sao bạn 
có thể chịu trách nhiệm cho một việc mà chính bạn không ý thức và bạn 
không biết rằng bạn đang làm gì? Tuy nhiên, cứ theo khuynh hướng này 
thì loài người đang dần dần đi đến chỗ trở nên có nhận thức hơn và 
những ai không đi theo xu thế đó sẽ phải nhận chịu hậu quả của những 
hành động mất nhận thức của họ. Vì họ không song hành với trào lưu 
phát triển của vũ trụ. 


Điều này cũng chỈ đúng phần nào thôi, vì khi ta nhìn sự việc từ một 
cái nhìn bao quát hơn, bạn không thể nào không song hành với sự tiến hóa 
của vũ trụ, ngay cả những mê muội của con người và những khổ đau do 
nó gây ra cũng là một phần của quá trình tiến hóa này. Khi bạn không còn 
chịu dựng nổi những vòng luân hồi triền miên của khổ đau nữa thì bạn 
bắt đầu tỉnh thức. Do đó, khối khổ đau sâu nặng cũng có chức năng hữu 
ích của nó trong bức tranh toàn cảnh. 


HIỆN HỮU 


Một hôm, có người phụ nữ trạc ba mươi tuổi đến gặp tôi. Khi vừa 
chào hỏi nhau, tôi đã nhìn thấy niềm đau ẩn sau nụ cười lịch sự và xã 
giao của cô ấy. Rồi cô bắt đầu kể cho tôi câu chuyện của mình và chỈ 
trong vài giây, nụ cười tươi tắn của cô đã trở thành vẻ nhăn nhó của đau 
khổ. Sau đó thì cô khóc òa lên. Cô nói rằng cô cẩm thấy rất cô đơn và 
không thỏa mãn trong lòng. Tôi có thể thấy là cô rất buồn và giận dữ. Cô 
kể, khi còn bé, cô đã bị ngược đãi vì có người cha bạo hành. Tôi thấy 
ngay là niềm đau của cô không phải do những gì đang xảy ra trong hoàn 
cảnh sống hiện thời của cô, mà do một khối khổ đau nặng nề của những 
gì đã xảy ra trong quá khỨ. Khối khổ đau sâu nặng ở trong cô đã trở thành 
một “lăng kính méo mó” ảnh hưởng đến cách cô nhìn đời sống. Cô không 
thể thấy được mối liên hệ giữa thói quen suy nghĩ miên man và khối khổ 
đau sâu nặng Ở trong cô, mà cô hoàn toàn tự đồng hóa mình với cả hai. 


Cô chưa thể thấy được chính suy nghĩ của mình đã tiếp sức cho khối khổ 
đau sâu nặng Ở trong cô. Nói khác di, cô đang sống với gánh nặng bởi 
một cái “Tôi” đầy bất hạnh. Tuy nhiên, ở một cấp độ khác, chắc hẳn cô 
đã nhận ra rằng khổ đau của cô phát xuất tỪ chính cô, rằng cô là gánh 
nặng của chính mình. Và bởi vì cô đã sẵn sàng để tỉnh thức nên cô đã tìm 
đến tôi. 


Tôi hướng dẫn cô chú tâm vào những gì cô đang cẳm thấy ở trong 
cô và yêu cầu cô cảm nhận nó một cách trực tiếp, chứ không phải qua 
những suy nghĩ đầy bất bình, hay qua những câu chuyện buồn của cô. Cô 
phản ứng lại bằng cách nói rằng cô đến đây để nhờ tôi chỈ cho cô một 
con dường để thoát ra khỏi những cảm giác khổ đau ấy, chứ không phải 
là để lún sâu vào đó. Tuy nhiên, cô vẫn miễn cưỡng làm theo những gì tôi 
hướng dẫn cho cô. Có lúc nước mắt cô chẩy giàn giụa trên mặt và toàn 
thân cô run lên từng hồi. '“Trong phút giây này, đây là những gì đang có 
mặt Ở trong cô”, tôi nói. “Cô không hỂ tránh né hiện thực, những gì đang 
có mặt trong phú giây này, vì đây là nhỮng gì cô đang cảm nhận, thay vì 
cứ muốn cho giây phút này khác di, tức là chống đối những gì đang có 
mặt, và tự tạo thêm khổ đau cho mình để cộng thêm vào nỗi đau đã có 
sẵn ở trong cô. Liệu cô có thể hoàn toàn chấp nhận những gì mà cô đang 
cảm nhận trong phút giây này?”. 


Cô lặng người trong một lát. Rồi bỗng nhiên cô trở nên bồn chồn, 
gần như nhổm dậy và giận dữ trả lời: “Không, tôi không muốn chấp 
nhận thực trạng này”. 


Tôi hỏi lại: “Vậy ai vừa nói câu này, cô hay là niềm bất mãn Ở 
trong cô? Cô có thấy rằng niềm bất mãn của cô về tình trạng cô đang 
cắm thẫy bất mãn Ở trong cô chỈ là một lớp khác của niềm bất mãn?”. Cô 
lại lặng thinh. “Tôi không yêu cầu cô phải “làm” gì cả. Tôi chỈ yêu cầu cô 
là hãy xem rằng cô có thể để cho những gì mình đang cảm nhận được thể 
hiện ra hay không. Nói một cách khác, điều này có về hơi kỳ khôi, rằng 
cô có ngại việc cho phép mình cảm nhận nỗi khổ đó hay không. Khi cô 
làm được như thế thì điều gì sẽ xẩy ra với nỗi khổ của cô? Cô có muốn 
thử không?”. 


Cô ấy hơi bối rối và rồi ngồi lặng yên trong một phút, sau đó tôi 
chợt nhận thấy có sự thay đổi dáng kể trong trường năng lượng của cô. 
Cô nói: “Thật kỳ lạ. Tôi vẫn còn cẩm thấy nỗi khổ ở bên trong, nhưng 


giờ đây, quanh nó như có một khoảng không gian. Dường như nó không 
còn quá nghiêm trọng như trước đây”. Đây là lần đầu tiên tôi nghe một 
người diễn tả rằng: “Quanh nỗi bất bình của tôi, có một khoảng không 
gian”. Dĩ nhiên là khoảng không gian đó chỈ xuất hiện ở trong bạn khi 
bạn chấp nhận những gì đang xảy ra trong giây phút này. 


Tôi không nói thêm gì mà để cho cô ấy có cơ hội tự trải nghiệm. 
Sau đó, cô đã hiểu ra rằng lúc cô thôi không còn tự đồng hóa mình với 
những cẳm xúc đang xảy ra Ở trong mình; thôi không còn tự đồng hóa với 
khối khổ đau sâu nặng xưa cũ đang sống Ở trong mình; lúc cô trực tiếp 
chú tâm đến nỗi đau đó mà không chống lại thì nó không còn kiểm soát 
được suy nghĩ của cô nữa. Lúc đó khối khổ đau sâu nặng của cô sẽ 
không trộn lẫn với câu chuyện do lý trí đựng lên quanh cøn người đầy 
bất hạnh Ở trong cô. Một chiều không gian mới đã đi vào đời cô và cô đã 
vƯợt lên trên quá khứ ở trong mình, đó là chiều không gian của Sự Có 
Mặt, của Hiện Hữu. Một người không thể nào cẳm thấy bất bình nếu 
người đó không luôn nung nấu một câu chuyện đầy bất bình trong lòng 
mình. Cho nên đây là điểm kết thúc của nỗi bất bình ở trong cô, là bước 
đầu tiên để cô có thể chấm dứt khối khổ đau sâu nặng trong cô. Những 
cảm xúc tiêu cực tự nó không tạo ra niềm bất hạnh. ChỈ khi nào những 
cảm xúc đó đi kèm với một câu chuyện đầy bất hạnh mà chúng ta cả tin 
vào đó thì nó mới có thể tạo ra niềm bất hạnh ở trong ta. 


Cuối buổi hẹn với cô ấy, tôi nhận thấy rằng mình vừa chứng kiến 
một sự trỗi dậy của Hiện Hữu, của Sự Có Mặt Ở trong một con người. 
Mục dích của đời bạn chính là để đưa Sự Có Mặt, đưa ý thỨc vào trong 
thế giới này. Nhờ cô ấy mà tôi cũng chứng kiến được sự chuyển hóa của 
khối khổ đau sâu nặng Ở trong một con người, không phải bằng sự giằng 
co, mà chỉ bằng việc đưa ý thức vào trong những gì đang xảy ra. 


Vài phút sau khi cô ấy ra về, một người bạn của tôi ghé ngang để 
đưa cho tôi vài thứ lặt vặt. Khi vừa bước vào phòng, cô ấy nói: “Chuyện 
gì đã xảy ra ở đây vậy? Tôi cảm thấy không khí nặng nề và tối tăm quá. 
Nó làm tôi muốn phát bệnh. Xin mở cửa ra cho thoáng một tí nhé và dốt 
vài nén nhang lên”. Tôi giải thích là tôi vừa chứng kiến sự vượt thoát của 
một người có khối khổ đau rất nặng nề, những gì mà cô bạn tôi cảm 
thấy chính là năng lượng khổ đau của cô ấy đã để lại trong buổi gặp SỠ. 
Tuy vậy, cô bạn của tôi cũng không muốn nán lại lâu hơn mà chỉ muốn đi 
ngay ra khối chỖ ấy. 


Những gì xẩy ra sau đó là một sự khẳng định thêm và rõ ràng hơn 
về những gì tôi đã biết: Rằng trên một bình diện nào đó, mỗi khối khổ 
đau sâu nặng có về như thuộc về riêng mỗi người, nhưng tất cả những 
khối khổ đau riêng ấy đều có liên quan với nhau, vì nó là một phần của 
khối khổ đau sâu nặng chung của tập thể. Sự khẳng định này cũng làm 
cho chính tôi cẳm thấy rúng động. 


KHỐI KHỔ ĐAU SÂU NẶNG ĐÃ TRỞ LẠI 


Một lúc sau, tôi đến ăn tối ở một tiệm ăn Ấn Độ ở gần đó. Trong 
quán chỈ có vài người khách, tôi ngồi vào bàn và gỌi. một vài món ăn. Ở 
chiếc bàn bên cạnh tôi là một người dàn ông trạc tuổi trung niên, ngồi 
trên một chiếc xe lăn; ông vừa ăn xong bữa. Ông ta đưa mắt nhìn tôi, dù 
chỈ một thoáng, nhưng ánh mắt của ông ta rất dữ dằn. Chỉ vài phút sau, 
ông ta bỗng trở nên nôn nóng và cáu kỈnh, người bắt đầu co giật. Lúc đó 
có một người hầu bàn đến thu dọn món ăn ở trên bàn của ông. Ông cáu 
gắt với người này: “Tiệm gì mà thức ăn tồi quá!”. Người hầu bàn bực 
bội hỏi vặn lại: “Thế sao ông lại ăn hết?”. Thế là ông ta nổi điên lên, bắt 
đầu la hét và phun ra những lời chửi rủa cay độc. Miệng ông liên hồi 
tuôn ra những lời lẽ thô tục. Năng lượng hẳn học mạnh mẽ của ông tỏa 
ra khắp nơi trong quán. Người ta có thể cảm nhận năng lượng khổ đau 
của ông đang được vung vãi đây đó, và nó đang tìm cách để len vào từng 
tế bào của mỗi người chung quanh. Nó muốn tìm một cái gì đó cùng tần 
số khổ đau của nó để bám vào. Lúc này ông mắng luôn cả những thực 
khách khác đang ngồi ở trong quán. Nhưng lạ thay, ông lại hoàn toàn 
phớt lờ chiếc bàn của tôi ngồi, vì tôi đang ngồi với Sự Có Mặt cao độ. 
Tôi nghi rằng khối khổ đau sâu nặng chung của tập thể đã trở về và nó 
như muốn bảo với tôi rằng: “Đừng tưởng rằng ông đã khuất phục được 
tôi. Nhìn lại di, tôi vẫn còn đây!”. Cũng có thể là trường năng lượng khổ 
đau của người phụ nữ mà tôi đã gặp thải ra, đang bám theo tôi đến đây 
và đeo bám lấy người có cùng một tần số rung tương thích - người cũng 
có một khối khổ đau nặng nỀ tương ứng Ở bên trong. 


Cuối cùng thì người quản lý tiệm ăn cũng mở cửa và bảo: “Xin 
ông đi ngay khỏi chỗ này”. Vẫn ngồi trên chiếc xe lăn, ông ta quay mình, 
bấm nút cho hai bánh xe lăn nhanh ra khỏi quán. Những thực khách còn 
lại đều ngơ ngác. Nhưng chỈ sau một L phút, ông ta quay trở lại, có lẽ vì 
khối khổ đau sâu nặng Ở trong ông vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Vì nó 
còn muốn lấy thêm sức mạnh. Ông ta dùng chiếc xe để mở cửa, miệng 


liên hồi tuôn ra những lời lễ tục tu. Một cô hầu bàn có ý muốn ngăn ông 
ta lại. Ông liền lao xe tới rất nhanh và chèn cô vào chân tường. Một vài 
thực khách khác cố gắng ngăn ông ta lại, nhưng ông vẫn cứ la hét, náo 
động. 


Một lát sau, khi cảnh sát được mời đến thì ông ta im bặt. Họ yêu 
cầu ông lập tức rời khỏi quán và không được quay trở lại. May là cô hầu 
bàn, ngoài vài chỗ xây xát ở chân, không bị thương tích gì nghiêm trọng. 
Khi mọi chuyện êm xuôi, viên quản lý bước đến bên bàn của tôi và hỏi, 
nửa đùa nửa thật: “Ông chính là người đã gây ra tất cả những hoạt náo 
này, đúng không?”. 


KHỐI KHỔ ĐAU SÂU NẶNG Ở TRẺ CON 


Khối khổ đau sâu nặng Ở trễ con thỉnh thoảng được thể hiện ra qua 
nét Ủủ rủ, buồn rầu hay triệu chứng co ro, thu mình lại. Đứa trẻ lúc đó 
bỗng trở nên ủ đột, từ chối mọi giao tiếp với những người chung quanh, 
thường rút vào ngồi trong một góc khuất nào đó, tay ôm lấy một con búp 
bê hay mút đầu ngón tay. Cũng có thể khối khổ đau sâu nặng đó được thể 
hiện ra thành những trận la hét, khóc lóc thẩm thương hay những cơn 
bùng nổ của tính khí. Đứa trẻ thường hay la hét, quay quắt, làm mình làm 
mẩy hay thích phá phách để tìm vui. Khi chúng muốn làm một chuyện gì 
mà bị cha mẹ cản trở thì khối khổ đau sâu nặng này trong chúng có thể dễ 
dàng bị kích thích, và trong một bản ngã đang phát triển như ở một đứa 
trẻ thì những ham muốn này có thể rất mạnh mẽ. Các bậc cha mẹ thường 
chỈ bất lực khoanh tay đứng nhìn mà chẳng thể nào hiểu nổi tại sao chỈ 
trong vài giây mà con mình — một thiên thần bé bỏng - lại có thể biến 
thành một con quỷ nhỏ. Họ tự hỏi “Làm sao mà con mình lại có khối khổ 
đau sâu nặng đó được?”. Đó chính là phần chia khổ đau của đứa trẻ (tất 
nhiên là ở các mức độ khác nhau) từ khối khổ đau sâu nặng tập thể của 
loài người, xuất hiện từ lúc con người có bản ngã. 


Cũng có thể đứa trẻ đã tiếp nhận khối khổ đau sâu nặng từ cha mẹ 
của chúng. Trong trường hợp đó thì đứa trẻ quả là mộ bẳn sao nguyên 
vẹn những khổ đau đã có sẵn Ở trong cha mẹ nó. Một số trể có mức nhạy 
cẩm cao rất dễ bị tác động tỪ khối khổ đau sâu nặng Ở cha mẹ chúng. 
Những bi kịch xẵy ra giữa cha mẹ chúng sẽ gây ra những nỗi đau tình 
cảm hầu như vượt ngoài sức chịu dựng của chúng và thường thì những 
đứa trẻ này khi trưởng thành sẽ có những khối khổ đau rất nặng nề. Dù 


cố che giấu khéo léo đến mức nào thì những bất hòa giỮa cha mẹ cũng 
không thể dối gạt được con trẻ, vì đằng sau những lời nói hòa nhã, năng 
lượng tiêu cực giữa cha mẹ vẫn tỏa ra tràn ngập không khí gia dình. 
Những khối khổ đau sâu nặng khi bị dè nén thường trở nên rất độc hại, 
chúng còn độc hại hơn những khối khổ đau được biểu lộ một cách công 
khai. Năng lượng ô nhiễm tâm lý này được đứa trẻ tiếp thu và góp phần 
làm lớn lên khối khổ đau sâu nặng Ở trong chúng. 


Đa số trễ con biết, dù chỈ trong tiềm thức, về bản ngã và khối khổ 
đau sâu nặng khi phải sống chung với cha mẹ chúng, những người mất 
nhận thức một cách sâu sắc. Một phụ nữ có cả cha lẫn mẹ đều là những 
người có bản ngã lớn và những khối khổ đau nặng nề có lần đã bảo tôi 
rằng, khi nghe cha mẹ cô quát mắng nhau thì, dù vẫn yêu thương họ, cô 
thường tự nhủ: “Cả hai người này điên cả rồi. Mà sao tôi lại sinh ra Ở 
trong một gia dình như thế này?”. Cô có nhận thức về tính điên rồ của lối 
sống như vậy và nhận thức đó đã giúp cô giảm bớt nỗi khổ mà cô đã tiếp 
nhận từ cha mẹ cô. 


Các bậc cha mẹ thường thắc mắc về việc làm sao để đối phó với 
khối khổ đau sâu nặng Ở trong con cái của họ. Nhưng câu hỏi cần giải 
dáp trước tiên là họ có biết cách tiếp xúc và hóa giải được khối khổ đau 
sâu nặng Ở trong chính họ hay không. Họ có khả năng để nhận ra khối 
khổ đau sâu nặng Ở trong họ không khi khối khổ đau ấy bắt đầu phát tác? 
Các bậc cha mẹ có đủ Hiện Hữu, Sự Có Mặt sâu sắc để khi khối khổ đau 
sâu nặng Ở trong họ bắt đầu hoạt động thì họ có thể nhận thức được 
những cảm xúc của mình và không để nó biến thành những suy nghĩ tiêu 
cực và qua đó mà biến họ thành những “con người bất hạnh?”. 


Khi khối khổ đau sâu nặng Ở trong một đứa bé đang hoạt động thì 
bạn không thể làm gì tốt hơn là hãy tỉnh táo, giữ mình Có Mặt để đừng bị 
lôi cuốn vào những phẳn ứng do cẳm xúc gây ra. Vì khối khổ đau sâu 
nặng Ở trong đứa trễ chỉ chực chờ sự phản ứng vô thức của bạn. Những 
khối khổ đau sâu nặng Ở trong đứa trẻ rất thích những bi kịch của khổ 
đau. Bạn không tham dự vào đó nhưng cũng đừng coi đó là một điều quá 
nghiêm trọng. Đừng chiều theo những yêu sách của đứa trẻ, nếu không 
thì đứa trẻ sẽ hiểu là: “À, mình càng /àm rới thì mình càng được những gì 
mình đòi hỏi”. Đây là công thức của những tha hóa mà bạn vô tình tạo ra 
cho đứa trễ trong cuộc sống sau này. Khi không gặp phản ứng của bạn 
thì những khối khổ đau sâu nặng trong đứa trễ sẽ không được khích lệ và 


nhanh chóng trở nên lắng dịu. May là những cơn bộc phát của những 
khối khổ đau sâu nặng ở trễ con thường ngắn ngủi hơn ở người lớn. 


Ngày hôm sau khi các cháu đã lắng dịu, bạn có thể hỏi chúng về 
những gì xảy ra, nhưng đừng giải thích gì nhiều về khối khổ đau sâu 
nặng Ở trong chúng. Chẳng hạn bạn có thể hỏi: “Ngày hôm qua, con còn 
nhớ có cái gì đó Ở trong con đã làm cho con khóc không? Con cẩm thấy 
nó thế nào? Cẩm giác đó có dễ chịu không? Cái chế ngự lấy con ấy, con 
có thể gọi tên nó là gì? Không ? Nếu con có thể đặt tên cho cái đó thì 
con sẽ gọi nó là gì? Nếu con có thể nhìn thấy được nó thì nó trông như 
thế nào? Nếu con vẽ tranh để miêu tả nó thì con sẽ vẽ thế nào? Khi cảm 
giác ấy đi khỏi, thì trong người con cẩm thấy như thế nào? Nó đi ngủ rồi 
phải không con? Cẳm giác ấy có bao giờ trở lại với con không?”. 


Đây là vài câu hỏi gợi ý và những câu hỏi này cốt để giúp đánh 
thức khä năng quan sát của đứa bé, tức là khả năng Hiện diện của chúng. 
Khả năng ấy sẽ giúp cho đứa bé không tự đồng hóa mình với khối khổ 
đau sâu nặng Ở trong chúng. Bạn có thể nói về khối khổ đau sâu nặng Ở 
trong chính bạn nhưng bạn dùng cách nói của đứa trễ để giúp các cháu dễ 
hiểu. Nên lần sau khi đứa trễ bắt đầu bị khối khổ đau sâu nặng này 
khống chế thì bạn có thể nói: “Nó bắt đầu quay trở lại rồi, phải không 
con?”. Dùng những cách mà đứa bé đã dùng khi nói về điều này. Hướng 
sự chú ý của đứa trẻ vào chỗ đứa trể “cảm nhận” cái đó như thế nào. 
Hãy bày tỏ một thái độ quan tâm hoặc hiếu kỳ thay vì chỈ trích hay phê 
phán. 


Có thể là cách này chưa thể ngăn chặn được sự hoành hành của 
khối khổ đau sâu nặng Ở trong các cháu hoặc có thể là đứa trẻ sẽ không 
nghe lời bạn. Tuy nhiên, ngay khi khối khổ đau sâu nặng đang hoạt ¡ động 
thì chút ý ý thức đó vẫn nằm trong nhận thức của đứa trẻ. Và sau mỗi lần 
khối khổ đau sâu nặng trong các cháu bộc phát, thì chút ý thức đó trong 
các cháu cũng mạnh lên và khối khổ đau sâu nặng sẽ suy yếu dần. Đứa 
trể ngày càng lớn lên trong Hiện Hữu. Đến mộit lúc nào đó chính đứa trễ 
lại là người sẽ chỉ cho bạn là khối khổ đau sâu nặng của bạn đang khống 
chế bạn. 


NỖI BẤT BÌNH 


Không phải nỗi bất bình nào cũng từ khối khổ đau sâu nặng gây ra. 
Có những bất bình được tạo ra khi bạn không song hành với phú¿ giây 
hiện tại, khi bằng cách này hay cách khác, bạn từ chối Hiện Hữu. Khi 
bạn nhận ra rằng phút giây này luôn luôn là một điều hiển nhiên, một 
việc không thể nào khác đi được, thì lúc đó bạn sẽ biết chấp nhận sự 
việc tỪ trong nội tâm và vì thế bạn chẳng những sẽ không tạo thêm bất 
bình, mà do không còn thái độ chống đối ở bên trong, đời sống sẽ cho bạn 
thêm sức mạnh. 


Những bất bình gây ra bởi khối khổ đau sâu nặng Ở trong bạn rõ 
ràng là quá dáng. Nói khác đi, đây là một phản ứng thái quá và ai cũng dễ 
dàng nhìn thấy điều này, ngoại trừ bạn, người đang mang cẳm giác bất 
bình. Những người có khối khổ đau nặng nề luôn luôn dễ dàng tìm ra 
một lý do nào đó để cảm thấy buồn đau, giận dữ... Nguyên nhân của 
những niềm đau mạnh mẽ ấy lại là những việc chẳng quan trọng sì, một 
việc chỈ dáng cho người ta nhún vai bỏ qua, mỉm cười dễ đãi. Những 
chuyện cỒn con đó không phải là nguyên nhân thực sự mà chỉỈ là một g¡Q/ 
nƯỚc cuối cùng? có tác dụng như một ngòi pháo làm mọi chuyện bùng nổ 
ra. Chúng làm sống lại những cảm xúc cũ. Những cẳm xúc này sẽ đi vào 
trong đầu bạn, được khuếch dại và gia tăng sức mạnh của những cấu 
trúc của bằn ngã Ở trong bạn. 


Quan hệ giữa bẳn ngã và khối khổ đau sâu nặng Ở trong bạn rất 
thân thiết với nhau, chúng như anh em một nhà. Chúng rất cần có nhau. 
Khi có một sự kiện hay một tình huống có tính chất kích thích nào đó, nó 
sẽ được suy diễn và phẩn ứng qua bộ lọc của bản ngã đầy cảm xúc. 
Điều này có nghĩa là ý nghĩa của sự việc đã bị bản ngã và khối khổ đau 
sâu nặng Ở trong bạn bóp méo hoàn toàn. Bạn nhìn thực tại qua lăng kính 
méo mó của quá khứ đầy những cẳm xúc tiêu cực ở trong mình. Nói khác 
di, những gì bạn nhìn thấy và cảm nhận không phải là những điều nằm 
trong tự thân của sự kiện và tình huống đó, mà chỈ nằm Ở trong bạn. 
Trong vài trường hợp, sự kiện hay tình huống là một điều xác thực, 
nhưng bạn lại phóng dại nó lên nhiều lần qua phản ứng đầy khổ đau của 
mình. Khuynh hướng phóng dại mọi chuyện này chính là những gì mà 
khối khổ đau sâu nặng cố ý muốn tạo ra, những gì mà nó có thể nương 
vào đó để sống còn. Đối với những người đang bị khống chế bởi khối 
khổ đau sâu nặng thì họ thường không thể tự mình thoát ra khỏi lối suy 
diễn lệch lạc, hay thoát ra khổi những “câu chuyện đầy bi lụy” của mình. 
Một câu chuyện càng có nhiều cảm xúc tiêu cực thì nó càng trở nên nặng 


nề và khó cho bạn có thể nhìn xuyên thấu sự việc. Thế là câu chuyện 
không còn là câu chuyện nữa mà đã biến thành hiện rhực của bạn. Khi 
bạn hoàn toàn bị mắc kẹt vào vòng xoáy của ý nghĩ tiêu cực và những 
cảm xúc đi kèm thì chuyện thoát ra khỏi nó là một điều bất khả, vì bạn 
không thể biết điều gì khác ở bên ngoài vòng xoáy đó. Bạn bị mắc kẹt 
vào bi kịch hay một cơn ác mộng, rơi vào ngục tối của chính mình. Đối 
với bạn, đó là hiện thực duy nhất, không còn hiện thực nào khác ngoài 
điều đó. Đối với bạn, những điều bạn phẳn ứng là điều duy nhất mà bạn 
có thể làm. 


PHÁ VỠ THÁI ĐỘ TỰ ĐỒNG HÓA MÌNH VỚI KHỐI KHỔ 
ĐAU 


Một người mà khối khổ đau sâu nặng đang bộc phát thường phát ra 
một năng lượng đặc thù làm cho người khác cảm thấy rất khó chịu. Khi 
gặp một người như thế, bạn thường muốn lánh xa hoặc tránh để khổi 
phải giao tiếp. Trường năng lượng tiêu cực phát ra từ người đó làm cho 
bạn chùn bước. Nhưng có người thì phẩn Ứng ngược lại với người đang 
chịu khổ đó bằng những lời lẽ gây hấn hoặc thậm chí đi đến chỗ bạo 
hành với người đó. Điều này có nghĩa là ở trong họ cũng có một cái gì 
cùng tần số rung với khối khổ đau sâu nặng Ở người kia. Cho nên những 
gì mà họ phẳn Ứng một cách hung bạo với người kia là thứ đã có sẵn ở 
trong họ. Đó là khối khổ đau sâu nặng của riêng họ. 


Nên chẳng có gì dáng ngạc nhiên khi những người mang khối khổ 
đau nặng nề và thường bộc phát ấy dễ lâm vào những tình huống gây 
xung đột. Những tình huống này có lúc là do họ chủ động gây ra, nhưng 
có lúc thì sự việc xảy ra dù họ không hề làm gì cả. Vì trường năng lượng 
tiêu cực mà họ phát ra từ khối khổ đau sâu nặng Ở bên trong có thể làm 
nảy sinh năng lượng thù nghịch và mâu thuẫn ở người khác. Để không 
phản ứng lại, bạn cần cắm rễ trong trạng thái an nhiên tự tại khi phải 
đối diện với một người như thế. Nếu bạn duy trì được sự an nhiên tự tại 
thì Sự Có Mặt của bạn sẽ giúp cho người kia tách ly khỏi khối khổ đau 
sâu nặng và vì thế mà chứng nghiệm được sự kỳ diệu của tỉnh thức. 
Phút giây tỉnh thức có thể sẽ qua nhanh, nhưng một quá trình mới Ở trong 
người đó đã được bắt đầu. 


Tôi đã chứng kiến phút giây tỉnh thức như thế cách đây vài năm. 


Lúc đó đã gần 11 giờ đêm. Tôi nghe chuông ở cửa phòng chung cư của 
tôi reo vang. Ethel, người phụ nữ hàng xóm, đang gọi tôi qua hệ thống 
thông tin nội bộ của khu chung cư. Giọng bà đầy lo lắng: “Eckhart, mở 
cửa cho tôi vào di. Có việc này rất quan trọng, tôi cần báo với ông!”. 
Ethel là một phụ nữ ở độ tuổi trung niên, bà thông minh và có học vấn 
cao. Ethel cũng là một người có một bản ngã khá lớn và một khối khổ 
đau nặng nề. Bà từng trốn thoát khỏi trại giam của bọn phát xít Đức khi 
bà còn bé trong khi nhiều người thân của bà đã chết ở trong trại các tập 
trung. 


Khi đã vào nhà, Ethel ngồi xuống ở ghế, trong người bà đang có sự 
kích động mạnh, hai bàn tay của bà run run. Bà trải lá thư và một số giấy 
tỜ ra trên ghế và ra cả sàn nhà. Ngay lập tức, có linh tính nào dấy nên ý 
thức và Sự Có Mặt ở trong tôi đang gia tăng cường độ. Tôi không thể 
làm gì khác ngoài thái độ cởi mở, tỉnh táo, và Có Mặt một cách cao độ — 
Có Mặt cao độ với mỗi tế bào trong cơ thể mình. Tôi nhìn bà, không gợn 
mội tí suy nghĩ nào, không xét doán, chỈ im lặng lắng nghe những điều 
Ethel kể. Đầu óc tôi không hề bình phẩm một điều gì. Bà tuôn ra một hơi: 
“Tôi lo sốt cả người lên. Hôm nay họ vừa gởi thư cho tôi. Họ đang cố 
gây khổ cho tôi đây mà. Ông hãy giúp tôi đối phó với họ nhé. Những tên 
luật sư bịp bợm, lừa dão kia chẳng chừa một cái gì dâu. Họ dọa lấy nhà 
của tôi. Rồi tôi sẽ dọn đi dâu đây?”. 


Hóa ra là Ethel đã không chịu nộp chi phí cho một dịch vụ gì đó 
của chung cư bà đang mướn, vì nhân viên quần trị khu chung cư không 
chịu sửa chữa theo yêu cầu của bà về vài thiết bị hư hồng trong nhà. Thế 
là họ dọa sẽ lấy lại nhà và đưa Ethel ra tòa. 


Bà nói một hơi khoảng 10 phút. Tôi vẫn ngồi im, nhìn và chăm chú 
lắng nghe. Bất ngờ Ethel ngừng nói, bà nhìn lại mớ giấy tờ bày biện 
ngổn ngang quanh mình, như thể bà vừa mới tỉnh dậy từ một giấc mơ. 
Bà bỗng trở nên nhẹ nhàng và trầm tĩnh. Toàn bộ trường năng lượng 
trong con người của bà thay đổi. Rồi bà quay sang tôi, buỘt miệng: 
“Những thứ này chẳng có gì quan trọng, đúng không?”. Tôi trả lời: 
“Đúng, chẳng có gì dáng quan tâm”. Bà lặng yên ngồi thêm một vài phút, 
xong bà im lặng nhặt dống giấy tờ lên và quày quả ra về. Sáng hôm sau 
gặp tôi trên dường di, bà ngăn tôi lại và nhìn tôi với một ánh mắt hơi ngờ 
vực: “Ông đã làm trò gì thế? Tối hôm qua là ngày đầu tiên trong suốt cả 
năm nay, tôi mới ngủ thẳng một giấc. Tôi ngủ vùi như một đứa trể”. 


Ethel cho rằng tôi đã “làm” một cái gì đó đối với bà. Nhưng thực ra 
tôi chẳng làm cái gì cả. Có lẽ thay vì hỏi tôi đã làm gì bà thì Ethel nên hỏi 
rằng tôi đã không làm gì. Điều mà tôi đã không làm là: Tôi đã không phẳn 
ứng với những gì Ethel đã kể cho tôi nghe, tôi đã không khẳng định câu 
chuyện đầy bi kịch của bà, không tạo thêm những suy nghĩ miên man ở 
trong bà và không tạo thêm cẩm xúc cho khối khổ đau sâu nặng Ở trong 
bà. Tôi đã tạo điều kiện cho bà tự chiêm nghiệm bất cứ cái gì bà đang 
trải qua vào lúc đó. Và điều kiện đó được tạo ra tỪ năng lực của :hái độ 
không can thiệp, không vọng động. Thái độ có mặt là luôn luôn mạnh hơn 
những øì người ta nói hay làm. Dù thỈnh thoảng sự có mặt: đó sẽ phát sinh 
ra những lời nói hay hành động nào đó thích hợp. 


Những gì đã xảy đến với bà chưa phải là một sự thay đổi lâu dài 
mà chỉ là mmỘi sự hé thấy của sự tỉnh thức, của những gì đã sẵn có ở 
trong mình. Trong Thiền, sự hé thấy đó gọi là safory. Safory là một giây 
phút của Sự Có Mặt, của Hiện Hữu, giây phút bạn hoàn toàn thoát ra 
khỏi tiếng nói vang vang Ở trong đầu bạn, thoát khỏi những suy nghĩ 
miên man và bóng dáng của nó là những cẩm xúc đi kèm trong cơ thể của 
bạn. Đó là lúc trỗi dậy của khoẳng không gian bên trong, nơi mà trước 
đây chỉ là một mớ hỗn độn của những suy tư không ngừng nghÌ và 
những bủỦa giăng của cảm xúc. 


Suy tư không thể lĩnh hội được Hiện Hữu, vì thế nó thường suy 
diễn về Hiện Hữu một cách sai lạc. Nên suy tư thường tuyên bố rằng 
bạn bây giờ đã trở thành một người vô tình, xa lánh và không thể giao 
tiếp. Sự thật là bạn có mối liên hệ với người khác, nhưng ở một mức độ 
sâu hơn suy nghĩ và cẩm xúc. Thật ra là ở cấp độ đó bạn mới có thể thực 
sự đến với người khác, mới có thể liên hệ và vượt lên trên nhỮng quan 
hệ thông thường. Trong sự tĩnh lặng của Hiện Hữu, bạn mới có thể cảm 
nhận được bẳn chất Vô Tướng, tính nhất như giữa mình và người khác. 
Nhận biết được tính nhất như giữa mình với người khác chính là fình yêu 
chân chính, lòng xót thương và sự quan tâm chân thật. 


CÁC KIỂU KÍCH THÍCH KHÁC NHAU 


Một số những khối khổ đau sâu nặng chỈ phẳn ứng với một tình 
huống hay một kiểu kích thích nào đó. Thường là do tình huống này có 
tác động đến nỗi đau cẩm xúc ở quá khứ. Ví dụ một đứa bé lớn lên trong 


một gia dình mà cha mẹ luôn có nhiều mâu thuẫn về vấn đề tiền bạc thì 
khi trưởng thành, nó có thể cảm thấy sợ hãi những gì có dính đến tiền 
bạc và điều này sẽ hình thành nên một khối khổ đau sâu nặng, khiến đứa 
trẻ dễ dàng bị kích thích, trở nên giận dữ và buồn bực với những vấn đề 
liên quan đến tiền bạc. Đằng sau nỗi giận dữ và buồn bực đó là vấn đề 
đấu tranh để sỐng còn và nỗi sợ hãi sâu sắc. Tôi đã từng chứng kiến 
những người rất là £âm linh — tức là những người đã phần nào nếm được 
hương vị của tỉnh thức - lại bất thần la hét, quát mắng hay lên tiếng cáo 
buộc những người môi giới chứng khoán hay buôn bán bất động sản khi 
họ nhấc diện thoại nói chuyện với những người này. Cũng giống như lời 
cảnh báo về sức khỏe trên mỗi gói thuốc lá3, trên mỗi tờ giấy bạc cũng 
nên có lời cảnh báo: “Tiền bạc có thể khơi dậy khối khổ đau sâu nặng Ở 
trong bạn và làm cho bạn hoàn toàn đánh mất nhận thức của mình”. 


Những đứa trẻ có thời thơ ấu bị bỏ rơi hay thiếu sự chăm sóc của 
cha mẹ, thì khối khổ đau sâu nặng Ở trong chúng sẽ dễ dàng bị kích thích 
bởi bất kỳ tình huống nào có thể khơi lại nỗi đau bị ruồng bỏ. Chỉ cần 
người hôn phối đến đón họ trễ một vài phút ở sân bay thì khối khổ đau 
sâu nặng Ở trong họ đã có thể bị kích thích và trở thành một cơn giận dữ. 
Trong quan hệ yêu dương, nếu chẳng may họ bị ruồng bỏ hay người yêu 
của họ chết đi vì một lý do nào đó thì họ rất dễ rơi sâu vào trầm cẳm, vì 
sự mất mát này khơi lại niềm đau bị ruồng bỏ từ quá khứ, khiến nó vượt 
xa niềm đau tự nhiên khi một người bị mất người thân. Đó có thể là nỗi 
u sầu cực độ, hoặc là nỗi buồn dai dẳng không nguôi, hay là cơn giận dữ 
đầy ám ảnh. 


Nếu một phụ nữ bị cha mình lạm dụng khi còn nhỏ sẽ có khối khổ 
đau sâu nặng dễ dàng hoạt động khi người đó có mối quan hệ gần gũi 
với một người dàn ông. Hoặc là những xúc cảm tạo nên khối khổ đau 
sâu nặng ấy sẽ đưa cô đến với một người có khối khổ đau tương tự như 
Ở người cha của cô. Trong vô thức, khối khổ đau sâu nặng Ở trong 
người phụ nữ ấy cảm thấy bị thu hút bởi những người mà nó cảm thấy 
sẽ tạo cho nó thêm những khổ đau tương ứng. Sự thu hút của những 
khối khổ đau sâu nặng đó có khi bị Suy diễn sai lạc là tình yêu. 


Còn một người dàn ông mà khi còn bé thường bị mẹ bỏ rơi, ít 
được mẹ yêu thương chăm sóc thì khối khổ đau nặng nề Ở trong người 
đó có tính chất đối cực. Trong quan hệ với phụ nỮ, anh ta vừa khát khao 
vừa oán hận. Anh ta mong muốn thông qua người yêu để có được tình 


yêu và sự chăm sóc của người mẹ: đồng thời cũng muốn “giải quyết” nỗi 
oán hận với mẹ thông qua người yêu. Vì vậy, hầu như người phụ nữ nào 
cũng dễ dàng kích thích khối khổ đau sâu nặng này Ở trong anh ta, và anh 
ta có một niềm thôi thúc rất ám ảnh rằng phải “dụ dỗ và chinh phục” tất 
cả những người phụ nữ mà anh ta gặp để có được tình yêu và sự chăm 
sóc của họ. Đây là điều mà khối khổ đau sâu nặng trong anh ta cần. Vì 
thế, anh ta biến mình thành một chuyên gia mê hoặc phụ nữ, nhưng ngay 
khi quan hệ của anh bắt đầu đi đến chỗ thân mật hơn, hay khi bước tiến 
anh ta bị ngăn cẩn, thì lúc đó cơn giận với mẹ trước đây bắt đầu sống 
dậy và mối quan hệ luyến ái của anh thường đi đến chỗ tan vỠ. 


Nhận ra được khối khổ đau sâu nặng Ở trong mình khi nó bắt đầu 
nảy sinh tức là bạn hiểu được ngay những gì thường làm cho khối khổ 
đau sâu nặng Ở trong bạn bị kích thích, có thể đó là một tình huống, một 
câu nói hay việc làm của một người nào đó. Khi những kích động này 
xảy ra, bạn sẽ nhận ra ngay và nâng cao mức cảnh giác. Trong một hoặc 
hai giây, bạn sẽ chú ý đến những phẳn ứng dưới dạng những cảm xúc, 
tức là khối khỔ đau sâu nặng Ở trong bạn đang bắt đầu trỗi dậy. Khi ở 
trong trạng thái Hiện Hữu đầy cảnh giác đó, bạn sẽ không tự đồng hóa 
mình với nó, tức là khối khổ đau sâu nặng Ở trong bạn chưa chế ngự 
được bạn và trở thành tiếng nói vang vang Ở trong đầu. Nếu những kích 
thích đó đến từ một người khác thì bạn có thể bảo với người ấy ngay: 
“Anh muốn cho em biết rằng, những gì em vừa nói đó đang làm kích 
động khối khổ đau sâu nặng ở trong anh”. Nên có sự thỏa thuận trước 
với nhau rằng hãy nói cho nhau biết, bất kỳ lúc nào, khi một trong hai 
người vỪa nói hay làm một điều gì đó đã gây sự kích động cho khối khổ 
đau sâu nặng Ở trong người kia. Khi bạn thực tập theo cách này thì khối 
khổ đau sâu nặng Ở trong bạn sẽ không còn dùng những b¡ kịch trong 
quan hệ luyến ái của bạn để lấy thêm sức mạnh cho chính nó; và bạn 
hoàn toàn tự chủ và Có Mặt thay vì rơi vào trạng thái mất nhận thức và 
bị cuốn vào ng b¡ kịch dựng nên bởi khối khổ đau sâu nặng đang hoạt 
động Ở trong mình. 


Khi khối khổ đau sâu nặng của bạn trỗi dậy mà bạn đang có mặt, 
đang có ý thức về nó thì da số năng lượng tiêu cực của nó sẽ bùng cháy 
và biến thành năng lực của Hiện Hữu. Phần còn lại sẽ rút lui và chờ một 
cơ hội khác để trỗi dậy, tức là chờ lúc bạn rơi vào trạng thái thiếu nhận 
thức. Một cơ hội tốt cho khối khổ đau sâu nặng Ở trong bạn trở lại chính 
là lúc bạn đánh mất sự có mặt của chính mình, ví dụ như sau vài cốc bia 


hay trong khi đang xem một phim đầy những hình ảnh bạo lực hay khiêu 
dâm. Lúc này, một chút cẩm xúc tiêu cực đang phát sinh Ở trong bạn như 
là cảm thấy mình đang trở nên cáu kỈnh, hay lo âu cũng có thể dẫn dường 
cho khối khổ đau sâu nặng Ở trong bạn sống lại. Khối khổ đau sâu nặng 
rất cần sự mất nhận thức của bạn. Vì nó không thể dung hòa, sống sót 
được dưới ánh sáng của Hiện Hữu, của ý thức sáng tổ ở trong bạn. 


KHỐI KHỔ ĐAU SÂU NẶNG LÀ NHÂN TỐ CỦA TỈNH 
THỨC 


Thoạt đầu, dường như khối khổ đau sâu nặng là chướng ngại lớn 
nhất cho sự khởi phát của thứ nhận thức mới ở loài người. Nó chiếm 
hữu bạn, kiểm soát và làm thay đổi lối suy tư của bạn, phá hoại các quan 
hệ của bạn và xuất hiện như một đám mây u ám chiếm lấy toàn bộ 
trường năng lượng của bạn. Khối khổ đau sâu nặng có khuynh hướng 
làm cho bạn trở nên mất nhận thức, mà về mặt tâm linh, thì ta có thể nói 
là bạn đang hoàn toàn tự đồng hóa mình với những suy tử và cẳm xúc 
tiêu cực ở trong mình. Nó buộc bạn phải có phẳn ứng, làm hay nói ra 
những điều mà mục dích chỈ là tạo nên sự bất hạnh cho mình và cho 
những người chung quanh. 


Khi niềm bất hạnh ở trong bạn càng dâng cao thì đời sống của bạn 
càng bị nhiều tàn phá. Tàn phá về mặt cơ thể vì cơ thể bạn không thể 
chịu được căng thẳng thêm nữa, nên thường nảy sinh nhiều bệnh tật 
hoặc tạo ra những sai lệch khác trong chức năng của cơ thể. Hoặc bạn có 
thể dính đến một chuyện gì đó, hay lâm vào một tình huống xung đột 
nghiêm trọng với người khác do khối khổ đau sâu nặng gây nên, vì nó chỈ 
muốn những điều bất hạnh, tồi tệ xảy ra cho bạnô. 


Khi bạn còn bị khống chế bởi khối khổ đau sâu nặng, khi bạn chưa 
nhận thức được bộ mặt thật của khối khổ đau sâu nặng Ở trong bạn thì 
nó sẽ là một phần lớn của bản ngã ở trong bạn. Vì những gì mà bạn sai 
lầm tự đồng hóa mình vào đó sẽ trở thành một phần của bản ngã. Khối 
khổ đau sâu nặng chính là một trong những thứ có sức thu hút mạnh nhất 
để bản ngã ở trong bạn tự đồng hóa mình vào đó, ngược lại khối khổ đau 
sâu nặng Ở trong bạn cần có bản ngã để lấy thêm sức mạnh cho nó. Tuy 
nhiên, khối liên minh ác hại đó có thể đi đến chỗ đổ vỡ trong trường hợp 
khối khổ đau sâu nặng của người đó trở nên quá nặng nề và, thay vì làm 


mạnh cấu trúc của bản ngã của người đó, nó lại xói mòn bản ngã của 
người ấy bởi những dợt công phá liên tục bằng năng lượng tiêu cực của 
khối khổ đau sâu nặng. Tương tự như mội thiết bị diện, thay vì chạy 
bằng dòng diện thì lại bị chính dòng diện phá hủy vì diện thế quá cao. 


Những người có khối khổ đau nặng nề thường sẽ có lúc cảm thấy 
họ không thể chịu dựng thêm cuộc sống vô vị của mình như thế này nữa, 
không thể chịu dựng thêm n#Ững b¡ kịch, những khổ đau triền miên như 
thế này. Một phụ nữ đã bày tỏ điều này với tôi một cách đơn giản và trần 
trụi khi bà nói rằng, bà đã chán ngấy cẳm giác bất hạnh ở trong bà rồi. 
Những người khác, như tôi, thì cảm thấy không thể sống với chính mình 
như thế này được nữa. Lúc đó ưu tiên trước nhất của họ là tìm lại được 
sự im lắng, quân bình ở nội tâm. Nỗi đau như cào xé của khối khổ đau 
sâu nặng Ở trong họ buộc họ phải tách ly khỏi thói quen tự đồng hóa 
mình với những suy nghĩ và với cơ cấu của suy nghĩ và cằm xúc, tức là 
cái đã làm phát sinh ra và nuôi dưỡng cẩm nhận về một con người đầy 
bất hạnh Ở trong họ. Lúc đó họ nhận thức rằng, bản chất chân chính của 
họ không phải là một câu chuyện buồn nào đó, hoặc những cảm xúc vui 
buồn ở trong họ. Họ thấy rằng họ là ý thức, là Sự Nhận Biết vô hình 
tướng, chứ không phải là những gì mang hình tướng, những gì mà họ có 
thể nhận biết được. Thay vì lôi kéo họ vào trạng thái mất nhận thức, khối 
khổ đau sâu nặng lại làm phát sinh sự tỉnh thức ở trong họ. Khối khổ đau 
sâu nặng là nhân tố quyết định buộc họ phải đi vào trạng thái Có Mặt. 


Tuy vậy, nhờ dòng nhận thức mới đang tuôn chảy vào thế giới 
ngày nay mà nhiều người không cần phải đi qua mức độ quá khổ ải mới 
đến được với khả năng tự tách mình ra khỏi khối khổ đau sâu nặng Ở 
trong họ. Vì khi họ ý thức được là họ đang lâm vào tình trạng tha hóa, thì 
họ có thể “chọn” để bước ra khỏi thói quen tự đồng hóa mình với suy 
nghĩ và cẳm xúc mà đi vào cõi Hiện Hữu. Họ từ bỏ thái độ chống đối, trở 
nên tỉnh thức, và hòa làm một với Hiện Hữu, Hiện Hữu ở bên trong và 
bên ngoài. 


Bước tiếp theo trong quá trình tiến hóa của loài người là điều 
không thể tránh được. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên trong lịch sử loài 
người, bước nhảy vọt này là một sự lựa chọn có nhận :hức. Vậy thì ai 
lựa chọn? Chính bạn. Và bạn là ai Là nhận :hức đã ý thức được chính 
nóe. 


THOÁT LY KHỎI KHỐI KHỔ ĐAU SÂU NĂNG 


Mọi người thường hay đặt câu hỏi là: “Họ phải mất bao lâu để có 
thể thoát ra khỏi sự khống chế của khối khổ đau sâu nặng Ở trong họ?”. 
Dĩ nhiên là câu trả lời tùy thuộc vào sức mạnh của mỗi khối khổ đau sâu 
nặng Ở trong mỗi người và mức độ có mặt của từng cá nhân. Tuy nhiên, 
không phải khối khổ đau sâu nặng làm cho bạn khổ, mà chính là thói quen 
tự đồng hóa mình với nó mới gây ra đau khổ cho chính bạn và cho những 
người chung quanh. Khi bạn tự đồng hóa mình với khối khổ đau sâu 
nặng, điều này buộc bạn sống lại với những gì đã xảy ra trong quá khứ 
và đưa bạn rơi trở vào trạng thái mất nhận thức. Do đó, câu hỏi quan 
trọng hơn là: “Phải mất bao lâu bạn mới thoát ra khỏi tình trạng tự đồng 
hóa mình với khối khổ đau sâu nặng?”. Câu trả lời là: “Chẳng mất bao 
lâu cả. Khi khối khổ đau sâu nặng đang hoạt động, hãy nhận biết rằng 
những gì bạn đang cảm nhận chính là khối khổ đau sâu nặng đang phát 
tác Ở trong ta. Đây là tất cả những gì bạn cần để có thể thoát khỏi tự 
đồng hóa mình với những khổ đau ấy. Khi bạn không còn tự đồng hóa 
mình với khối khổ đau sâu nặng nữa thì tự nhiên bạn sẽ có sự chuyển 
hóa ở bên trong. Nhận thức mới này làm cho những cẩm xúc xưa cũ 
trước đây - vốn thường chế ngự không những cuộc trò chuyện bên trong 
đầu bạn mà còn kiểm soát những sinh hoạt và giao tiếp của bạn với 
những người khác - không còn chiếm hữu lấy bạn và không thể tự tạo 
thêm sức mạnh cho chính nó. Những cảm xúc cũ có thể tồn tại ở trong 
bạn thêm một thời gian và có thể tái hoạt động trở lại theo một chu kỳ 
nhất định. Có lúc bạn sẽ nhầm lẫn và tự đồng hóa mình với những cảm 
xúc đó, và trở thành mê mờ, tuy nhiên trường hợp này thường không kéo 
dài được lâu. Khi bạn không còn phóng chiếu những khổ đau xưa cũ của 
mình lên những tình huống mà bạn gặp phải có nghĩa là bạn đã có khả 
năng trực tiếp đối diện với những khổ đau đó ở trong mình. Khi làm như 
thế, tất nhiên là bạn cảm thấy không mấy dễ chịu, nhưng nó cũng không 
thể giết chết bạn. Năng lực Có Mặt của bạn có khả năng dung nạp tất cả 
những cảm xúc khổ đau này. Những cẳm xúc tiêu cực đó không phải bản 
chất chân chính của bạn. 


Bạn đừng sai lầm cho rằng mình vừa làm một điều gì sai trái khi 
nhận ra khối khổ đau sâu nặng Ở trong mình. Tự trách mình và biến mình 
thành nạn nhân, thành một người đang có vấn đề là điều mà bản ngã của 
bạn rất thích thú. Nhận thức về sự phát sinh của khối khổ đau sâu nặng Ở 
trong bạn cần được đi kèm theo thái độ chấp nhận. Nếu bạn làm khác đi 


thì bạn sẽ che mờ tình trạng đó một lần nữa. Chấp nhận, nghĩa là hãy cho 
phép mình cẩm nhận bất kỳ điều gì xảy ra trong mình vào lúc đó. Đó là 
một phần của những gì đang xảy ra, tức là tính hiển nhiên của Hiện 
Hữu. Ta không thể tranh cãi hay chống đối Hiện Hữu, tức là những gì 
đang xảy ra. Nếu phản kháng lại, bạn sẽ gánh chịu khổ đau. Chấp nhận 
những gì đang xảy ra, bạn trở lại với những øì là bản chất chân chính 
của mình: Sự rộng rãi, khoáng dạt vô hình tướng ở bên trong. Bạn là Cái 
Toàn Thể, là Tất Cả. Bạn không còn là một mảnh rời rạc - trạng thái mà 
bản ngã của bạn luôn tự cảm nhận về chính nó. Bản chất chân thực của 
bạn trỗi dậy, hòa làm một với bản chất của Thượng Đế. 


Chương 7 


TÌM LẠI BẢN CHẤT 
CHÂN THỰC CỦA MÌNH 


Tại cổng vào ngôi đền thiêng Apollo ở Delphi, Hy Lạp, người ta 
thấy có khắc một dòng chữ: “Hãy rự biết bẳn chất chân thật của chính 
mình”. Thời Hy Lạp cổ, người ta thường thăm viếng đền Apollo để tìm 
hiểu về vận mệnh của mình hoặc để được thần linh mách bảo về những 
điều họ cần làm khi gặp một tình huống nào đó. Có thể là những người 
vào đền khi đọc những dòng chữ trên đã không nhận ra một chân lý rất 
sâu sắc, sâu sắc hơn những gì mà ngôi đền có thể cho họ biết. Nếu họ 
không tìm ra được chân lý ẩn giấu trong câu lệnh truyền đó thì cho dù họ 
có phát hiện ra được điều øì lớn lao hoặc những thông tin họ nhận được 
có chính xác bao nhiêu đi chăng nữa, thì rỐt cục những thứ này cũng 
không thể giúp họ thoát khỏi cẩm giác bất hạnh và những khổ đau do cái 
“Tôi” trong họ tạo ra. Câu nói này hàm nghĩa là: Trước khi bạn muốn hỏi 
một câu gì, hãy tự hỏi mình câu hỏi căn bẳn nhất: “Bẳn chất chân chính 
của Tôi là gì?”. 


Những người mê lầm — không may là rất nhiều người vẫn còn 
sống trong mê lầm - suốt đời bị mắc kẹt vào sự khống chế của bản ngã, 
những người này sẽ nhanh nhẳu nói với bạn rằng họ biết họ là ai: Nào là 
họ tên gì, bao nhiêu tuổi, nghề nghiệp gì, tiểu sử, ngoại hình của họ ra 
sao, và bất cứ những dữ liệu gì mà họ có thể tự gán ghép cho họ. Còn 
những người khác thì tỔ ra cao siêu hơn khi cho rằng họ là bậc bất tử 


hoặc là những linh hồn từ cõi trời giáng xuống. Nhưng những đẫng bất 
tử này có thật sự biết được bản chất chân chính cỦa mình không? Hay là 
họ chỈ thêm vào kho suy nghĩ của họ một mớ khái niệm nào đó có về tâm 
linh? Biết được bản chất chân thực của chính mình là việc còn sâu sắc 
hơn chấp nhận một mớ khái niệm hay một niềm tin nào đó. Các khái 
niệm hayến niềm tin thì giỏi lắm cũng chỉ là những tấm bảng chỉ dường, 
còn tự thân chúng thì hiếm khi có năng lực đánh bật những khái niệm vô 
minh có gốc rễ rất sâu chắc, những khái niệm về bản thân mà bạn nghĩ 
về chính mình, một phần của tình trạng hiện thời của tình trạng bị điều 
kiện hóa trong tâm thức của con người. Hiểu biết sâu sắc về chính mình 
không có liên quan gì đến những ý nghĩ bất chợt trong suy nghĩ của bạn. 
Hiểu biết về chính mình có gốc rễ vững vàng ở trong Hiện Hữu, chứ 
không phải khuynh hướng tự đánh mất mình trong những dòng suy tư Ở 
trong đầu. sâu sắc về chính mình không có liên quan gì đến những ý nghĩ 
bất chợt trong suy nghĩ của bạn. Hiểu biết về chính mình có gốc rễ vững 
vàng Ở trong Hiện Hữu, chứ không phải khuynh hướng tự đánh mất 
mình trong những dòng suy tư Ở trong đầu. 


NHỮNG KHÁI NIỆM MÀ BẠN TỰ GÁN CHO MÌNH 


Cách bạn cẩm nhận bản chất của mình quyết định những gì bạn 
cho là nhu cầu cần thiết và những gì là quan trọng đỐi với bạn trong đời 
sống — và những thứ quan trọng đó sẽ có năng lực tạo nên những bất ổn, 
hoặc gây xáo trộn cho bạn. Ta có thể xem những thứ này là tiêu chuẩn để 
đánh giá khả năng bạn tự hiểu mình sâu sắc đến dâu. Những gì quan 
trọng đối với bạn không nhất thiết là những thứ mà bạn tin tưởng hay 
thường nói ra, mà đó còn là những gì mà bạn làm và phẳn ứng của bạn 
đối với chúng. Vì thế bạn có thể tự hỏi mình: Cái gì có thể tạo ra trạng 
thái bất ổn cho tôi? Nếu những thứ nhỏ nhặt mà có khả năng gây ra sự 
xáo trộn cho bạn thì bạn tin rằng mình là những øì nhỏ nhặt. Đó là niềm 
tin vô thức của bạn. Vậy cái gì là những thứ nhỏ nhặt? Rốt cuộc, hầu hết 
mọi thứ đều là nhỏ nhặt, vì mọi thứ đều chóng hiện, chóng tàn. 


Bạn có thể nói: “Tôi biết rằng tôi là một linh hồn bất tử” hay “Tôi 
chán cõi đời diên rồ này lắm rồi, tôi chỈ cần sự bình an”. Nhưng khi vừa 
có tiếng chuông đi ện thoại reo vang báo tin xấu: có thể là thị trường 
chứng khoán sụp đổ, có thể là hợp đồng của bạn vừa bị hủy bỏ, hay 
chiếc xe hơi của bạn vừa bị đánh cắp, bà mẹ vợ của bạn sẽ ghé đến thăm 
bạn, hoặc đối tác từ chối hợp đồng với bạn vì họ cần thêm tiền,... thì nỗi 


ưu tư bỗng trỗi dậy ở trong bạn và bạn cẩm thấy muốn nổi diên lên. 
Giọng bạn danh lại: “Tôi hết chịu dựng nổi những thứ này nữa!”. Rồi 
bạn lên giọng tố cáo, trách móc, bào chữa cho mình, và tất thầy đều xảy 
ra một cách tự động. Giờ thì quá rõ ràng cái gì là thực sự quan trọng đối 
với bạn. Sự bình yên ở nội tâm mà chỉỈ trong mấy phút trước đây là tất cả 
những gì bạn mong muốn đã không còn nữa, và đấng bất tử ở trong bạn 
cũng vừa bỏ đi dâu mất. Sự bình yên không quan trọng bằng các hợp 
đồng, tiền bạc, đối tác... Những thứ này quan trọng đối với ai, đối với 
đấng bất tử ở trong bạn? Không, chúng chỈ quan trọng đối với cái “Tôi” 
của bạn. Cái “Tôi” nhỏ bé luôn cố tìm cầu sự yên Ổn hay trọn vẹn qua 
những thứ chỉ đến rồi di, và cảm thấy âu lo hay giận dữ nếu nó không có 
được những thứ đó. Bây giờ thì ít ra bạn cũng biết được những gì mà 
bạn cho là có giá fr]. 


Nếu quả thật bạn muốn có sự yên bình, thì bạn sẽ chọn để có sự 
bình yên trong tâm hồn. Nếu yên bình là thỨ quan trọng với bạn hơn bất 
cứ điều gì khác, và nếu bạn biết mình là một người đang thực tập để đi 
trên con dường tâm linh hơn là một “cái Tôi nhỏ bé”, thì bạn sẽ không 
phần ứng và rất tỈnh táo khi đối diện với những thách thức do một tình 
huống hay người khác gây ra. Ngay lập tức, bạn biết chấp nhận tình 
huống đó và ngay lập tức trở thành một với tình huống đó!, bạn không có 
ý nghĩ để tránh né, tách ly mình khỏi tình huống đó. Rồi từ mức độ tỉnh 
thức và chấp nhận đó mà bạn sẽ có cách dáp ứng và làm những gì mình 
cần làm để hóa giải tình huống. Lúc này bản chất chân chính của bạn 
(tức là nhận thức) sẽ dáp ứng với tình huống, chứ không phải những 
khái niệm mà bạn gán cho mình (“cái Tôi nhỏ bé”) sẽ đáp Ứng. Như thế 
cách ứng xử của bạn sẽ có hiệu quả và mạnh mẽ hơn, và qua đó bạn sẽ 
không biến một tình huống hay người khác thành kể thù của bạn. 


Về lâu về dài, đời sống luôn giúp cho bạn để bạn không tự lừa gạt 
chính mình trong chuyện cái gì thực sự có giá trị đối với bạn, bằng cách 
tạo ra những tình huống để chỉỈ ra những gì bạn thật sự cho là quan trọng. 
Cách bạn phản ứng với một tình huống hay với người khác, khi có thử 
thách lớn, là chÏ số tốt nhất để giúp bạn hiểu chính mình sâu sắc đến mức 
nào”. 


Khi bạn càng nhìn đời sống với con mắt hạn hẹp của bản ngã thì 
bạn càng quan tâm và phẳn ứng với những hạn hẹp có tính bẳn ngã, 
những khía cạnh thiếu nhận thức ở người khác. “Sai lầm” ở họ hay 


những thứ mà bạn cho là szi ầm ở họ, sẽ trở thành giá fr] con người của 
họ. Điều này có nghĩa là bạn chỉ thấy những biểu hiện của bằn ngã Ở 
trong họ, do đó bạn vô tình làm mạnh thêm bản ngã ở trong chính mình. 
Thay vì nhìn “xuyên qua” những biểu hiện tiêu cực đó của bẳn ngã ở 
trong họ, bạn lại “nhìn vào” cái bản ngã đó của họ. Vậy cái gì Ở trong 
bạn chỈ muốn nhìn vào những biểu hiện xấu xí trong bản ngã của người 
khác? Đó là bản ngã của bạn. 


Những người rất mê muội thường chỉỈ có thể cảm nhận bản ngã 
của họ qua hình ảnh của nó trong bẳn ngã của người khác. Khi bạn nhận 
ra rằng những gì mà bạn khó chịu Ở người khác, thì những khiếm khuyết 
đó cũng có sẵn Ở trong bạn (lắm khi, chỈ riêng bạn là người có khiếm 
khuyết này), thì bạn bắt đầu nhận diện được khuôn mặt trần trụi của 
bẳn ngã ở trong mình. Ở vào giai đoạn đó, bạn nhận thức rằng bạn chính 
là người đang gây khổ cho người khác, trong khi trước đây, lúc còn mê 
mờ, bạn từng nghĩ rằng chính họ đã gây khổ cho bạn. Do đó, bạn không 
còn xem mình là nạn nhân của những tình huống đó. 


Nhưng bạn không phải là bẳn ngã, nên khi bạn ý ức được bản 
ngã Ở trong mình, không có nghĩa là bạn sẽ biết mình là cái gì. Lúc đó 
điều mà bạn biết là: 7ôi không phải là những thứ này. Nhưng nhờ biết 
mình “không phải” là cái gì, bạn tháo gỡ được chướng ngại lớn nhất để 
bắt đầu thực sự ý thức được chính mình. 


Không ai có thể nói cho bạn biết bản chất chân thực của bạn là gì. 
Vì như vậy chỉỈ là cho bạn thêm một khái niệm mới vào kho khái niệm có 
sẵn của bạn, và điều này sẽ không giúp bạn thay đổi được gì. “Bản chất 
bạn là gì” không thể do lòng tin mà có. Thật ra mọi lòng tin đều là 
chướng ngại. Thậm chí điều này không đòi hỏi bạn phải đi tìm, vì chính 
bạn đã là cái đó rồi. Tuy nhiên, nếu bạn không nhận thức được, thì bẳn 
chất chân thật của bạn sẽ không chiếu soi qua thế giới này. Và khi bạn 
không biết bạn là gì thì bản chất chân chính đó vẫn còn nằm im trong cõi 
Vô Tướng, tức là căn nhà thực sự của bạn. Lúc đó bạn sẽ như một anh 
nhà nghèo không biết mình có 100 triệu đô la trong tài khoẳn ngân hàng, 
vì thế mà tài sẵn của bạn vẫn còn là một khả năng chưa được biểu hiện. 


SỰ SUNG TÚC 


Bạn cho mình là gì cũng liên quan mật thiết đến việc bạn thấy 
người khác đối xử với mình như thế nào. Nhiều người thường phàn nàn 
rằng họ không được đối xử đúng mực. HỌ nói: “Người ta không quan 
tâm, tôn trọng hay nhìn nhận tôi. Tôi không được đánh giá đúng mức”. 
Nhưng khi có người đối xử tử tế với họ thì họ lại cho là người này đang 
che giấu một ý đồ nào đó. Họ thường nói: “Người ta chỉ muốn thao túng, 
lợi dụng tôi. Không ai thực sự yêu thương tôi cả”. Như vậy lòng tin của 
họ về chính mình là: “Tôi chỉ là một cá thể nhỏ bé, tội nghiệp, có nhiều 
nhu yếu nhưng vẫn chưa được dáp ứng”. Nhận thức sai lạc căn bản này 
gây ra những tha hóa trong tất cả các quan hệ của họ. Họ tin là họ chẳng 
có gì để cho và mọi người đang chối từ, không cho họ những cái mà họ 
cần. Toàn bộ thực tại của họ được căn cứ trên một ảo giác sai lạc về 
bản chất chân chính cỦa mình. Nhận thức sai lạc này gây tác hại cho 
nhiều tình huống, làm hồng tất cả các quan hệ. Nếu ý nghĩ của họ chỶ 
xoay quanh sự thiếu thốn - thiếu tiền, thiếu tình yêu, thiếu sự thừa nhận 
- thì cảm nhận này sẽ trở thành một phần của những gì họ cảm nhận về 
chính mình, do đó họ luôn cẩm thấy thiếu thốn. Thay vì nhìn ra những 
điều tốt đẹp đang có trong cuộc sống, họ chỉ toàn là thấy thiếu. ThỪa 
nhận những gì tốt đẹp vốn có trong cuộc sống của bạn là cơ sở của mọi 
sự giàu có. Sự thật là: Nếu bạn cho rằng thế giới này đang từ chối, không 
cho bạn một cái øì, thì chính bạn là người đang từ chối cái đó với thế 
giới này. Bạn đang giỮ nó lại vì sâu thẳm bên trong, bạn cảm thấy mình 
rất nhỖ nhoi và chẳng có gì để ban tặng cho cuộc đời. 


Hãy thực tập như sau một vài tuần, và xem thử nó sẽ thay đổi hiện 
thực của đời bạn thế nào: Những gì mà bạn cho là người khác đang giữ 
lại, không cho bạn như một lời chúc mừng, lời khen ngợi, hay sự hợp 
tác, sự quan tâm..., bạn cứ cho hQ những thứ đó. Bạn không có những 
thứ này ư? Cứ giả sử như bạn có rất nhiều những thứ đó, và từ tỪ nó sẽ 
đến. Rồi sau khi bạn đã cho đi, bạn sẽ bắt đầu được nhận lại. Nên nhớ 
rằng, bạn không thể nhận được những gì mà bạn đã không cho. Những gì 
bạn cho đi sẽ làm cho bạn nhận lại được những thứ đó. Những thứ mà 
bạn nghĩ thế giới đang giữ lại, không cho bạn thì thực ra bạn đã có 
những thứ đó rồi, nhưng thậm chí bạn không hề biết là mình đang có 
những thứ đó, trừ khi bạn để cho nó thể hiện ra. Kể cả sự sung túc. Quy 
luật về cho và nhận được Chúa Jesus diễn tả qua hình ảnh mạnh mẽ sau: 
“Hãy cho ấi và rồi anh em sẽ nhận được”. Sự sung túc cũng có sẵn ở 
trong bạn. Đó là một phần của bản chất chân chính của bạn. Tuy nhiên, 
hãy bắt đầu bằng cách nhìn nhận sự sung túc ở bên ngoài. Hơi ấm của 
mặt trời tỎa ra trên da thịt, những bông hoa đang khoe sắc trước hiên nhà, 


vị ngọt cỦa trái cây chín mỌng, hay cẳm giác thoải mái khi dầm mình 
dưới mưa, về tràn đầy cỦa sự sống trong mỗi bước bạn di. Khi thừa 
nhận sự sung túc Ở quanh mình thì sự sung túc Ở trong bạn cũng sẽ bừng 
dậy. Rồi được thể hiện ra. MỈm một nụ cười với người khách lạ cũng là 
giây phút bạn phát ra năng lượng. Bạn trở thành người dâng tặng. Hãy 
thường tự hỏi mình: “Trong phút giây này, ta có thể dâng tặng cái gì cho 
đời sống, tôi có thể làm gì cho người này hay tình huống này?”. Bạn 
chẳng cần phải sở hữu nhiều mới cẳm thấy sung túc, vì nếu bạn luôn 
cẩm thấy sung túc thì sung túc chắc chắn sẽ đến. Sung túc chỉ đến với 
những người đã có sẵn sung túc. Điều này mới nghe có về như không 
công bằng, nhưng đây là một quy luật của vũ trụ. Thiếu thốn và sung túc 
là những trạng thái Ở bên trong nội tâm được thể hiện ra bên ngoài thành 
hiện thực của bạn. Chúa Jesus nói về điều này như sau: “Những người 
đang sung túc, hỌ sẽ có thêm sự sung túc, còn những người đang cẳm 
thấy còn thiếu thốn, thì nhỮng gì ít ỏi mà họ đang có cũng sẽ bị lấy di”. 


BIẾT MÌNH VÀ “BIẾT VỀ” MÌNH 


Có thể bạn không muốn tìm hiểu chính mình vì bạn rất sợ những 
thứ mà bạn tìm ra. Nhiều người có nỗi sợ hãi thầm kín rằng “họ là một 
con người xấu xa”. Thực ra bạn không phải là những gì mà bạn tìm ra về 
mình. Bạn không phải là những gì mà bạn “biết về” mình. 


Trong khi nhiều người không muốn biết bản chất của họ vì sợ hãi, 
thì những người khác lại muốn vô cùng, họ muốn biết càng nhiều về 
chính mình càng tốt. Họ cảm thấy thỏa mãn với chính mình vì đã dành 
nhiều năm cho lĩnh vực phân tâm học, tìm tòi vào mọi khía cạnh của thời 
ấu thơ, hoặc đã phát hiện ra những nỗi sợ hãi và ham muốn thầm kín, đã 
tìm ra được rằng nhân cách và cá tính của mình được cấu thành bởi lắm 
tầng lớp phức tạp, rối rắm. Sau mười năm thì nhà chuyên môn về phân 
tâm có thể đã thấy chán ngấy câu chuyện của đời bạn và muốn nói với 
bạn rằng bạn đã làm xong mọi chuyện cần làm. Cũng có thể nhà tâm lý 
ấy sẽ tiễn bạn đi với một chồng hồ sơ bệnh lý dày cộm: “Đây. Đây là tất 
cả những gì nói “về bạn”. Đây là con người của bạn”. Khi mang chồng 
hồ sơ ấy về nhà, sự thỏa mãn được biết “về mình” sẽ nhanh chóng 
nhường chỗ cho cẩm giác chưa trọn vẹn, và Ở trong bạn bỗng đấy lên 
một nỗi ngờ vực lẩn khuất ở dâu đó rằng “Liệu có một điều gì về bẳn 
chất của bạn đã chưa được nhận ra?”. Và quả thực là có nhiều thứ hơn 
về bạn - không phải là nhiều về số lượng dữ kiện, mà là nhiều về chiều 


sâu, phẩm chất của bạn. 


Nếu bạn không lẫn lộn giữa chuyện bạn tự biết mình và những 
điều bạn “biết về” mình, thì việc phân tích tâm lý hay tìm hiểu về quá 
khứ không có gì sai. Tập tài liệu mấy nghìn trang là những mô tả “về 
bạn”. Nhưng đó không phải là bạn. Nó chỉ là phần hình tướng, không 
phải là bản chất chân thực của bạn. Vượt ra khỏi bản ngã là bước ra 
khỏi phần hình tướng. Tự biết mình tức là an nhiên với chính mình, an 
nhiên với chính mình là thôi không còn tự đồng hóa mình với hình tướng 
nữa. 


Hầu hết mọi người tự định nghĩa mình qua hình tướng trong đời 
sống của họ. Những gì bạn cảm nhận, trải qua, nói, nghĩ, làm... đều là 
hình tướng. Hình tướng thường thu hút toàn bộ sự chú tâm của con 
người, vì đó là những gì mà họ tự đồng hóa với nó. Khi bạn nói “đời tôi” 
thì bạn đang nói về những cái mà bạn đang “có”, bạn đang nói về hình 
tướng, tức là tuổi tác, sức khỏe, ngoại hình, các mối quan hệ, tài chính, 
công việc, trạng thái suy nghĩ, cẩm xúc... Những tình huống bên trong và 
bên ngoài, quá khỨ và tương lai, tất thầy đều thuộc lĩnh vực hình tướng — 
các sự kiện, tức là những gì đang xảy ra, cũng vậy. 


Vậy ngoài hình tướng thì còn có gì? Chính những gì làm ra hình 
tướng - là chiều không gian của nhận thức ở bên trong. 


SỰ HỖN LOẠN VÀ MỘT TRẬT TỰ CAO CẤP HƠN 


Khi bạn chỉỈ biết mình qua hình tướng, bạn cho rằng mình biết cái 
øì là tỐt, cái gì là xấu. Bạn phân biệt những sự kiện mà bạn cho là “tỐt 
cho tôi” và những thứ “không tốt cho tôi”. Đây là khái niệm đầy tính 
chấp vá về tổng thể đời sống, mà trong đó mọi thứ đều có liên quan mật 
thiết với nhau, ở đó mọi biến cố đều có vị trí và vai trò của nó trong bức 
tranh toàn cảnh. Bức tranh toàn cảnh ở đây sâu sắc hơn là vẻ bề ngoài 
của mọi thứ, sâu sắc hơn đời sống của bạn hay những gì thế giới này 
chứa dựng. 


Đẳng sau những chuỗi biến cố có về như rất ngẫu nhiên hay thậm 
chí hỗn loạn trong đời sống, cũng như trên thế giới này, ẩn giấu một trật 
tỰ và một mục tiêu cao hơn. Nhà Thiền mô tả điều này qua câu: “Trời 


tuyết đang rơi, nhưng từng bông tuyết rơi đúng vào vị trí đã định sẵn của 
nó”. Ta không bao giỜ hiểu được trật tự này qua suy tư vì suy nghĩ chỉ là 
hình tướng, trong khi trật tự cao cấp này của vũ trụ phát xuất tỪ cõi Vô 
Tướng của Tâm, từ tính chất thông minh sáng tạo của vũ trụ. Nhưng ta 
có thể hé thấy nó và hơn thế nữa, ta có thể song hành với trật tự cao cấp 
này tỨc là làm mộ người ham dự có ý thức trong việc đưa trật tự đó đi 
vào thế giới này. 


Khi ta đi vào một khu rừng nguyên sinh thì đầu óc ta chỈ thấy chung 
quanh toàn là sự hỗn loạn và không có trật tự. Thậm chí ta không phân 
biệt được dâu là sự sống, dâu là những gì đang tan rã và chết đi nữa, vì 
khắp nơi sự sống đều vươn lên tỪ những gì đang chết, đang hoại mục. 
Chỉ khi bạn có đủ tĩnh lặng ở bên trong và tiếng ồn ào cỦa suy nghĩ ở 
trong bạn lắng xuống thì bạn mới ý thức được, rằng có một sự hài hòa ở 
đẳng sau, một cái gì rất thiêng liêng, một trật tự cấp cao trong đó mọi vật 
đều có vị trí riêng của mình và điều đó không thể nào khác đi được đối 
với những gì đang có mặt và cách những thứ đó đang được thể hiện. 


Trí năng bạn cẳm thấy dễ chịu trong một công viên được quy 
hoạch rõ ràng vì công viên đó được tạo nên do sự thiết kế của đầu óc. Nó 
không mọc lên một cách tự nhiên. Trong khu rừng nguyên sinh có một 
trật tỰ cao cấp mà trí năng bạn không thể nào hiểu được. Trí năng bạn 
không thể hiểu được trật tự trong khu rừng và do đó, nó cho đấy là một 
sự hỗn loạn. Nhưng thứ trật tự này nằm ngoài lãnh vực tốt - xấu của tư 
duy. Bạn không thể dùng tư duy để hiểu được, nhưng bạn có thể cảm 
nhận trật tự đó khi trong đầu bạn im lắng, không vướng bận suy tư, khi 
bạn trở nên tĩnh lặng và cảnh giác, khi đầu bạn không cố gắng hiểu và 
giải thích điều gì. Lúc đó bạn sẽ được thấy về thiêng liêng của khu rừng. 
Khi nhận ra sự hài hòa, thiêng liêng đó, bạn sẽ thấy mình không tách rời 
khỏi khu rừng và khi nhận ra được điều này, bạn trở thành một người 
tham dự đầy ý thức. Như thế, thiên nhiên có thể giúp bạn tiếp xúc với cái 
toàn thỂ của sự sống. 


TỐT VÀ XẤU 
Đến một lúc nào đó thì người ta sẽ ý thức được rằng ngoài những 


thứ như sinh ra, lớn lên, sức khỏe, niềm vui, thành tựu.... còn có sự mất 
mát, già nua, bệnh tật, buồn phiền, thất bại,... Thông thường thì những 


thứ này được cho là “tốt” và những thứ kia là “xấu”, thứ này là trật tự và 
thứ kia là vô trật tự. Ý nghĩa của đời sống con người thường có quan hệ 
với những gì họ cho là “tốt”, nhưng cái “tốt” lại luôn bị đe dọa bởi sự 
SỤp đổ, hư hồng, vô trật tự, đe dọa bởi sự vô nghĩa và bởi cái mà bạn 
cho là “xấu”, khi bạn không có một giải thích thỏa dáng và đời sống 
không còn ý nghĩa gì nữa. Chẳng sớm thì muộn, hỗn loạn sẽ đi vào đời 
sống của mỗi người dù họ có muốn ngăn ngừa chúng như thế nào chăng 
nữa. Hỗn loạn sẽ đến dưới hình thức mất mát, tai ương, bất lực, già yếu, 
chết chóc, bệnh tật. Tuy nhiên, khi một người bị hỗn loạn và mất trật tự 
tấn công vào đời sống kéo theo sự sụp đổ của một “ý nghĩa” nào đó, có 
thể đấy là lúc cánh cửa Hiện Hữu đang mở ra để mời họ đi vào mỘi trật 
tỰ cao cấp hơn. 


Theo Thánh kinh thì: “Điều zhông thái của thế gian là một cái gì rất 
ngu xuẩn đối với Thượng Đế”. Điều thông thái của thế gian là gì? Là 
dòng suy nghĩ miên man, là ý nghĩa của mọi thỨ do suy nghĩ miên man 
của bạn mà ra. 


Suy nghĩ thường tách rời một sự kiện hay tình huống và cho đó là 
một điều tốt hay điều xấu, như thể sự kiện đó có thể tồn tại riêng rẽ, độc 
lập với mọi thứ chung quanh. Khi bạn quá chú trọng vào suy nghĩ, thực 
tại sẽ bị phân làm nhiều mảnh. Sự phân mảnh này chỉ là một ảo tưởng, 
nhưng khi bạn mắc kẹt vào đó, thì ảo tưởng ấy lại có vẻ rất thật. Trong 
thực tế, vũ trụ là một tổng thể không thể phân chia, trong đó mọi thứ liên 
quan mật thiết với nhau và không gì có thể nằm riêng ra được. 


SỰ liên quan sâu sắc của mọi sự, mọi vật hàm nghĩa là tấm nhãn 
“tốt” và “xấu” rốt cuộc chỈ là một ảo tưởng. Chúng luôn luôn đề cập đến 
một cách nhìn giới hạn vì thế mà chỈ đúng một cách tương đối và tạm 
thời. Điều này được minh chứng trong câu chuyện về người dàn ông 
thông thái trúng số được một chiếc xe. Gia đình và bạn bè tụm đến chúc 
mừng ông: “Ô, ông quả là người rất may mắn”. Ông mỉm cười trả lời: 
“Có lẽ thế”. Trong mấy tuần đó, ông rất vui vẻ lái chiếc xe mới của 
mình. Một ngày kia có tay say rượu dụng vào xe ông Ở trên xa lỘ và ông 
phải vào bệnh viện vì bị thương ở nhiều chỗ. Gia đình và bạn bè chạy 
đến bảo: “Ông quả là không may!”. Ông lại mỉm cười, nói: “Có lẽ thế”. 
Khi ông đang nằm ở bệnh viện, có cơn mưa lớn đổ xuống, đất núi tuột 
vào ban đêm cuốn theo nhà của ông trôi xuống biển. Bạn bè và gia đình 
lại chạy đến: “Vậy ông cũng không may mắn lắm khi ở bệnh viện?”. 


Ông lại dáp: “Có lẽ thế”. 


Câu nói “Có lẽ thế” của người dàn ông thông thái nói lên thái độ từ 
chối bình phẩm bất cứ việc gì đang xảy ra. Thay vì bình phẩm tình huống 
đó, ông chấp nhận và hòa nhập một cách có ý thức với một trật tự cao 
cấp hơn. Ông biết rằng thường thì trí năng cỦa ông không thể nào hiểu 
được một sự kiện có về như ngẫu nhiên nhưng lại có vị trí hay mục đích 
nào đó trong bức tranh chung của cái toàn thể. Thực ra không có sự kiện 
nào là ngẫu nhiên, cũng như không có sự vật, sự kiện nào là có thể tồn 
tại một cách riêng rẽ. Những nguyên tỬ làm nên hình hài ta cũng đã tỪng 
được trui luyện trong các tinh tú và nguyên nhân của một sự kiện thậm 
chí là nhỏ nhất cũng được xác định rõ ràng và liên kết với cái toàn thể 
theo một cách mà ta không thể hiểu được. Nếu muốn truy tìm nguyên 
nhân của bất cứ sự kiện nào, bạn phải lần lại phút khởi đầu của vũ trụ 
khi nó được sáng tạo. Vũ trụ không phải là sự hỗn loạn. Chính bản thân 
chữ “vũ trụ” có nguyên nghĩa là trật tự. Nhưng đây không phải là thứ trật 
tự mà trí năng ta có thể hiểu được dù thỉnh thoảng ta có thể hé thấy được 
nó. 


KHÔNG PHIỀN LÒNG NHỮNG GÌ ĐANG XÂY RA 


Bậc thầy tâm linh kiêm triết gia Ấn Độ J. Krishnamurti đã đi khắp 
thế giới hầu như liên tục trong một thời gian 50 năm dài. Ông đã gắng 
dùng ngôn từ để chuyển tải những gì nằm ngoài ngôn từ, nằm ngoài hình 
tướng. Cuối đời, trong một cuộc nói chuyện, ông làm cho khán giả khá 
ngạc nhiên khi ông hồi: “Các ông muốn biết bí quyết cỦa tôi là gì 
không?”. Mọi người đều chăm chú dợi nghe ông nói tiếp. Rất nhiều 
người trong số khán giả đã theo ông hai, ba chục năm trời mà vẫn chưa 
nắm được tinh túy của những lời dạy của ông. Sau cùng, qua bao nhiêu 
năm tháng, bậc thầy mới cho họ chiếc chìa khóa của hiểu biết, ông nói: 
“Bí quyết của tôi là: Tôi không phiền lòng những gì đang xảy ra”. 


Ông đã không đi vào chỉ tiết và tôi e rằng hầu hết khán giả hôm ấy 
đều cảm thấy họ còn bối rối hơn trước khi nghe ông chia sẻ điều này. 
Tuy nhiên, hàm ý của câu nói ấy là rất sâu sắc. 


Không cằm thẫy phiền lòng những gì đang xây ra có nghĩa là Ở bên 
trong, bạn luôn song hành với những gì đang xảy ra. Ở đây, “những gì 


đang xảy ra” là ông muốn nói đến tính hiển nhiên của giây phút này, nó 
luôn luôn đã là như nó phải thế. Nó đề cập đến hình thức, đó là biểu hiện 
của giây phút này — giây phút duy nhất mà ta có được. Song hành với 
“Hiện HữỮUu” có nghĩa là bạn có sự tương quan giữa thái độ không chỐng 
đối Ở bên trong với những gì đang xảy ra Ở bên ngoài. Có nghĩa là không 
gán cho tình huống đó một nhãn hiệu “tốt” hay “xấu” mà cứ để cho nó 
được thể hiện như vậy. Nói như vậy có phải là bây giờ bạn không cần 
phải hành động gì cả để mang lại những thay đổi trong đời sống ưử? 
Không phải thế, ngược lại là khác. Khi hành động của bạn xuất phát từ 
bên trong, nơi có sự song hành với phú giây hiện tại, thì hành động của 
bạn sẽ có thêm sức mạnh của sự thông minh sáng tạo của chính Đời 
Sống. 


THẬT THẾ Ư? 


Ở Nhật Bản có vị thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạc được mọi người 
rất kính trọng và có rất nhiều người thường đến nghe ông dạy về Thiền. 
Rồi một hôm bỗng nhiên có tin một thiếu nữ trẻ, con người hàng xóm 
của ông, mang thai. Khi bị bố mẹ trách mắng và tra hỏi ai là cha của thai 
nhi, cô đánh liều bảo với cha mẹ cô rằng bào thai đó là con của thiền sư 
Bạch Ẩn Huệ Hạc. Rất tức giận, bố mẹ cô liền kéo đến gặp Bạch Ẩn và 
dùng những lời lẽ nặng nề, cáo buộc ông là cha của dứa trể mà con gái 
họ đang mang thai. Ông chỉ trả lời ngắn gọn: “Thật thế ư?”. 


Tin về vụ việc tai tiếng lan nhanh khắp thị trấn và bay xa sang 
những vùng lân cận. Uy danh của Thiền sư bắt đầu giảm sút. Không mấy 
người còn muốn đến học với ông nữa. Nhưng ông vẫn không nao núng. 
Khi dứa bé được sinh ra, bố mẹ cô gái mang hài nhi đến cho Bạch Ấn, họ 
bảo: “Ông là cha nó, vậy ông hãy lo chăm sóc cho nó”. Vị thiền sư chẳng 
nói gì, chỉ nhận lấy dứa trẻ, yêu thương và chăm sóc. Một năm sau, cô 
gái trẻ ăn năn thú nhận với cha mẹ rằng người cha thật sự của dứa bé là 
một chàng thanh niên làm ở một cửa hàng thịt trong thị trấn. Quá ân hận, 
họ chạy đến xin gặp ngài Bạch Ẩn để xin lỗi và mong ông tha thứ: 
“Chúng tôi rất ân hận, chúng tôi đến để xin dứa bé về. Con tôi nói rằng 
ngài không phải là cha của đứa bé”. Ông trao dứa bé cho họ và cũng chỈ 
nói: “Thật thế ữ?”. 


VỊ thiền sư này phẳn ứng với mọi chuyện một cách thẳn nhiên: dù 


sự giả dối hay sự thật, dù tin tốt hay tin xấu cũng cùng một cách như 
nhau: “Thật thế ?”. Ông đã để cho hình tướng của giây phút này, tốt hay 
xấu, cứ thể hiện như thế vì ông không tham gia vào øhững bi kịch trong 
đời sống. Đối với ông chỈ có giây phút này, và giây phút này đang thể 
hiện ra như nó phải là vậy. Vì một biến cố không phải là một điều gì mà 
người khác cố ý làm ra để hại ông. Do đó, ông không phải là rạn nhân 
của ai cả. Ngài Bạch Ấn hoàn toàn hòa nhập với nững gì đang xẫẩy ra và 
những gì đang xây ra không còn tác động tới ông. ChỈ khi bạn phẳn 
kháng lại những gì đang xẫy ra thì bạn mới bị lệ thuộc vào nó, và bất 
hạnh mới có thể xảy đến cho bạn. 


Đứa bé được ông chăm sóc và thương yêu. Xấu chuyển thành tốt, 
qua năng lực của thái độ bất phản kháng. Luôn dáp ứng yêu cầu của 
những gì mà giây phút này đồi hỗi, ông trả dứa bé lại không chút nuối 
tiếc cho cha mẹ cỦa cô gái trễ khi họ yêu cầu ông. Đó là điều ông cần làm 
trong giây phút đó. 


Hãy tưởng tượng nếu đó không phải là Bạch Ẩn mà là bạn, thì bản 
ngã của bạn sẽ phẳn ứng như thế nào trong các giai đoạn mà sự việc trên 
xây ra. 


BẢN NGÃ VÀ PHÚT GIÂY HIỆN TẠI 


Mối quan hệ quan trọng nhất trong đời bạn là quan hệ của bạn với 
phút giây hiện tại, đúng hơn là với bất cứ hình thức nào mà giây phút này 
thể hiện ra, tức là những gì đang hiện diện. Nếu quan hệ giữa bạn với 
phút giây hiện tại là một quan hệ đầy rối rắm và trái chiều thì sự rối rắm 
và trái chiều đó sẽ được phẳn ảnh trong zấ: cả các quan hệ và tình huống 
mà bạn sẽ gặp phải trong đời sống. Bản ngã của bạn, có thể được định 
nghĩa một cách đơn giản: Là một cái gì Ở trong bạn, mà cái phần đó luôn 
luôn có mỐi quan hệ đầy tính trái chiều với phú giây hiện rại. Nhưng 
ngay trong lúc này chính là lúc mà bạn có thể chọn một kiểu quan hệ mà 
bạn muốn có đỐi với phút giây hiện tại. 


Mộit khi nhận thức ở trong bạn đã bắt đầu sáng tỏ (nếu không thì 
hẳn bạn sẽ không đọc cuốn sách này), bạn có thể chọn loại quan hệ nào 
mà bạn muốn xây dựng với phút giây hiện tại, tức là bạn chọn để xây 
dựng một quan hỆ /hân :hiện hay là mỘt quan hệ hà nghịch. Vì giây phút 


này không thể tách rời khỏi đời sống, nên thực ra bạn đang chọn quan hệ 
của bạn với chính tự thân của đời sống. Khi bạn đã quyết định rằng giây 
phút này là một người bạn thân thiết của bạn, thì bạn có rất nhiều năng 
lực để thực hiện bước đầu tiên: Trở nên fhân thiện với phút giây này, 
chào đón phú giây này(5) dù nó đến dưới hình thức nào đi nữa, và từ đó 
bạn sẽ nhận được những øì bạn cần. Đời sống sẽ trở nên thân thiện với 
bạn hơn, mọi người sẽ ân cần với bạn hơn, những tình huống tiêu cực 
trước đây sẽ trở nên tích cực hơn. Sự chọn lựa này của bạn sẽ hoàn toàn 
làm thay đổi đời sống của bạn. Tuy nhiên, bạn phải thực hiện sự chọn 
lựa đó trong mỗi phút giây, tức là chọn lựa để chào đón những gì đang 
xảy ra trong phút giây này, cho đến khi nó trở thành cách sống tự nhiên 
của bạn. 


Khi bạn chọn để biến giây phú: này thành một ngƯỜời bạn thân 
thiết, thì đó cũng là cái mốc đánh đấu cho sự kết zhúc của bẫn ngã Ở 
trong bạn. Vì bản ngã không thể song hành với phút giây hiện tại, tức là 
song hành với đời sống, vì bản chất của bản ngã - là luôn cảm thấy cách 
biệt với đời sống — buộc nó phải lờ di, kình chống hay làm giẳm thiểu giá 
trị của phút giây này. Thời gian là những gì mà bẳn ngã sống nhờ vào đó. 
Khi bản ngã ở trong bạn càng mạnh thì thời gian càng choán lấy đời bạn 
càng nhiều. Hầu như mọi ý nghĩ của bạn đều dính dáng đến guá khứ hay 
tương lai, và cảm nhận về bản thân bạn tùy thuộc vào quá khứ để có 
được mmộ¿ ?ữ cách của mình® và tùy thuộc vào tương lai để có được sự 
hoàn thiện, đầy đủ”. Sợ hãi, âu lo, trông chờ, hối tiếc, lầm lỗi hay tức 
giận là những tha hóa của /rạng thái nhận thức của bẳn ngã, thứ tâm 
thức nằm trong sự bó buộc của /hời gian - quá khỨ và tương lai. 


Bản ngã cư xử với phút giây hiện tại theo ba cách: xem phút giây 
hiện tại chỈ là một phương tiện để bản ngã đạt được một mục đích nào 
đó, hoặc xem phú giây hiện rại là một chướng ngại, hoặc xem phút giây 
hiện rại như là một kẻ thù. Bạn hãy nhìn cho rõ cách bản ngã cư xử với 
phút giây hiện tại đỂ khi bản ngã của bạn hoạt động thì bạn có thể nhận 
ra và có quyết định thích hợp. 


Đối với bản ngã thì phút giây hiện tại cao nhất cũng chỉỈ là một 
phương tiện để bản ngã bạn đạt được một cái gì đó. Nó chỉ hữu ích vì 
giây phút này sẽ đưa bạn đến một giờ khắc nào đó rong fương lai mà 
bản ngã của bạn cho là quan trọng hơn, cho dù giây phút đó thực sự 
không bao giờ đến, ngoại trừ khi nó đến dưới hình thức là phút giây hiện 


fại; và như thế, ương ia¡ chẳng qua cũng chỉ là một ý niệm chỉ có ở 
trong đầu bạn, không phải là một cái gì có thực trong đời sống. Nói khác 
di, bẳn ngã của bạn không bao giờ muốn có mặt ở đây vì bản ngã luôn 
bận rộn đi tìm mộ: nơi chỐn nào khác. 


Khi mô thức cư xử này của bản ngã trở nên mạnh mẽ hơn (không 
may là điều này lại rất phổ biến ở nhiều người) thì phút giây hiện tại 
được cho và được đối xử như thể nó là mộ chướng ngại mà bạn cần 
phải vượt qua. Đây là nguyên nhân gây ra những cẳm giác nôn nóng, căng 
thẳng, bực đọc và bất hạnh trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay. 
Đó là hiện thực đớn đau trong đời sống hàng ngày của rất nhiều người, 
nhưng oái oăm thay, lại là điều mà nhiều người cho là “rất bình thường” 
trong đời sống của họ. Lúc đó, đời sống, tức cũng là giây phút này, bị bạn 
biến thành một “vấn nạn” và bạn cảm thấy rằng “bạn đang sống trong 
một thế giới đầy dẫy các vẫn nạn của bạn”. Bạn nghĩ rằng, bạn cần phải 
giải quyết những “vấn nạn” này, trước khi bạn cảm thấy toại nguyện, 
cảm thấy hạnh phúc, hay bạn mới thực sự øắ¿ đầu cuộc sống của mình. 
Nhưng rồi lại có một vấn đề khác nảy sinh trong đời sống của bạn. 
Chừng nào mà p”ú¡ giây hiện rại được xem là một vật chướng ngại, thì 
bạn sẽ không bao giờ là không có vẫn đề. Nếu Đời Sống hay Hiện Hữu 
có thể nói với bạn, thì câu nói đó sẽ là: “Được. Ta sẽ là những gì mà 
ngươi muốn. Ta sẽ đối xử với ngươi như cách ngươi đối xử với ta. Nếu 
người cho ta là mỘi cái gì có vấn đề thì ta sẽ là mộ: vẫn đề cho ngươi. 
Nếu ngươi xem ta là một điều gây chướng ngại cho người thì ta sẽ là 
một chướng ngại cho ngươi”. 


Nhưng tệ nhất là khi bản ngã của bạn xem phứi giây hiện tại như 
một kẻ thù, không may điều này thường rất hay xảy ra. Khi bạn cẳm 
thấy chán ghét những gì mình đang làm, bạn kêu ca về hoàn cảnh, nguyền 
rủa những chuyện đã hoặc đang xảy ra, hay khi cuỘc hội thoại bên trong 
đầu bạn chỈ gồm những việc bạn nên hay không nên làm, những lời quở 
trách và cáo buộc... thì lúc đó bạn đang tranh cãi với hiện thực, tranh cãi 
với những gì vốn luôn là những việc đã rồi. Lúc đó bạn biến Đời Sống 
thành kẻ thù của bạn và Đời Sống sẽ nói: “Ngươi muốn gây chiến phải 
không? Được, ngươi sẽ được toại nguyện, ngươi sẽ có chiến tranh”. 
Hiện thực bên ngoài, vốn luôn là cái phẳn ánh trạng thái bên trong của 
bạn, lúc đó Đời Sống được cảm nhận như là một thế giới rất thù nghịch. 


Cho nên, một câu hỏi thiết yếu mà bạn phải thường tự hỏi mình là: 


Quan hệ của ta bây giỜ với phú: giây hiện rại là kiểu quan hệ gì? Hãy tỈnh 
táo để tìm ra câu trả lời. Bạn có đang đối xử với giây phút này như thể nó 
chỉỈ là mộ phương tiện để bạn đạt được một điều gì khác không? Bạn có 
đang biến nó thành zmộ¿ kể zhà không? Bạn có xem nó là một chướng ngại 
không? Vì tất cả những gì bạn thực sự có chính là giây phút này, vì Đời 
Sống không thể tách rời khỏi phứi giây hiện tại nên câu hồi thực sự là: 
Quan hệ của bạn với Đời Sống là gì? Câu hồi này là cách rất tốt để bóc 
trần bản ngã ở trong bạn và đưa bạn trở về với trạng thái Hiện Hữu. Dù 
câu hỏi không nói lên được chân lý tuyệt đối (rằng tối hậu, bạn và giây 
phút này chỉ là một) nó vẫn là một chỉ dẫn rất hữu ích để bạn đi đúng 
hướng. Hãy thường tự hỏi mình câu hồi đó cho đến lúc bạn không cần 
hồi như vậy nữa. 


Làm thế nào để bạn vượt ra khỏi mối quan hệ tha hóa giữa bạn với 
phút giây hiện tại. Điều quan trọng nhất là bạn tự xem xét nó Ở trong 
mình, trong ý nghĩ và hành động của bạn. Lúc bạn nhận ra rằng mối quan 
hệ giữa bạn và phúi giây hiện tại là một quan hệ trái chiều, thì ngay phút 
giây đó, bạn bắ: đầu có mặt. Khi bạn thấy được sự thật trong quan hệ 
của bạn với phút giây hiện tại là khi sự Có Mặt ở trong bạn bắt đầu thức 
dậy. Lúc bạn thấy được đang có sự tha hóa trong quan hệ giữa bạn với 
phút giây hiện rại thì đó là lúc sự tha hóa đó đang bắt đầu bị tan rã. Có 
người bỗng bật cười to khi họ thức ngộ được điều này. Khi thấy được 
sự thật thì năng lực lựa chọn sẽ đến với bạn - chọn lựa để song hành và 
thân thiện với phú¿ giây hiện tại, biến nó thành một người bạn thân thiết 
của mình. 


SỰ NGHỊCH LÝ CỦA THỜI GIAN 


Bề ngoài thì phút giây hiện tại chính là những gì đang xảy ra. Vì 
những việc đang xảy ra /hay đổi liên tục, do đó cuộc sống hàng ngày của 
chúng ta như thể bao gồm hàng nghìn phút giây như thế, trong đó những 
biến cố khác nhau liên tục xảy ra. Do đó /hời gian được xem là sự kế: 
nỗi không dứt của các giây phút như thế, lúc thì “tốt”, lúc thì “xấu”. Tuy 
nhiên, nếu bạn quan sát /Ời gian kỹ hơn, tức là qua trải nghiệm của bạn, 
bạn sẽ thấy rằng /hời gian chẳng ““nhiều” chút nào. Chúng ta thấy rằng 
chỈ có độc nhất một giây phút, giây phút này. Đời Sống luôn luôn là bây 
giờ. Toàn bộ đời sống của bạn xảy ra trong phú¿ giây hiện tại miên viễn. 
Ngay cả những phút giây của quá khứ hay tương lai chỈ thực sự hiện 
hữu khi bạn nhớ lại hay dự doán về nó, và bạn làm vậy bằng cách nghĩ 


về nó ở trong một giây phút duy nhất: giây phút này. 


Nhưng tại sao ta lại có ấn tượng như thể có nhiều giây phút như 
thế? Vì phút giây hiện tại thường bị lẫn lộn với những gì đang xẩy ra, 
lẫn lộn với hình thức của giây phút đó. Khoảng không gian của phút giây 
hiện tại bị lẫn lộn với những gì đang xẵy ra trong khoảng không gian đó. 
Sự lẫn lộn giữa phút giây hiện tại với hình thức của giây phút đó làm 
nảy sinh không những là äo tưởng về /hời gian, mà còn là ảo tưởng về 
bằẳn ngã. 


Ở đây có một nghịch lý, là làm thế nào mà ta có thể phủ nhận tính 
hiện thực của /hời gian? Bạn cần nó để đi từ chỗ này đến chỗ nọ, để nấu 
một bữa ăn, xây một ngôi nhà, đọc một cuốn sách. Bạn cần nó để lớn lên, 
để học hỏi. Bất kỳ những gì mà bạn làm, dường như đều cần thời gian. 
Mọi thứ đều bị thời gian chi phối và cuối cùng thì như đại văn hào 
Shakespeare nói: “Thứ thời gian bạc nhược, đầy máu me này” sẽ giết 
chết bạn. Ta có thể so sánh /hời gian với hình ảnh của một dòng sông 
hung bạo, cuốn bạn đi phăng phăng, hay một dám cháy lớn thiêu dốt hết 
mỌi thứ. 


Gần đây tôi có gặp lại một vài người bạn cũ, họ là một gia đình đã 
lâu rồi tôi không gặp. Tôi cẩm thấy thật rúng động khi gặp lại họ. Tôi 
suýt hỏi: “Các bạn ốm à? Chuyện gì đã xảy ra? Ai là thủ phạm?”. Người 
mẹ bây giờ đi đứng cần phải chống gậy. Người bà dường như thu nhỏ 
lại, khuôn mặt nhăn nheo. Còn cô con gái mà lần cuối tôi gặp là một thiếu 
nữ tràn đầy sinh lực, đầy nhiệt tình và háo hức của tuổi trễ; thì giờ đâ 
dường như đang mỗi mòn vì phải nuôi ba dứa con nhỏ. Tôi nhớ lại: “Ứa, 
đã gần 30 năm rồi”. Thời gian đã gây ra những tàn phá này. Tôi chắc là 
họ cũng chấn động như thế khi gặp lại tôi. 


Mọi thứ có về như đều bị chi phối bởi /£hời gian. Tuy nhiên, mọi 
thứ đều chỉỈ xảy ra Ở phút giây hiện tại. Đó là một nghịch lý. Nhìn dâu 
bạn cũng thấy nhiều chứng cớ nhưng bạn không thể chứng minh được 
về tính hiện thực của thời gian — một quả táo đang thối, nét mặt bây giờ 
so với 30 năm về trước. Tuy nhiên, ta lại không bao giỜ tìm ra bằng 
chứng “trực tiếp”, không bao giờ cảm nhận được /hời gian. Ta chỈ có thể 
cảm nhận được giây phút bây giờ, hay nói đúng hơn, là những gì đang 
xảy ra trong giây phút này. Nếu bạn chỈ căn cứ vào bằng chứng trực tiếp 


mà thôi thì ta sẽ không có hiện thực cỦa /hời gian, và phút giây hiện tại là 
tất cả những gì bạn hằng có. 


LOẠI BỎ THỜI GIAN TÂM LÝ 


Tuy nhiên, bạn không thể xem việc foại írừ bẳn ngã là một mục 
tiêu phấn đấu trong tương lai vì khi làm như vậy, bạn chỈ tạo thêm bất 
mãn, tạo thêm xung đột ở nội tâm, bởi dường như lúc nào bạn cũng thấy 
mình chưa “đạt” được mức độ đó. Khi mục tiêu ở tương lai của bạn là 
thoát ly khôi sự khống chế của bằn ngã thì lúc đó bạn đang tạo cho mình 
thêm thỜi gian, mà tạo thêm thời gian tức là làm lớn thêm bản ngã. Hãy 
thử xem liệu những fừn kiếm về mặt tâm linh của bạn có phải là một 
dạng trá hình của bẳn ngã không. Ngay cả việc cố gắng loại bỏ “cái Tôi” 
Ở trong bạn cũng là một hình thức trá hình khi nỗ lực đó trổ thành một 
mục tiêu ở tương lai. Việc bạn tự cho mình thêm thời gian chính xác là 
thế này: Cho “bản ngã” của bạn thêm thời gian. Thời gian, tức là quá khứ 
và tương lai, là những gì mà bản ngã - cái “Tôi” sai lầm của bạn - tạo ra 
và sống nhờ vào đó. 7hời gian ấy chỈ có ở trong đầu bạn. Nó không phải 
là một hiện hữu khách quan và cụ thể. 7hời gian là một cấu trúc của trí 
năng, rất cần thiết cho việc cảm nhận bằng giác quan, bạn không thể 
thiếu được trong những mục đích thực tế, nhưng lại là một chướng ngại 
lớn nhất để bạn nhận biết chính mình. Thời gian là chiều ngang của đời 
sống, là bề mặt của thực tại. Còn chiều đọc của thực tại thì bạn chỈ 
chạm đến được qua cái cổng của phút giây hiện tại. 


Vì thế, thay vì tạo thêm /hời gian cho mình, bạn hãy loại bỏ nó. 
Loại bỏ /hời gian khỏi nhận thức của mình là loại bổ bẳn ngã của bạn. 
Đó là cách rèn luyện tâm linh duy nhất, đúng đắn. 


Khi nói loại bỏ /hờỜi gian, ta không hàm ý việc loại bỖ thời gian 
đồng hồ, tức là thứ thời gian rất cần thiết cho những mục đích thực tế 
như xác định một cuộc hẹn, hay lập kế hoạch cho một chuyến đi xa. Hầu 
như thế giới này không thể nào vận hành được nếu không có /hỜi gian 
đồng hồ. Cái chúng ta đang nói đến là /hỜi gian tâm lý, tức là những ám 
ảnh không cùng của bản ngã về quá khỨ và tương lai, cùng với sự chống 
đối của bẳn ngã, không muốn hợp nhất với đời sống, không muốn song 
hành với /ính bất khä — không thể nào khác đi được - của phú¿ giây hiện 
tại. 


Khi thói quen chối bỏ phút giây hiện tại đã được loại trừ, đó là khi 
bạn cho phép những øì trong giây phút này được xảy ra một cách tự 
nhiên, thì lúc đó bạn đã loại trừ được /hời gian cũng như bản ngã. Để 
sinh tồn, bản ngã phải làm mọi chuyện để /hời gian — quá khỨ và tương 
lai - trở thành quan trọng hơn giây phút này. Bản ngã không thể chịu 
được chuyện bạn frở nên thân thiện vỚi phút giây hiện tại Š, ngoại trừ 
chỈ giây lát sau khi nó vừa đạt được một điều mà nó ham muốn. Không gì 
có thể thỏa mãn bẳn ngã được dài lâu. Chừng nào mà bản ngã còn điều 
khiển cuộc đời của bạn thì chừng ấy bạn còn cảm thấy bất bình, dù bạn 
có đại được hay không đạt được những gì mình mong muốn. Nghĩa là 
bạn sẽ không bao giờ cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có. 


Thực tại được thể hiện qua hình tướng là những gì đang có mặt 
hay đang xảy ra. Khi còn có sự chống đối ở bên trong thì hình tướng (tức 
là thế giới hữu hình chung quanh bạn) là một bức tường không thể vượt 
qua, chia cắt bạn với Vô Tướng (tức là bản chất chân chính của bạn). 
Khi bạn có sự hài hòa ở bên trong với những hình tướng đang thể hiện ở 
phút giây này, thì lúc đó mỗi hình tướng mà bạn gặp đều trở thành một 
cánh cửa đưa bạn đi vào cối Vô Tướng. Sự chia cách giữa thế giới và 
Thượng Đế không còn nữa. 


Khi phẳn ứng lại với những hình tướng mà Đời Sống đang thể 
hiện ra ở phút giây này, bạn xem thực tại chỈ là một phương tiện, là 
chướng ngại, hay là một kẻ thù, lúc đó bạn đang cỦng cố thêm cái hữu 
hình ở trong bạn, tức là củng cố cho bản ngã. Do đó bẩn ngã ở trong bạn 
rất thích phẳn ứng với hình tướng, thậm chí là ghiền thái độ phẳn ứng. 
Khi bạn càng phản ứng, thì bạn càng bị cuốn chặt vào hình tướng. Khi 
càng tự đồng hóa với hình tướng thì bạn càng làm cho bản ngã ở trong 
bạn càng mạnh hơn. Và khi đó, Hiện Hữu không còn chiếu xuyên qua 
hình tướng để đến với bạn được nữa, hoặc nếu có thì chỈ còn rất ít. 


Khi bạn không phẳn kháng với hình tướng, những gì Vô Tướng 
trong bạn sẽ trỗi dậy và trở thành Hiện Hữu ôm trọn tất cả. Đó là một 
năng lực im lắng nhưng to lớn hơn con người, hơn phần hữu hình nhưng 
mau tàn phai của bạn rất nhiều. Đây là bản chất sâu lắng và chân thật 
của bạn, sâu sắc hơn bất kỳ điều gì thuộc về thế giới của hình tướng. 


GIẤC MƠ VÀ NGƯỜI NẰM MƠ 


Bất phẫn kháng là bí quyết giúp bạn tiếp xúc được với năng lực 
lớn nhất trong vũ trụ. Qua đó mà Tâm được giải phóng khỏi sự tù túng 
của hình tướng. Bẫr phẫn kháng Ở nội tâm đối với hình tướng - những gì 
đang xảy ra hay đang có mặt - tức là chối bổ một cách tuyệt đối sự có 
mặt của hình tướng. Sự phẳn kháng của bạn làm cho thế giới và mọi vật 
chung quanh bạn có vẻ như thực hơn, chắc chắn hơn, bền vững hơn, kể 
cả bản ngã, phần hình tướng của bạn. Sự phẳn kháng làm cho thế giới và 
bản ngã có một về nặng nề và quan trọng, làm cho bạn tự quan trọng hóa 
mình và quan trọng hóa thế giới. Trò chơi của hình tướng được cẳm 
nhận sai lạc thành cuộc đấu tranh để sinh rồn, và khi điều đó là cảm nhận 
sai lầm của bạn thì nó bỗng trở thành hiện thực của bạn. 


Nhiều sự việc xảy ra, nhiều hình thức mà đời sống thể hiện ra đều 
có bản chất rất phù phiếm. Tất cả đều chóng tàn. Mỗi việc, mỗi cơ thể 
và bản ngã, mỗi tình huống, mỗi sự kiện, ý nghĩ, cảm xúc, ham muốn, 
tham vọng, sợ hãi... đều hiện ra với dáng vẻ rất quan trọng, nhưng trước 
khi bạn có dịp nhận biết về chúng thì tất thẩy đều đi mất, đều tan biến 
vào cõi Vô Tướng, nơi sẵẳn sinh ra chúng. Chúng có bao giỜ là điều có 
thực không? Chúng có phải là một giấc mơ, giấc mơ cỦa hình tướng? 


Khi tỉnh dậy vào buổi sáng thì giấc mơ đêm qua đã tan biến, và bạn 
nói: “Ô, đó chỉ là một giấc mơ, đó là điều không có thực”. Nhưng trong 
giấc mơ, chắc chắn phải có một cái gì đó là thực, nếu không, thì bạn đã 
không biết rằng bạn đã mơ. Khi cận kề với cái chết, có thể bạn sẽ nhìn 
lại đời mình và tự hỏi: “Phải chăng đó chỉỈ là một giấc mơ?”. Hoặc giờ 
đây bạn nhìn lại kỳ nghỈ phép vừa rồi, hay vở b¡ kịch ngày hôm qua của 
bạn và cảm thấy nó rất giống với giấc mơ đêm hôm qua. 


Có giấc mơ và có phần chứng kiến những gì bạn nhìn thấy trong 
mơ. Giấc mơ là một vở kịch ngắn của những hình tướng. Đó là một thế 
giới tương đối có thực — chỈ tương đối thôi chứ không phải là tuyệt đối. 
Nhưng còn cái phần chứng kiến những gì bạn nhìn thấy trong mơ là một 
hiện thực tuyệt đối, trong đó hình tướng đến rồi đi. Cái phần chứng kiến 
những øì bạn nhìn thấy trong mơ không phải là người đang mơ. Vì cái 
người đang mơ đó là một phần của giấc mơ. Cái phần chứng kiến những 
gì bạn nhìn thấy trong mơ là cái nền của giấc mơ, cái làm cho giấc mơ có 
thể xảy ra. Nó là cái tuyệt đối nằm đằng sau cái tương đối, cái phi thỜi 
gian nằm đằng sau thời gian, là Tâm Ở trong và nằm Ở phía sau của hình 
tướng. Cái phần chứng kiến những gì bạn nhìn thấy trong mơ chính là 


nhận thức, là Tâm, là bản chất chân chính của bạn. Thức tỉnh từ trạng 
thái mê ngủ của vô minh chính là mục tiêu của chúng ta. Khi bạn tỉnh 
dậy từ trạng thái mê ngủ của vô minh thì những bi kịch của thế gian do 
bản ngã tạo ra sẽ đến hồi kết thúc, và một giấc mơ hiền hòa và kỳ diệu 
sẽ xuất hiện. Đó chính là một cối trời mới. 


VƯỢT RA KHỎI GIỚI HẠN 


Trong đời sống của mỗi người, có lúc ta phải theo duổi sự phát 
triển trên bình diện hình tướng. Đây là lúc bạn phấn đấu để vượt qua 
những giới hạn như sức khỏe hay tiền bạc, hay khi thu nhận một kỹ năng 
hay kiến thức mới, hay qua những hoạt động sáng tạo mà bạn đưa vào 
thế giới này một cái gì mới mẻ làm đẹp cho cuộc sống của bạn và cuộc 
sống của những người chung quanh. Có thể đó là một bản nhạc, một bức 
tranh, một cuốn sách, một dịch vụ, một chức năng, một tổ chức hay một 
doanh nghiệp được lập nên để bạn đóng góp phần mình vào xã hội. 


Khi bạn có mặt, khi bạn chú tâm hoàn toàn vào phú/ giây hiện tại, 
thì Sự Có Mặt đó sẽ đi vào và chuyển hóa những công việc mà bạn làm. 
Bạn sẽ có thêm sức mạnh và chất lượng trong công việc. Khi bạn có mặt 
thì những gì bạn đang làm không phải là một phương tiện để bạn đạt đến 
một mục đích (tiền bạc, danh vọng, hay sự thành công) mà qua đó, bạn 
tìm thấy sự thỏa mãn, sự toàn vẹn; qua đó bạn có niềm vui và sự sống 
động trong công việc. Dĩ nhiên bạn không thể có mặt trừ khi bạn thân 
thiện với phút giây hiện tại. Đó là cơ sở cho hoạt động vừa có tính hiệu 
quả vừa không bị ô nhiễm bởi tiêu cực. 


Hình tướng có nghĩa là giới hạn. Ở đây ta không chỉ trải nghiệm 
những giới hạn của hình tướng mà còn phải phát triển nhận thức để 
vượt lên những giới hạn của hình tướng. Một số giới hạn có thể vượt 
qua ở bên ngoài. Nhưng cũng có những giới hạn mà ta phải học để chấp 
nhận nó, và chỉ có thể vượt qua nó Ở bên irong. Mỗi người chúng ta, ai 
rồi cũng sẽ phải đối diện với nó. Những giới hạn đó, hoặc là bỦa vây 
bạn trong những phản ứng đầy tính bản ngã, tức là bạn cảm thấy cực kỳ 
bất hạnh, hay bạn có thể vượt qua nó bằng con dường bên trong, bằng 
cách chấp nhận những gì đang có mặt một cách vô điều kiện. Đó cũng là 
lý do những giới hạn đó xuất hiện trong đời bạn, để dạy cho bạn bài học 
chấp nhận này. Trạng thái chấp nhận vô điều kiện của nhận thức mở ra 


cho bạn chiều không gian trực diện, đó là chiều sâu trong đời sống của 
bạn. Từ chiều không gian đó mà sẽ có nhiều thứ có thể đi vào thế giới 
này, những thứ rất có giá trị, mà trước đây chưa từng được biểu hiện. 
Nhiều người chấp nhận được những giới hạn rất ngặt nghèo và trở 
thành những bậc thầy về tâm linh hoặc là các nhà trị liệu. Nhiều người 
khác làm việc không kể gì đến bẳn thân mình để mang lại một tác phẩm 
đầy sáng tạo trong đời sống, hay làm giẩm nỗi đau cỦa con người. 


Vào cuối thập niên 70, ngày nào tôi cũng đi ăn trưa với mỘt hai 
người bạn ở một quán ăn thuộc trung tâm sinh viên của Đại học 
Cambridge tôi đang theo học. Có một người dàn ông đi xe lăn cũng thỈỉnh 
thoảng đến ngồi ở bàn bên cạnh; ông thường có ba, bốn người đi theo 
cùng. Một ngày kia, khi ông ngồi ở bàn đối diện với chiếc bàn của tôi, tôi 
không thể nào ngăn mình khỏi việc nhìn ông ta chăm chú, và tôi cảm thấy 
rúng động bởi những gì tôi nhìn thấy. Người ông gần như tê liệt hoàn 
toàn, thân người rất gầy yếu, đầu thì luôn cúi gục về phía trước. Một 
trong những người đi theo ông rất cẩn thận dút thức ăn vào miệng cho 
ông, có nhiều thức ăn vung vãi rơi xuống một chiếc dĩa nhỏ do một 
người khác giữ ở dưới cằm ông. Thỉnh thoảng ông thều thào một vài 
chữ rất khó nghe và một người khác cúi người ghé sát tai vào miệng ông 
để lắng nghe; và lạ thay người đó lại diễn đạt được những gì ông muốn 
nói. 


Sau đó tôi có hỏi người bạn của tôi và biết rằng ông là giáo sư toán 
Ở một trường đại học và những người đi cùng với ông là những sinh viên 
đã tốt nghiệp. Ông bị một căn bệnh về thần kinh khiến cho các bộ phận 
trên cơ thể dần dần bị tê liệt. Ông chỈ sống được nhiều nhất là 5 năm nữa 
thôi. Đây có lẽ là một trong những số phận bi thẳm nhất đối với một con 
người. 


Sau đó vài tuần, khi tôi đang bước ra khỏi tòa nhà thì ông lăn xe 
đến và khi tôi giữ giúp cánh cửa để ông lăn xe vào thì mắt tôi chạm phải 
mắt ông. Tôi ngạc nhiên thấy rằng dôi mắt ông rất sáng và trong. Chẳng 
có đấu vết gì của một con người bất hạnh. Tôi biết ngay là ông đã từ bổ 
tất cả sự chống đối và sống với sự chấp nhận hoàn toàn tình trạng sức 
khỏe của ông. 


Vài năm sau, khi đang mua một tỜ báo, tôi ngạc nhiên thấy hình ông 


Ở trang nhất một tạp chí quốc tế rất nổi tiếng. Không những ông vẫn còn 
sống, mà ông đã trở thành một nhà vật lý lý thuyết hàng đầu thế giới. Tên 
ông là Stephen Hawking. Trong bài báo, ông có nói một câu rất hay, 
khẳng định những gì tôi đã cảm nhận về ông vài năm trước đó khi tôi 
nhìn vào mắt ông: “Tôi như thế là quá hạnh phúc, chẳng còn mong muốn 
gì hơn những gì tôi đang có”. 


NIỀM VUI CỦA AN NHIÊN TỰ TẠI 


Tâm lý bất hạnh và tiêu cực là một chứng bệnh của hành tinh này. 
Trạng thái bất hạnh và tiêu cực ở bên trong bạn tạo ra những ô nhiễm ở 
bên ngoài. Tâm lý bất hạnh và tiêu cực ấy đang ở khắp mọi nơi, không 
chỈ ở những quốc gia còn nghèo đói. Ở những nơi thừa mứa vật chất, 
cẳm giác bất hạnh và tiêu cực đó trong con người càng thể hiện ra nhiều 
hơn. Tại sao vậy? Vì ở trong thế giới thừa mứa vật chất, con người 
thường tự đồng hóa mình với hình tướng nhiều hơn, họ thường bị cuốn 
hút bởi những biểu hiện khác nhau của hình tướng, nên họ càng dễ bị 
mắc kẹt vào gọng kềm của bản ngã. Người ta tin rằng hạnh phúc của họ 
phụ thuộc vào những øì đang xảy ra, tức là phụ thuộc vào hình tướng. 
Họ không thấy rằng những gì đang xẳy ra là những thứ rất vô thường, 
không bền vững. Vì những hình tướng đó luôn thay đổi. Họ nhìn vào 
phút giây hiện tại như thể nó đã bị làm hỏng bởi những gì đang xẳy ra, 
và họ cho đó là những điều không nên xẵy ra, hoặc ở trong họ luôn có 
một cẳm giác chưa trọn vẹn, vì họ cảm thấy họ chưa đạt được những gì 
mà họ mong muốn trong phút giây này. Vì thế mà họ lãng quên sự hoàn 
thiện của Đời Sống ở một chiều không gian sâu lắng hơn, nơi phát xuất 
ra chính tự thân của Đời Sống. Nơi đó sự hoàn thiện luôn có mặt, vượt 
lên tất cả những gì đang xảy ra hoặc không xảy ra, vượt ra ngoài hình 
tướng. Hãy chấp nhận giây phút này và bạn sẽ tìm ra sự hoàn thiện sâu 
sắc hơn bất cứ hình tướng nào mà bạn nhìn thấy. Sự hoàn thiện đó 
không hề bị chi phối bởi thời gian. 


Niềm vui cỦa an nhiên rự tại là niềm hạnh phúc thực sự và duy 
nhất mà bạn đang luôn có. Nó không thể đến qua hình tướng nào, từ cõi 
nào, thành tích nào, người nào, tình huống nào - hay qua bất kỳ những øì 
xảy ra. Niềm vui cỦa an nhiên tự tại không thể “đến” với bạn, vì nó 
được phát sinh từ một chiều không gian Vô hình tướng Ở trong bạn, từ 
Tâm, từ nhận thức, và vì thế nó đã hòa làm một với bản chất chân chính 
của bạn. 


HÃY ĐỂ CHO BẢN NGÃ CỦA BẠN THU NHỎ LẠI 


Bản ngã Ở trong bạn luôn cảnh giác chống lại bất cứ điều gì làm 
suy giẫm sức mạnh của nó. Trong bạn có một cơ cấu tự động phục hồi 
lại sự nguyên vẹn kích thước của bằẳn ngã khi nó cằm thấy đang bị đe 
dọa hoặc suy giảm. Khi một ai đó chỈ trích hay phê bình về cái “Tôi” ở 
trong bạn, lập tức bản ngã của bạn sẽ cố gắng tự phục hồi lại cẩm nhận 
về chính mình bằng cách công kích, biện minh, trách móc hay bảo vệ cho 
nó. Bẳn ngã không hề quan tâm đến chuyện người khác đúng hay sai, mà 
nó chỈ quan tâm đến việc tự bảo vệ cho chính nó. Đó là bảo vệ cho một 
hình ằnh về mỘt nhân cách, về một cái “Tôi” có tính tâm lý Ở trong bạn. 
Ngay cả điều bình thường như khi bạn phản ứng, lên tiếng dáp trả người 
gọi bạn là “thứ đồ ngu”, thì hành động đó cũng là biểu hiện của cơ chế 
rự bảo vệ mà bản ngã thường làm một cách tự động, máy móc ngoài sự 
kiểm soát của ý thức bạn. Một trong những cơ cấu rự phục hồi của bằn 
ngã phổ biến nhất là thái độ giận dỮ, nó gây ra sự /hổi phồng tức thời 
nhưng rất mạnh mẽ ở bản ngã. Tất cả các cơ cấu rự phục hồi của bẫn 
ngã tạo ra cảm giác rất thích thú đối với bản ngã, đồng thời tạo ra sự tha 
hóa cho chính bạn. Thái độ bạo hành đối với người khác và zự !ừa đối 
chính mình dưới dạng những hoang tưởng trầm trọng là những thứ tạo 
ra sự tha hóa rất tai hại cho bạn. 


Mộit cách rất hiệu quả để thực tập nhằm làm suy giảm bản ngã ở 
trong bạn là tạo điều kiện cho sự suy giảm đó xảy ra một cách có ý thức, 
và bạn sẽ không cố gắng để khôi phục lại nó ngay sau đó. Bạn hãy thực 
tập như thế nhiều lần. Ví dụ, khi có người nào đó phê bình, trách móc, 
hay dặt điều nói xấu bạn, thì thay vì phẳn Ứng ngay với họ, hoặc trở nên 
co rúm, thu người lại, thì bạn không cần phải làm gì cả. Cứ để cho bản 
ngã, cho cẩm nhận về chính mình bị suy giảm như thế một cách có ý 
thức, và bạn trở nên tỈnh táo và không phẳn ứng với những gì mà bạn 
đang cảm thấy ở trong tận chiều sâu của lòng mình. Trong vài ngày như 
thế, bản ngã của bạn sẽ cảm thấy bức bối và hầu như kích rước của nó 
bị co lại, trở nên nhỏ hơn. Nhưng rồi dần dần bạn sẽ cẩm thấy có một 
khoảng không gian rất sống động và rộng thoáng ở trong lòng. Vì thực ra, 
bạn chẳng hề giảm sút gì cả mà ngược lại, bạn đang được znỞ rộng ra, 
đang trở thành /ớn hơn. Khi không còn bảo vệ hay cố gắng làm mạnh 
những hình tướng, cái cẳm nhận về rtự thân do suy nghĩ bạn tạo ra, thì 
bạn thực sự đi qua một quá frình mở rộng không gian bên trong và cho 
phép an nhiên fự tại được thể hiện. Năng lực thực sự, bản chất chân 


chính của bạn vượt lên trên hình tướng, lúc đó sẽ được chiếu rọi qua cái 
hình hài già nua - hình tướng rõ ràng đang dần dần bị suy yếu của bạn. 
Đây cũng là điều Chúa Jesus muốn dạy ta khi Ngài bảo: “Anh em hãy tập 
để rừ khước bẳn ngã Ở trong anh em”, hay “Ai đã đánh anh em má bên 
này, thì hãy chìa luôn má bên kia ra”. 


Dĩ nhiên Chúa không có ý khuyên rằng bạn hãy để cho người khác 
lợi dụng hay hành hung mình, hay biến mình thành nạn nhân của những 
người thiếu nhận thức. Trong một số tình huống, bạn vẫn có thể bộc lộ 
sự cương quyết bằng những lời lẽ dứt khoát. Khi lời nói của bạn không 
còn tính bẳn ngã thì lời nói ấy có sức mạnh hơn, mà lại không tạo ra 
phản ứng ở người khác. Nếu cần thiết, bạn có thể nói “Không” một cách 
rõ ràng và chắc chắn với một người nào đó, và tôi gọi đây là một chữ 
“Không” đầy uy lực mà không tạo ra năng lượng tiêu cực ở người khác. 


Nếu bạn hài lòng với việc làm mỘ¿ người rất bình trường, chứ 
không phải là người có danh tiếng, nghĩa là bạn đang song hành với năng 
lực của vũ trụ. Cái mà bản ngã cho là diểm yếu thật ra lại là sức mạnh 
chân chính. Chân lý tâm linh sâu sắc này hoàn toàn trái ngược với những 
giá trị của nền văn hóa đương đại và cách cư xử mà nó định dặt cho con 
người. 


Đạo Đức Kinh đã dạy: “Thay vì gắng làm một ngọn núi cao, hãy 
làm một thung lũng thấp”. Làm được như thế chính là bạn đã trở về với 
uyên nguyên của vạn vật, và mọi thứ bạn cần sẽ đến với bạn. 


Chúa Jesus cũng dạy điều tương tự như thế trong những lời răn 
của Ngài: “Khi được mời, anh em hãy đến và ngồi ở chỗ thấp hèn nhất 
để khi chủ nhà đến, họ sẽ bảo anh em lên ngồi Ở một chỖ cao quý hơn. 
Lúc đó, trước sự có mặt của tất cả những người cùng bàn, anh em sẽ 
được mọi người kính trọng. Những người thường tự đề cao mình thì sẽ 
bị đưa xuống thấp; còn những ai biết khiêm nhường thì sẽ được đưa lên 


»” 


cao.. 


Mộit khía cạnh khác của lối thực tập giảm thiểu kích thước của 
bẳn ngã là bạn tự ngăn mình, đừng cố gắng củng cố bản thân bằng cách 
phô trương, muốn nổi bật lên trong dám dông, gây ấn tượng ở người 
khác, hay bằng cách vòi vĩnh. Thỉnh thoảng, bạn cũng thực tập ngăn mình 


nêu lên ý kiến khi người khác đang nói ý kiến của họ. Bạn hãy thực tập 
như thế và thử xem việc đó làm cho bạn cẩm thấy như thế nào. 


Ở NGOÀI RA LÀM SAO THÌ Ở TRONG CŨNG NHƯ VẬY38 


Khi nhìn lên bầu trời trong veo về đêm, ta dễ dàng nhận ra một 
chân lý hoàn toàn đơn giản và cực kỳ sâu sắc. Bạn nhìn thấy gì? Bạn nhìn 
thấy mặt trăng, các vì sao, bạn nhìn thấy dải ngân hà màu sáng bạc vắt 
ngang bầu trời, một ngôi sao chổi hay đãy thiên hà Andromeda láng giềng 
của ta cách xa ta khoảng hai triệu năm ánh sáng. Và nói một cách đơn 
giản hơn thì bạn nhìn thấy điều gì? Các vật thể bồng bềnh trong không 
gian. Thế vũ trụ gồm những thứ gì? Vậ¡ :hỂ và không gian. 


Nếu bạn không cẳm thấy lặng người khi nhìn lên bầu trời quang 
đãng trong đêm thì bạn không thực sự đang nhìn, không ý thức được tính 
toàn thể của nó. Có thể bạn chỉ nhìn vào các ngôi sao và muốn dặt tên cho 
mỗi vì sao. Nếu bạn đã từng kinh ngạc đến lặng người khi nhìn lên 
không gian, thậm chí là thấy có một nỗi kinh sợ sâu sắc như khi gặp phải 
một điều gì huyền bí mà bạn không thể giải thích, điều này có nghĩa là 
trong một thoáng, bạn đã thôi không còn muốn giải thích hay dặt tên cho 
mọi vật. Bạn trở nên có ý thức đối với những vật thể trong không gian 
cũng như chiều sâu vô cùng của không gian. Hẳn là khi đó bạn đã đủ tĩnh 
lặng Ở bên trong để nhận thấy về bao la của vô vàn thế giới. Cẩm giác 
kính sợ không chỈ là do có hàng tỈ thế giới trên bầu trời mà còn đến từ 
chiều sâu ẩn chứa trong những thế giới này. 


Bạn không thể nhìn thấy hết sự tận cùng của không gian, không 
thể nghe, sờ mó hay ngửi thấy nó, thế làm sao bạn biết rằng không gian 
hiện hữu? Câu hỏi có về hợp lý này thật ra chứa dựng mộit sai lầm căn 
bản. Bản chất của không gian là cõi không-có-một-cái-gì ở đó cả, nên nó 
không “hiện hữu” theo ý nghĩa thông thường cỦa danh từ này. Vì chỈ có 
vật :hể — tức là hình tướng — mới hiện hữu. Thậm chí gọi nó là không 
gian cũng là sai vì khi ta dặt tên cho nó thì ta vô tình biến nó thành mỘz vậr 
thể, tức là hàm ý rằng vật đó có sự hiện hữu. 


Ta có thể nói như thế này: Ở trong bạn có mỘt cái gì đó tương tự 
như không gian, điều đó giải thích tại sao bạn có thể zhận biết được 
không gian. Nhận biết được không gian ? Điều này cũng không hoàn 


toàn đúng vì làm thế nào mà bạn có thể nhận biết được không gian nếu ở 
đó không có một cái gì để ta có thể nhận biết. 


Câu trả lời vừa sâu sắc vừa thâm thúy là khi bạn nhận biết được 
không gian, thực ra bạn không hề nhận biết được cái gì cả, ngoại trừ 
nhận ra khä năng nhận biết Ở trong chính bạn —- khoảng không gian bên 
trong của nhận thức. Nhờ bạn mà vũ trụ ý thức được chính nó! 


Khi mắt bạn không nhìn thấy gì cả, thì cõi không-có-một- thứ-gì- 
trong-đó-cả được bạn cẳm nhận như là không gian. Khi tai bạn không 
nghe được gì cả, thì cõi không-cócái- gì-để-nghe-cả được bạn cảm nhận 
như là sự tĩnh lặng. Khi giác quan, vốn được tạo ra để cảm nhận về 
những hình tướng khác nhau, gặp phải sự vắng mặt của hình tướng thì 
nhận thức của ta sẽ không còn bị che mờ bởi hình tướng nữa. Khi bạn 
nhìn ngắm chiều sâu vô lường của không gian và lắng nghe sự tĩnh lặng 
của buổi sáng tinh mơ, thì trong bạn có một cái gì đó vang đội lại như thể 
nó vừa nhận ra nhau. Lúc đó bạn cảm nhận được chiều sâu vô cùng của 
không gian chính là chiều sâu vô cùng của chính mình, và bạn biết rằng 
cái tĩnh lặng không hình tướng - cũng chính là bản chất chân thực của 
bạn — quý báu và sâu sắc hơn bất cứ điều gì trong đời bạn. 


Kinh Áo Nghĩa Thư (Upanishads) của Ấn Độ cũng đề cập đến chân 
lý này khi nói: 


“Những gì mắt không thấy được nhưng mắt lại nhỜ đó mà thấy: 
chỈ cần nắm được điều này tức là đã nắm được tỉnh túy của Đạo rồi, 
chứ không phải là những thỨ phù du mà người đời thường hay sùng bái. 


Những gì tai không thể nghe được nhưng lại nhờ đó mà nghe: chỈ 
cần nắm được điều này tức là đã nằm được tỉnh túy của Đạo rồi, chứ 
không phải là những thứ phù du mà người đời thường hay sùng bái. 


Những gì mà trí óc không thể suy lường nhưng nhỜ nó mà trí năng 
có thể hiểu được: chỉ cần nắm được điều này tức là đã nắm được tỉnh 
túy của Đạo rồi, chứ không phải là những thứ phù du mà người đời 
thường hay sùng bái. ” 


Thượng Đế, theo kinh này, là *Ứ nhận thức vô hình tướng và cũng 
là bẳn thể của bạn. Mọi hứ khác đều là hình tướng tức là “những thứ 
phù du mà người đời thường hay sùng bái”. 


Cái thực tại hai tầng của vũ trụ: tức là hình tướng và Vô Tướng — 
tức là Có và Không — cũng là thực tại của bạn. Một đời sống quân bình, 
lành mạnh của một con người là một điệu múa giữa hai chiều làm nên 
thực tại của đời sống: thế giới hình tướng và thế giới của Vô Tướng. 
Hầu hết chúng ta đều tự đồng nhất mình với hình tướng, với những cẳm 
xúc, ý nghĩ đến nỗi nửa thiết yếu bên kia - chính là Vô Tướng - biến mất 
khỏi cuộc đời chúng ta. Thói quen tự đồng hóa mình với hình tướng trói 
chặt chúng ta vào bản ngã. 


Nói chung những gì mà bạn có thể nghe, nhìn, cảm nhận, sờ mó, 
hay nghĩ về nó chỈ là một nửa của thực tại. Tất cả những thứ đó ta gọi là 
hình tướng, còn Chúa Jesus thì gọi đó là “thế giới”; còn nửa Vô Tướng ở 
bên kia thì ngài gọi đó là “cõi trời” hay “sự sống bất diệt”. 


Không gian làm cho mọi vật hiện hữu, và tương tự như thế, khi 
không có sự tĩnh lặng thì cũng không thể có âm thanh; bạn không thể hiện 
hữu mà không có chiều không gian của Vô Tướng, tức là bản chất chân 
thật của bạn. Ta có thể gọi đó là “Thượng Đế”, nếu tỪ này không được 
dùng một cách sai lạc như trước đây. Tôi thích gọi nó là “an nhiên rự rại” 
hơn. An nhiên tự tại có ở đó trước khi ta có Hiện Hữu - thế giới của hình 
tướng. Hiện Hữu là hình tướng, là những gì đang xảy ra. Hiện Hữu là bề 
mặt của sự sống. Còn an nhiên rự rại là vô hình, là hậu cảnh, nếu ta có 
thể nói như vậy. 


Cơn bệnh tập thể của loài người là quá mê dắm với sự vật, với 
những hiện tượng trong đời sống, vì thế mà bị thôi miên bởi thế giới của 
hình tướng, bị cuốn hút bởi hình tướng. Họ quên đi phần bản chất, nằm 
ngoài hình thức, nằm ngoài ý nghĩ, nằm ngoài hình tướng. Thời gian làm 
tiêu phí đời họ đến độ họ quên mất tính chất vĩnh hằng, là nguồn gốc của 
họ, ngôi nhà của họ, nơi chốn trở về của họ. Sự vĩnh hằng là một thực 
tại sống động, bản chất chân chính của chúng ta. 


Khi đến thăm Trung Quốc vài năm trước đây, tôi tình cờ nhìn thấy 
một cái am trên đỉnh núi gần Tây An. Trên am có dắp chữ nổi bằng vàng. 


Tôi hổi một người Trung Quốc và biết được những chữ đó có nghĩa là 
“Phật”. Tôi hỏi tiếp là tại sao có đến hai chữ thay vì một chữ? Ông nói 
“Một chữ có nghĩa là ngá, còn chữ kia nghĩa là không — tức là không có 
ngã, tức là Vô Ngã. Cả hai chữ thì có nghĩa là Phật”. Tôi lặng người 
đứng im. Hai chữ Vô Ngã đã bao hàm toàn bộ những lời dạy bảo của 
Đức Phật, và đối với những ai có thể nhìn ra, hai chữ này cũng bao hàm 
cả ý nghĩa bí mật của đời sống. Đây là hai chiều tạo ra thực tại: cõi Có và 
cõi Không; hình tướng và phủ nhận hình tướng, tức là chỈ rõ rằng hình 
rướng không phải bẳn chất chân chính của bạn. 


Chương § 


KHÁM PHÁ KHÔNG 
GIAN BỀN TRONG 


"Theo một câu chuyện Suñ! cổ, ngày xưa ở Trung Đông có vị vua 
luôn cảm thấy khổ sở vì những cẳm xúc vui buồn thất thường trong lòng. 
Một điều nhỏ nhặt nhất cũng làm cho nhà vua cảm thấy quá thất vọng 
hoặc tạo nên những kích động, những phẳn ứng mạnh mẽ ở nơi ông và 
vì thế niềm vui mà nhà vua đang có trước đó bỗng biến thành cảm xúc 
buồn chán, thất vọng. Một ngày kia, khi đã quá mệt mỏi với chính mình 
và với cuộc sống, nhà vua cố gắng tìm cách thoát khỏi tình trạng đó. Vua 
cho mời một nhà thông thái có tiếng là một bậc giác ngộ đến. Nhà vua nói 
với ông: “Ta muốn được giống như ông. Ông có thể cho ta điều gì đó có 
khả năng mang lại sự quân bình, yên tĩnh và sáng suốt cho cuộc sống của 
ta không? Ta sẽ trả cho ông với bất cứ giá nào”. 


Nhà thông thái trả lời: “Thần có thể giúp bệ hạ, nhưng giá cả thì 
chắc cả vương quốc của ngài cũng không thể trả nổi. Thần sẽ tặng cho 
bệ hạ nếu ngài hứa là sẽ tôn trọng nó”. Nhà thông thái ra đi sau khi nhà 
vua hứa sẽ làm theo lời ông dặn. 


Vài tuần lễ sau, ông ta quay trở lại và trao cho nhà vua một chiếc 
hộp lộng lẫy, trên mặt có khẩm ngọc bích. Nhà vua mở chiếc hộp ra và 
thấy bên trong chỈ vốn vẹn một chiếc vòng bằng vàng nhỏ. Chiếc vòng có 


khắc dòng chỮ: “Chuyện này rồi cũng sẽ qua”. Nhà vua thắc mắc hỏi: 
“Điều đó có nghĩa là gì?”. Nhà thông thái không trả lời, mà chỈ bảo: “Ngài 
nhớ luôn mang chiếc vòng này, dù có chuyện øì xẩy ra, trước khi ngài cho 
rằng chuyện đó là tỐt hay xấu, hãy nhớ đưa tay chạm vào chiếc vòng và 
dọc lên những chữ này. Ngài sẽ luôn được bình yên”. 


“Chuyện này rồi cũng sẽ qua”, câu nói đơn giản này là gì mà có sức 
mạnh đến như vậy? Mới nhìn thoáng thì câu nói ấy có về như tạo cho ta 
sự thoải mái, nếu ta vừa gặp phải một tình huống xấu, hoặc nó làm cho 
ta không quá mừng vui khi gặp một điều nào đó mà ta cho là tốt lành 
trong đời sống. 


Nhưng ý nghĩa cỦa câu nói này sẽ trở nên rõ ràng hơn khi ta nhìn 
lại bối cảnh của hai câu chuyện trước đây. Câu chuyện thứ nhất về vị 
thiền sư luôn trả lời về những điều mà người ta vu khống cho ngài bằng 
câu nói giản dị: “Thật thế ữ?”, thể hiện thái độ bất phẳn kháng frong nội 
tâm của ngài trước mọi tình huống, tức là chấp nhận tất cả những gì 
đang xảy ra. Câu chuyện thứ hai về người dàn ông luôn trả lời gọn lồn 
“Có lẽ thế” cho thấy cái khôn ngoan, thông thái khi trong lòng không hề 
có sự phán xét. Còn câu nói “Chuyện này rồi cũng sẽ qua” khắc trên chiếc 
vòng trong câu chuyện này dề cập đến tính chất tạm thời của mọi chuyện 
xảy đến cho bạn trong đời sống, để giúp bạn có thái độ không tham đắm, 
không vướng mắc”. Không chống đối, không phán xét và không tham 
đắm (hoặc vướng mắc) là ba khía cạnh của thứ /ự đo chân thật của một 
lỐi sống tÌnh thức. 


Những chữ khắc trên chiếc vòng này không hẳn là khuyên ta không 
nên vui mừng về những điều tốt lành xảy đến cho ta trong đời sống, 
chúng cũng không cố ý tạo ra niềm an ủi cho bạn trong những lúc bạn 
lâm vào một tình huống khó khăn. Chúng có một mục dích sâu hơn: Giúp 
bạn nhận thức được tính chất ngắn ngủi, tạm thời của mọi tình huống, 
bởi mỗi tình huống (tốt cũng như xấu) đều có tính chất nhất thời; khi 
nhận ra được tính nhất thời của mọi tình huống, bạn sẽ bớt vướng mắc 
hơn và tránh được thói quen tự đồng nhất mình với những biểu hiện tạm 
bợ đó. Không vướng mắc không có nghĩa là bạn không còn tìm thấy niềm 
vui với những điều tốt lành trên thế gian này; mà thật ra thái độ không 
vướng mắc làm cho chúng ta cẩm nhận được niềm vui cỦa mỗi sự việc 
sâu sắc hơn. Khi đã thấy được và chấp nhận tính chất tạm thời của mọi 
sự vật và những đổi thay không thể tránh khỏi trong cuộc sống thì lúc đó 


ta có thể tận hưởng niềm vui khi niềm vui ấy thể hiện mà không lo sợ bị 
mất mát hay cảm thấy âu lo về tương lai khi niềm vui ấy không còn. Khi 
đã tách mình ra khỏi sự vướng mắc đó, bạn tự nhiên ở một chỗ đứng cao 
hơn, tỪ đó mà quan sát các sự kiện trong đời sống, thay vì mắc kẹt vào 
đó. Bạn giống như một nhà du hành nhìn quả đất được bao bọc bởi 
không gian bao la và bạn chợt nhận ra một chân lý ngược đời: Trái đất 
vừa rất quý giá mà đồng thời lại chẳng có ý nghĩa gì. Bạn bỗng nhận 
thức rằng “những thứ này rồi cũng sẽ qua đi”, điều này mang lại cho bạn 
sỰ /hoát ly và cùng với sự thoát ly là một chiều không gian khác đi vào 
đời sống của bạn: Đó là chiều không gian bên trong. Qua thái độ thoát ly, 
không phán xét và không phẳn ứng, bạn mở ra cho mình một lối đi vào 
chiều không gian đó. 


Khi không còn hoàn toàn đồng nhất mình với hình tướng nữa thì 
nhận thức về bản chất chân thật của bạn được thoát ly khổi sự tù túng 
của hình tướng. Đây là lúc trỗi dậy của khoẳng không gian bên trong, 
như một niềm an bình, tĩnh lặng Ở sâu bên trong, ngay cả khi bạn gặp 
phải điều gì có về như là một điều bất hạnh. Nhưng “chuyện này rồi 
cũng sẽ qua”, làm cho bạn cảm thấy bỗng dưng như có mỘt khoảng 
không gian rộng thoáng bao bọc quanh các sự kiện. Bạn cũng cảm thấy 
có không gian quanh những nỗi thăng trầm của đời sống, ngay cả trong 
niềm đau của bạn. Nhưng trên hết là bạn có một khoảng không giữa các 
ý nghĩ. Từ khoảng không gian này, có một sự im lắng “không thuộc về 
thế giới này”, vì thế giới là sự biểu hiện của hình tướng, trong khi sự im 
lắng là biểu hiện của không gian. Đây là niềm an bình của Thượng Đế. 


Bây giờ thì bạn có thể thưởng thức và trân trọng mọi thứ trên thế 
gian này mà không gán cho nó một về quan trọng hoặc gán cho nó những 
ý nghĩa mà tự nó không hề có. Bạn có thể tham dự vào điệu múa của 
Sáng tạo và tích cực hoạt động mà không bị vưỚng mắc với thành quả 
của những việc bạn làm và không có những đòi hỏi bất hợp lý với đời 
sống như là: “Hãy làm cho tôi cảm thấy toàn vẹn, vui tươi, an toàn, hãy 
cho biết bản chất chân thật của tôi là gì”. Đời sống không thể cho bạn 
những thứ đó, và như thế bạn chẳng còn trông đợi gì ở đời sống, và khi 
bạn không còn trông chờ thì tất cả nỗi khổ mà bạn tự tạo ra sẽ biến mất. 
Tất cả những khổ đau như thế đều do bạn quá chú trọng đến những thứ 
bên ngoài mà không nhận thức được chiều không gian bên trong. Khi 
chiều không gian đó hiện diện trong đời sống của bạn, bạn có thể thưởng 
thức mọi thứ, mọi khoái cảm mà không đánh mất mình trong đó, không 


bị vướng mắc với những thứ đó, tức là bạn không trở nên “nghiện” thế 
giới này. 


Câu nói “chuyện này rồi cũng sẽ qua” là ngọn hải đăng đưa bạn 
đến với thực tại bằng cách chỉ ra zứ:h vô thường, không bền vững của 
mọi sự vật, nhưng đồng thời nó cũng ngụ ý nhắc chúng ta về cái Bất 
Động, cái Vĩnh Hằng. Vì chỉ có cái Bất Động ở trong bạn mới có thể 
nhận ra được cái chuyển động, cái đổi thay, cái vô thường trong đời 
sống. 


Khi chiều không gian ở bên trong bạn đã biến mất thì mọi chuyện 
trên thế gian này thường tỎ ra quá nghiêm trọng, một vẻ nghiêm trọng, 
nặng nề mà thật sự chúng không hề có. Khi thế giới không được nhìn từ 
cái nhìn của Vô Tướng thì đời sống trở thành một nơi đầy hiểm nguy, 
tuyệt vọng. Những tông đồ viết kinh Cựu Ước chắc đã cảm nhận được 
điều này khi họ viết “Mọi thứ trong đời sống đều đầy về dọa dày đến độ 
con người không thể thốt nên thành lời”. 


TÂM THỨC BẬN RỘN BỞI ĐỒ VẬT VÀ TÂM THỨC RỘNG 
THOÁNG CÓ KHÔNG GIAN 


Cuộc sống của mọi người đều bừa bộn những sự vật, những việc 
phải làm, hay là những điều cần phải suy nghĩ. Cuộc sống cỦa chúng ta 
cũng giống như lịch sử loài người mà theo Winston Churchill thì: “Hết 
thứ vớ vẩn này lại đến thứ vớ vẩn khác”. Trí óc chúng ta luôn đầy rẫy 
những ý nghĩ nối tiếp nhau liên miên, không ngừng nghỉ. Đây là thứ tâm 
thức bận rộn bởi sự kiện hay đồ vật và cũng là thực tế chủ yếu của rất 
nhiều người, và đó là lý do đời sống của họ thiếu quân bình đến mức 
trầm trọng. Chiều /â¡n thức bận rộn bởi sự kiện hay đồ vật cần phải 
được quân bình bởi chiều tâm thỨc rộng thoáng, có không gian Ở bên 
trong để làm cho sự sáng suốt Ở trong đời sống và trong ta được phục hồi 
và để cho nhân loại có cơ hội hoàn thành sứ mệnh của mình. Sự phát 
triển của thứ nhận thức rộng thoáng, có không gian là bước kế tiếp trong 
quá trình phát triển của tâm thức loài người. 


ThứỨ nhận thức rộng thoáng, có không gian có nghĩa là ngoài nhận 
thức về những cẳm xúc, ý nghĩ,... đang xảy ra Ở trong bạn, bạn còn có 
một dòng nhận thức im lắng, âm thầm. Nhận thức ở đây có nghĩa là bạn 


không chỉỈ nhận biết được những sự vật chung quanh mà bạn còn ý thức 
được rằng zmình đang nhận biết. Đó là khi bạn nhận ra được znỘi vẻ fĩnh 
lặng, đầy sáng suốt nằm ở đằng sau tâm thức bạn, trong khi ở đằng 
trước tâm thức bạn là những gì đang xảy ra. Chiều không gian này luôn 
hiện diện ở trong mỗi người, nhưng hầu hết chúng ta thường không 
nhận ra. Thỉnh thoảng tôi nói về điều này bằng câu hỏi “Bạn có đang 
cảm nhận được Sự Có Mặt của mình không?”. 


Nhận thức rộng thoáng, có không gian không những tiêu biểu cho 
trạng thái vượt thoát khỏi sự kiềm chế của bẳn ngã mà còn làm cho con 
người không còn bị lệ thuộc vào những sự vật trên thế gian này, không bị 
vướng vào chủ nghĩa vật chất hoặc những trào lưu thiên về vật chất. Đó 
là chiều không gian tâm linh mà chỈ riêng điều đó thôi cũng đắn giúp bạn 
thoát ly được thế giới này, hoặc mang lại một ý nghĩa thật sự cho thế 
giới này. 


Khi bạn cẩm thấy buồn bực về một sự việc, một người, hay một 
tình huống nào đó thì nguyên nhân không phải là ở sự việc, Ở con người, 
hay tình huống đó, mà do bạn chưa có một cách nhìn đúng đắn. Điều này 
thì chỈ có chiều nhận thức rộng thoáng, có không gian mới có thể mang 
lại cho bạn. 


Khi bạn bị kẹt vào /hỨ tâm thức bận rộn bởi đồ vật, bạn không ý 
thức được khoảng không gian phi thời gian Ở bên trong, khoảng không 
gian của chính tự thân nhận thức, thì câu nói: “chuyện này rồi cũng sẽ 
qua” có thể là bó duốc soi dường, giúp bạn khôi phục lại nhận thức về 
chiều không gian đó. 


TÌNH TRẠNG TÂM THỨC CHÌM ĐẮM VÀ KHOẢNG 
KHÔNG GIAN RỘNG THOÁNG Ở BÊN TRONG 


Khi quá mệt mỏi, bạn có thể cảm thấy thư giãn hơn so với lúc bình 
thường. Đó là do tâm thức bạn đã bị rơi vào trạng thái chờn xuỐng dưới 
mức của suy nghĩ và vì thế mà bạn không còn nhớ đến cái 7ôi đầy những 
lo lắng, u rư do trí óc bạn tạo ra. Và bạn đang tiến vào trạng thái ngủ 
mê. Khi uống rượu hay dùng thuốc an thần, bạn cũng có thể cẳm thấy 
thƯ giãn, ít phiền muộn hơn và trở nên hoạt bát hơn trong một thời gian. 
Lúc đó bạn có thể cảm thấy thích ca hát hay những cách biểu dạt niềm 


vui thường thấy. Đó là vì lúc ấy đầu óc bạn ít vướng bận vào suy tưởng, 
bạn sẽ thoáng thấy niềm vui của đời sống. Có thể đây là lý do tại sao 
rượu có khi giúp cho người ta cẳm thấy lên tinh thần. Nhưng cái giá mà 
bạn phải trả khi bạn uống rượu cũng cao: chính là sự đánh mất nhận 
thức. Thay vì vượt lên khỏi suy nghĩ, bạn rơi xuống dưới mức suy nghĩ. 
Chỉ cần vài cốc nữa, hẳn bạn sẽ lui về tâm thức của loài cỏ cây. 


Nhưng nhận thức về không gian rộng thoáng Ở bên trong bạn 
chẳng liên quan gì đến chuyện chìm đắm vào trạng thái suy tư đến đỘ 
bạn trở nên khờ khạo. Điểm tương đồng là cả hai trạng thái đều nằm 
ngoài suy nghĩ. Điểm khác biệt căn bẳn là nhận :hỨc về không gian rộng 
thoáng đưa bạn vượt lên trên suy nghĩ còn việc chìm đắm vào trạng thái 
suy tư thì đưa bạn xuống dưới mức suy nghĩ. Nhận thức về khoằng 
không gian rộng thoáng Ở bên trong là bước tiếp theo trong quá trình tiến 
hóa của nhận thức con người còn cái kia là sự thoái lui trở về giai đoạn 
mà chúng ta đã đi qua cách đây hàng triệu năm. 


XEM VÔ TUYẾN TRUYỀN HÌNH 


Xem ti-vi là một hoạt động lúc bạn rẳnh rỗi hay đúng hơn là hoạt 
động mà như không-có-hoạt-động-gì-cả đối với hàng triệu người trên thế 
giới. Trung bình một người Mỹ khi đến tuổi 60 đã trải qua 15 năm ngồi 
trước màn hình ti-vi. Ở nhiều nước khác, con sỐ cũng tương tự như thế. 


Nhiều người cẩm thấy xem ti-vi là được “thư giãn”. Nhưng khi 
quan sát kỹ chính mình, bạn sẽ nhận thấy nếu màn hình ti-vi thu hút sự 
chú ý của bạn càng lâu thì hoạt động suy tư của bạn càng trổ nên dình 
trệ. Trong một quãng thời gian dài bạn xem các buổi trình diễn, các cuỘc 
nói chuyện, chơi trò chơi điện tử hay xem phim, xem quẳng cáo, lúc đó 
đầu óc bạn không tạo ra thêm một ý nghĩ nào. Không những là bạn không 
còn nhớ đến những vấn dề của mình đang có, mà bạn còn tạm thời thoát 
khỏi gánh nặng của chính bản thân mình, vậy còn điều gì thư giãn hơn 
thế nữa? nếu màn hình ti-vi thu hút sự chú ý của bạn càng lâu thì hoạt 
động suy tư của bạn càng trở nên dình trệ. Trong một quãng thời gian dài 
bạn xem các buổi trình diễn, các cuộc nói chuyện, chơi trò chơi điện tử 
hay xem phim, xem quảng cáo, lúc đó đầu óc bạn không tạo ra thêm một 
ý nghĩ nào. Không những là bạn không còn nhớ đến những vấn dề của 
mình đang có, mà bạn còn tạm thời thoát khỏi gánh nặng của chính bẳn 
thân mình, vậy còn điều gì thư giãn hơn thế nữa? 


Nhưng xem ti-vi có thể tạo ra một khoảng không gian rộng thoáng 
Ở bên trong không? Nó có làm cho bạn có mặt hơn không? Quả thực là 
không, dù trong một thời gian dài trí óc bạn không bị rơi vào /hói quen suy 
nghĩ, nhưng nó cũng làm cho bạn bị nhiễm cách suy nghĩ theo thứ trí 
năng tập thể của những người ghiền xem ti-vi. Tuy trí năng của bạn 
không hoạt động theo nghĩa là nó không tạo thêm ý nghĩ, nhưng bù lại thì 
nó liên tục tiếp thu những ý nghĩ và hình ảnh từ màn hình máy vô tuyến. 
Đây là một trạng thái nhạy cảm cao độ đầy tính thụ động như một người 
đang bị rơi vào trạng thái lên đồng, lại có phần giống như là đang bị thôi 
miên. Điều này giải thích tại sao ti-vi lại phù hợp trong việc lôi kéo “công 
luận”. Các nhà chính trị, các tập doàn kinh tế mưu cầu lợi nhuận, các nhà 
quẳng cáo biết rất rõ điều này và họ sẵn sàng trả rất nhiều tiền để cuốn 
hút bạn khi bạn đang ở trong trạng thái mất nhận thức có tính chất thụ 
động như thế. Họ muốn những suy nghĩ của họ trở thành những suy nghĩ 
của bạn, và thường thì họ rất dễ thành công. 


Vì thế khi xem ti-vi thì tâm thức bạn có xu hướng rơi xuống dưới 
mức độ của suy nghĩ hơn là vượt lên trên. Trong khía cạnh này thì ti-vi 
cũng giống như rượu bia và các chất gây nghiện khác. Trong lúc xem ti- 
vi, trí óc bạn như được nghỉ ngơi phần nào nhưng ngược lại thì bạn phải 
trả một giá rất cao: Đánh mất nhận thức. Cũng giống như thuốc phiện, 
khi bạn xem ti-vi càng nhiều thì bạn càng bị nghiện. Khi đưa tay với lấy 
cái dụng cụ điều khiển ti-vi từ xa với chủ ý là để tắt máy thì bạn lại thấy 
tay mình đang dảo khắp các kênh. Cái nút “tắt” dường như là cái nút duy 
nhất mà tay bạn không thể bấm được. Và mắt bạn cứ dán chặt vào màn 
ảnh của chiếc ti-vi không phải vì trên ti-vi đang có một chương trình gì 
hấp dẫn, dáng xem, mà chỈ vì những gì bạn đang xem thực ra không có gì 
hay ho để dáng cho bạn xem tiếp. Khi đã bị mắc kẹt vào trạng thái đó, 
những gì đang được trình chiếu trên ti-vi càng tầm thường vô nghĩa thì 
bạn lại càng dễ nghiện và không thể tự mình dứt ra được. Nếu quả thực 
ti-vi là một điều thú vị và làm cho bạn phải suy gẫm thì hẳn ti-vi đã kích 
thích làm cho bạn suy gẫm thêm, tức là làm cho bạn frở nên có nhận thức 
hơn và sự chú ý của bạn vì thế mà không còn hoàn toàn bị chi phối bởi 
những hình ảnh trên màn hình. Nhưng không may, xem ti-vi chỈ làm cho 
bạn đi vào trạng thái mê mẩn, bạn sẽ như mộ người đã bị hớp hồn khi 
bạn xem ti-vi quá nhiều. 


Để nội dung các chương trình ti-vi có chất lượng cao thì nhà sẳn 
xuất phải giảm thiểu và hóa giải tác động thôi miên, làm tê liệt đầu óc 


của phương tiện truyền thông độc hại này. 


Tuy vậy, cũng có một số chương trình truyền hình có lợi ích thiết 
thực. Những chương trình đó đã giúp con người thay đổi cuộc đời theo 
chiều hướng tốt đẹp hơn, mở rộng lòng họ, làm họ có nhiều nhận thức 
hơn. Ngay cả một số phim hài, dù thoạt nhìn thì chúng chẳng đặc biệt đề 
cập đến cái gì, nhưng lại có thể trở thành những bài học về tâm linh bằng 
cách nêu lên một bức biếm họa về sự thiếu khôn ngoan của con người và 
bản ngã ở trong họ. Chúng dạy ta dừng quá nghiêm trọng, dạy ta tiếp cận 
đời sống một cách nhẹ nhàng hơn, và trên hết, chúng dạy ta biết mỉm 
cười. Tiếng cười rất có tác dụng trị liệu và giải thoát. Tuy nhiên, hầu hết 
các dài truyền hình đều bị kiểm soát bởi những người đang bị chi phối 
hoàn toàn bởi bản ngã của họ, vì thế mà động cơ bên trong của các 
chương trình truyền hình là để kiểm soát bạn bằng cách ru ngủ bạn, tức 
là làm cho bạn trở nên mất nhận thức hơn. Hiện tại vẫn còn các tiềm 
năng lớn mà phần nhiều chưa được khám phá ra trong lĩnh vực vô tuyến 
truyền hình. 


Bạn nên tránh xem các chương trình và quảng cáo có các chuỗi 
hình ảnh thay đổi quá nhanh sau mỗi hai hoặc ba giây, hoặc nhanh hơn. 
Việc xem ti-vi quá đỘ và đặc biệt là các chương trình kiểu như thế này 
chịu phần lớn trách nhiệm cho căn bệnh thiếu tập trung, một chứng bệnh 
đang ảnh hưởng đến hàng triệu trễ em trên toàn thế giới Sự thiếu chú tâm 
làm cho tất cả các cảm nhận và các quan hệ của bạn trở nên nông cạn và 
không được thỏa mãn. Dù có làm điều øì, hoặc hành động gì trong trạng 
thái thiếu chú tâm đó, thì chúng đều thiếu chất lượng vì chất lượng đòi 
hỏi sự chú tâm cao. 


Xem ti-vi nhiều giỜ, hoặc xem nhiều lần, không những làm bạn trở 
nên mất nhận thức mà nó còn tạo ra sự thụ động và làm cạn kiệt nguồn 
năng lượng ở trong bạn. Vì thế, thay vì xem một cách ngẫu nhiên bất kỳ 
một chương trình nào đang trình chiếu, bạn hãy chọn một hay hai chương 
trình hữu ích mà bạn muốn xem. Khi làm được như thế, bạn sẽ cẳm 
nhận một cảm giác sống động Ở trong mình trong khi xem, nhớ chú ý đến 
hơi thở của mình. Trong khi xem, thỉnh thoảng bạn nên đưa mắt mình ra 
khỏi màn hình để cảm giác cái nhìn của bạn không bị thu hút hoàn toàn 
vào ti-vi. Cũng dừng nên vặn âm lượng cao hơn mức cần thiết để tai của 
bạn không bị chi phối quá nhiều vì phẩi luôn nghe âm thanh phát ra tỪ ti- 
vi. Dùng nứt câm khi đang có quảng cáo và nhớ dừng đi ngủ ngay sau khi 


tắt máy, hoặc tệ hơn là ngủ trong khi ti-vi vẫn còn bật. 


NHẬN RA KHOẢNG KHÔNG GIAN RỘNG THOÁNG Ở BÊN 
TRONG 


Khoảng không gian giữa các ý nghĩ ở trong bạn có thể đã xuất hiện 
chỗ này chỗ nọ trong đời sống của bạn mà bạn chưa nhận ra. Khi một 
người có tâm thức hoàn toàn bị cuốn hút bởi những kinh nghiệm hay sự 
việc đang xảy ra hoặc bị điều kiện hóa để sai lầm tự đồng nhất mình với 
hình tướng (thứ nhận thức bận rộn bởi đồ vật, bởi sự kiện) thì người đó 
luôn luôn thấy rằng hầu như họ không thể nhận ra được khoảng không 
gian rộng thoáng trong tâm mình. Điều này có nghĩa là bạn không ý thức 
được chính mình, vì tâm bạn luôn bận rộn để ý đến những thứ khác. Bạn 
luôn luôn bị chi phối bởi hình tướng. Ngay cả lúc bạn dường như nhận 
biết được mình thì bạn cũng tự biến mình thành một vật thể, một đối 
tượng của suy tư, vì thế mà những gì bạn nhận biết chỉ là mội ý nghĩ về 
bạn, mà không phải là bản thân bạn. 


Khi bạn nghe người khác nói về không gian rộng thoáng Ở trong 
tâm bạn, có thể bạn sẽ bắt đầu muốn ìn kiếm nó; nhưng vì bạn muốn 
tìm nó như tìm kiếm một vật gì ở ngoài mình hay tìm một kinh nghiệm 
nên bạn không thể tìm ra được. Đây là điều nan giải cho tất cả những ai 
muốn khám phá bản chất chân thật của mình, hay muốn có sự giác ngỘ 
về tâm linh. Vì thế mà Chúa Jesus đã nói: “Thiên dường không đến bằng 
những dấu hiệu mà con người có thể nhìn thấy được, người ta không thể 
nói 'Ở đây này' hay 'Ở đằng kia kìa'. Lạ chưa! Vì Thiên dường đang ở 
ngay trong chính anh em”. 


Nếu bạn không uổng phí đời mình trong lo âu, bất bình, buồn bực, 
chán nắn, hoặc bị cuốn theo những trạng thái tiêu cực khác; nếu bạn có 
thể cẳm thấy vui khi nghe tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi; nếu bạn thấy 
được về đẹp của một dám mây đang bay trên trời, hoặc khi phải ở một 
mình, bạn không cẳm thấy cô đơn hay phải cần một thứ gì để giúp bạn 
thư giãn tinh thần; nếu bạn nhận thấy mình đang cư xử với một người lạ 
với một tấm lòng ưu ái, chân thành mà không mưu cầu một điều gì ở 
họ... thì nghĩa là có một không gian rộng thoáng đã mở ra Ở trong bạn, dù 
rất Noi ngủi, thay chỗ cho dòng suy tư không ngừng nghỈ của con 
người. Khi điều này xảy ra, có một thoáng của cẩm giác an ổn, thanh 


bình, sống động xảy đến trong lòng bạn. Cường độ của sự an lạc ấy có 
thể chỉ là một cảm giác hài lòng rất mơ hồ ở đẳng sau hậu trường của 
tâm thức bạn, hoặc mạnh mẽ như điều mà các nhà hiền triết cổ Ấn Độ 
gọi là ananda — phút giây ân sủng cỦa an nhiên tự rại. Vì bạn đã bị điều 
kiện hóa để chỉỈ chú ý đến hình thức, có thể bạn không trực tiếp nhận ra 
điều đó. Nhưng bạn có thể nhận ra nó gián tiếp, chẳng hạn như qua một 
yếu tố chung khi bạn cẩm nhận cái đẹp, cảm kích một điều øì đó tốt lành 
khi chung vui với bè bạn, hoặc khi trao đổi, giao. tiếp với những người 
khác với lòng yêu thương. Yếu tố chung đó là cẳm giác hài lòng, bình yên 
và sống động nằm phía sau tâm thức bạn, và nếu không có cái hậu cảnh 
này thì những điều trên không thể xảy ra. 


Khi bạn đang tiếp xúc với cái đẹp, với lòng tốt, hoặc nhận ra nét 
đẹp của những điều rất đơn giản trong cuộc sống, hãy lắng lòng chú tâm 
đến phần hậu trường của tâm thức của bạn. Nhưng dừng tìm kiếm như 
thể là tìm một cái 8Ì. Bạn không thể chộp lấy nó và nói “giờ thì tôi bắt 
được nó rồi” hay nắm bắt bằng trí óc hoặc cố gắng mô tả cái đó. Nó 
giống như một bầu trời khoáng dạt, không mây. Nó không có hình tướng. 
Nó chỈ là một khoảng không, là sự tĩnh lặng, là hương vị rất ngọt ngào 
của trạng thái an nhiên fỰ tại và rõ ràng là nó giàu có hơn những gì mà 
cụm tỪ này có thể biểu dạt. Khi bạn có thể cảm nhận trực tiếp điều đó ở 
trong mình, nó trở nên sâu đậm hơn. Vì thế, khi bạn đang thưởng thức 
những gì rất đơn giản như một âm thanh, một quang cảnh, một cẳm giác, 
khi thấy được vẻ đẹp, khi thấy được một tình cẩm trìu mến đối với 
người khác thì lúc đó bạn hãy cẳm nhận cái khoảng không gian bên trong 
bạn, đó là Cội Nguồn, là hậu trường rất cần thiết của những gì mà bạn 
đang trải nghiệm. 


Nhiều nhà thơ và nhà hiền triết ở nhiều thời dại đã nhận ra thứ 
hạnh phúc thật sự đó —- thứ hạnh phúc mà tôi gọi là siềm vui của an nhiên 
rự ểại. Nó được tìm thấy trong những thứ rất đơn giản, những thứ mà ta 
không để ý đến. Hầu hết mọi người thường lao vào cuộc tìm kiếm không 
ngừng nghỈ một cái gì đó mà họ nghĩ rằng có ý nghĩa sẽ xảy đến với họ, 
cho nên họ luôn bỏ lỡ những thứ không có ý nghĩa, nhưng thực chẳng vô 
nghĩa tí nào. Triết gia Nietzsche trong một phút tĩnh lặng sâu sắc và hiếm 
hoi đã viết: “Để có hạnh phúc, những øì ta cần thực là ít ỏi biết bao!... 
Những thứ ít ổi nhất, nhẹ nhàng nhất, hiền lành nhất: là tiếng sỘt soạt 
của con tắc kè chạy trong dám lá khô, là một hơi thở, một cái liếc mắt, là 
những cái nhỏ mà làm nên hạnh phúc lớn lao. Hãy tĩnh lặng”. 


Tại sao những “thứ nhổ nhoi” mà lại có thể làm nên “hạnh phúc 
lớn lao” cho bạn? Vì hạnh phúc chân thực không đến tỪ znỘt vật hay mmỘi 
biến cỐ nào cả, dù thoạt đầu ta cứ tưởng là như thế. Một vật, hay một 
biến cố nào đó, thực ra là rất bé; bé đến độ nó chỉ chiếm một phần rất 
nhÖ trong tâm thức của bạn, và phần còn lại chỈ là khoảng không gian 
rộng thoáng Ở bên trong. là phần nhận thức không bị ngăn trở bởi hình 
tướng. Nhận thức về khoẳng không gian bên trong và bẳn chất chân thật 
của bạn. hai thứ chỈ là một. TỪ không gian đó tự toát ra thứ nhận thức 
chưa bị điều kiện hóa, tức là hạnh phúc thật sự - là niềm vui của an 
nhiên tự tại. Tuy thế, để nhận biết được những thứ nhỏ nhoi yên lặng 
đó, bạn cần phải có sự yên tĩnh ở trong mình. Bạn phải tỈnh giác cao đỘ. 
Hãy im lắng. Nhìn ngắm. Lắng nghe. Và có mặt. 


Có một cách khác để tìm ra không gian Ở bên trong: Bạn hãy ý thức 
rằng bạn đang có ý thức. Hãy nghĩ, hoặc nói: “Tôi đang hiện diện” và 
nhận ra sự tĩnh lặng đi theo sau cụm từ 7ô¡i đang hiện diện. Cằm nhận sự 
có mặt, trần trụi, không che dậy cỦa an nhiên rự rại cho dù bạn già hay 
trẻ, giàu hay nghèo, tốt hay xấu, bất cứ thuộc tính nào. Sự tĩnh lặng ấy là 
nơi sẵn sinh ra mọi hình tướng, mọi sáng tạo. 


CON CÓ NGHE TIẾNG SUỐI REO Ở ĐẰNG KIA KHÔNG? 


Có vị thiền sư đang đi trong im lặng với học trò của mình dọc theo 
dường mòn dẫn lên sườn núi. Khi đi ngang qua một cội tùng cổ, cành lá 
xum xuê, họ quyết định ngồi xuống nghỈ ngơi và ăn trưa. Bữa ăn chỉ gồm 
cơm và một ít rau luộc. Khi ăn xong, người dệ tử trẻ phá vỡ sự im lặng 
bằng câu hỏi: “Thưa thầy, làm thế nào để con thể hập Thiền ?”. 


Dĩ nhiên là vị sư trể đó có ý muốn hỏi cách làm thế nào để đi vào 
trạng thái nhận thức gọi là Thiền. 


Vị thiền sư vẫn còn quắc thước ở tuổi gần 70 chỈ im lặng. Đã gần 
năm phút trôi qua, người dệ tử chờ đợi trong sự bồn chồn mà vẫn chưa 
nhận được câu trả lời của thầy. Đến khi vị sư trễ sắp buột miệng hỏi 
tiếp thì bất ngờ vị thiền sư hỏi lại: “Con có nghe tiếng suối reo ở đằng 
kia không?”. 


Người dệ tử trễ chưa nhận thấy dòng suối nào quanh đó cả, vì tâm 


cậu còn quá bận rộn về ý nghĩa của Thiền. Thoạt đầu, vị sư trẻ chẳng 
nghe được gì cả. Nhưng khi dòng suy tư của cậu rút lui nhường chỗ cho 
sự tỉnh giác cao đỘ, bất ngờ vị sư trể nghe ra tiếng rì rào rất mơ hồ của 
dòng suỐi xa xa. 


“Vâng, giờ thì con nghe được rồi”, vị sư trễ nói. 


VỊ thiền sư giơ một ngón tay lên và trong mắt ông lóe lên những 
cái gì đó vừa dữ đội vừa hiền lành, ông nói “Hãy đi vào Thiền từ chỗ 
đó”. 


Người dệ tử sửng sốt. Đó là giây phút tỉnh thức của cậu ta. Trong 
phút giây đó, cậu trực nhận được Thiền là gì dù trí óc cậu không thể diễn 
tả được điều cậu biết là như thế nào. 


Hai người tiếp tục đi trong im lặng. Người dệ tử rất kinh ngạc 
trước vẻ sống động của thế giới chung quanh. Cậu cảm nhận mọi thứ 
như thể đây là lần đầu cậu nhận thấy thế giới quanh mình. Nhưng dần 
dà, trí óc cậu bắt đầu trở về với thói quen suy tư. Cái tĩnh lặng đầy tỉnh 
thức trước đây đang bắt đầu bị che phỦ bởi sự náo động của dòng suy tư 
ở trong đầu cậu, nên một lát sau, người học trò lại buột miệng hỏi: 
“Thưa thầy, con đang nghĩ, giá như lúc nấy con không nghe được tiếng 
suối reo thì thầy sẽ khuyên con phải làm øì”. VỊ Thiền sư dừng lại, nhìn 
cậu, rồi đưa một ngón tay lên và nói: “Hãy đi vào Thiền từ chỗ đó”. 


HÀNH ĐỘNG ĐÚNG ĐẮN 


Bản ngã hỏi: “Làm thế nào để “Tôi' khiến cho tình huống này thỏa 
mãn những yêu cầu của tôi?”, hay “Làm thế nào để “Tôi” có được một 
tình huống mà tình huống ấy sẽ zhÖa mấn được những yêu cầu của tôi?”. 


Sự có mặt là một trạng thái rộng thoáng, có nhiều không gian ở bên 
trong. Cho nên khi có mặt thì bạn sẽ hỏi: Có điều gì cần làm để dáp ứng 
được những đòi hỏi của tình huống này, của giây phút này? Thậm chí 
bạn không cần phải dặt câu hỏi nào cả. Bạn tĩnh lặng, sáng suốt và vồn 
vã với những gì đang hiện diện. Bạn mang một chiều không gian mới vào 
trong tình huống đó: chiều không gian Ở bên trong. Rồi bạn nhìn và lắng 


nghe. Như thế bạn sẽ hòa làm một với tình huống đó. Vì vậy, thay vì 
phần ứng, bạn hãy hòa nhập với tình huống đó, và giải pháp sẽ phát sinh 
tỪ trong tình huống đó. Thật ra không phải là bạn, một con người đang 
nhìn và lắng nghe, mà chính là sự tĩnh lặng đang nhìn và lắng nghe. Sau 
đó, nếu cần hành động thì bạn sẽ hành động, hay đúng hơn là hành động 
đúng đắn qua bạn mà thể hiện. Hành động đúng đắn là một hành động 
phù hợp với tất cả, với Tổng Thể. Khi hành động ấy hoàn tất, thì chỈ còn 
lại sự sáng suốt và tĩnh lặng. Chẳng có ai giơ tay lên tuyên bố: “Xong 
rồi!”, cũng chẳng có ai cần phải nói: “Xem này, điều ấy là do chính tôi 
làm dấy!”. 


Tất cả mọi sáng tạo đều đến từ khoảng không gian rộng thoáng Ở 
bên trong. Một khi sáng tạo diễn ra và một cái gì đó được thể hiện ra 
thành hình tướng, bạn phải cảnh giác, không để cho khái niệm “Tôi” hay 
“của Tôi” ở trong bạn trỗi dậy, tranh lấy công sức của việc làm ấy. Nếu 
bạn cho rằng bạn có công với những gì vừa được hoàn thành, thì lúc đó 
bản ngã của bạn đã trở lại và khoẳng không gian rộng thoáng Ở trong 
bạn bắt đầu bị che mỜ. 


CẢM NHẬN NHƯNG KHÔNG CẦN PHẢI ĐẶT TÊN 


Hầu hết mọi người đều chỈ nhận thức được về bên ngoài của thế 
giới chung quanh, đặc biệt khi thế giới đó quá quen thuộc với họ. Đó là vì 
tiếng nói liên miên Ở trong đầu họ đã thu hút phần lớn sự chú tâm của 
họ. Người ta chỉ cảm thấy phấn chấn khi có dịp đi tham quan những nơi 
họ chưa từng đến, vì vào những lúc đó, những cẳm nhận qua giác quan 
chiếm lấy nhận thức của họ nhiều hơn là /hói quen suy nghĩ. Họ trở nên 
có mặt nhiều hơn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn đang hoàn toàn bị khống 
chế bởi riếng nói vang vang Ở trong đầu của họ. Cằm nhận của họ về 
những gì đang xảy ra đã bị bóp méo bởi những phán xét nhất thời. Họ 
thực sự chẳng đi dâu. ChỈ có cơ thể họ là di, trong khi tâm hồn của họ 
vẫn còn ở chỗ cũ: suy tư luẩn quẩn ở trong đầu. 


Đây là hiện thực của hầu hết mọi người: ngay khi vừa cảm nhận 
được một điều gì, họ liền dặt tên, suy diễn, so sánh với cái khác, cảm 
thấy thích hay không thích, cho rằng điều ấy tốt hay xấu..., thông qua cái 
“Tôi” ma quái, bản ngã của họ. Họ bị cầm tù trong £hới quen lo nghĩ vẫn 
vơS, trong /hứ fâm thức bận rộn bởi đồ vật, bởi sự kiện. 


Bạn chỈ có được sự tỈnh thức tâm linh khi xu hướng muốn dặt tên 
mọi thứ một cách vô thức ở trong bạn dừng lại hẳn, hoặc ít ra là bạn có 
ý thức về thói quen đó và có thể quan sát thói quen đó khi nó đang xảy ra. 
Qua quá trình dặt tên liên tục những gì bạn nhìn thấy này mà bản ngã của 
bạn mới có thể hiện diện với tư cách như là phần suy ữ không được bạn 
nhận biết. Khi xu hướng dặt tên này ngưng hoạt động, hoặc thậm chí chỈ 
cần bạn có ý thức về nó thì khoằng không gian rộng thoáng Ở bên trong 
bạn sẽ phát sinh và bạn không còn bị suy tư của bạn chiếm hữu. 


Hãy chọn một vật - cây bút chì, chiếc ghế, ly nước, hoặc một chậu 
hoa — và quan sát nó, chú ý nhìn vật ấy với sự tò mò. Tránh dùng những 
vật khiến bạn liên tưởng đến những gì đã qua: bạn mua vật ấy ở dâu, ai 
cho bạn,... Cũng tránh những thứ có viết chữ trên đó như là một cuốn 
sách hay lỌ thuốc tây, vì những chữ ấy kích thích /hói quen suy nghĩ Ở 
trong bạn. Không cần phải căng thẳng, bạn thư giãn nhưng tỉnh táo và 
hoàn toàn chú tâm đến vật đó với mọi chi tiết. Nếu có một ý nghĩ nào 
xuất hiện, đừng để cho mình chạy /heo ý nghĩ đó°. Đừng chú ý tỚi ý nghĩ 
mà chỈ chú ý đến chính sự nhận biết đang xây ra ở trong bạn. Bạn có thể 
nhận biết một điều gì mà không cần phải suy tư? Bạn có thể nhìn ngắm 
mà không có tiếng nói ở trong đầu bạn luôn bình phẩm, kết luận, so sánh, 
hay gắng giải quyết một việc gì? Sau vài phút, hãy dảo mắt chung quanh 
phòng hay bất cứ nơi nào chung quanh bạn. Sự chú tâm đầy tỉnh táo của 
bạn khi hướng vào một vật gì đó sẽ làm cho vật đó sáng lên. 


Sau đó, bạn lắng nghe bất cứ âm thanh nào đang xảy ra. Lắng nghe 
như cách bạn nhìn vật ấy. Có những âm thanh của thiên nhiên như: tiếng 
nước chảy, tiếng gió thổi, tiếng chim hót; trong khi những âm thanh khác 
là nhân tạo. Có những âm thanh nghe rất dễ chịu, có những âm thanh thì 
rất khó nghe. Tuy nhiên, dừng phân biệt âm thanh đó là tốt hay xấu. Cứ 
để cho tai bạn nghe một cách tự nhiên, không suy diễn, phán xét. Cũng 
như ở trên, điều mấu chốt ở đây là thực tập lắng nghe với sự chú tâm, 
thoải mái nhưng cẳnh giác. 


Khi nhìn hoặc nghe như thế, bạn có thể nhận ra một cẩm giác im 
lặng rất tinh tế mà lúc đầu bạn rất khó nhận ra. Tuy nhiên, có người cảm 
nhận nó như là về nh lặng ở đằng sau hậu trường của tâm thức. Người 
khác cảm nhận đó là một cẳm giác thanh bình Ở trong lòng. Khi nhận 
thức của bạn không còn hoàn toàn bị chỉ phối bởi /hói quen suy rư thì một 
phần nhận thức ấy vẫn còn Ở trong trạng thái nguyên sơ, không hình 


tướng, chưa bị điều kiện hóa. Đây là khoảng không gian rộng thoáng Ở 
bên trong bạn. 


AI LÀ NGƯỜI ĐANG TRẢI NGHIỆM? 


Những gì mà bạn nghe, thấy, nếm, sờ hay ngửi dĩ nhiên là các đối 
tượng của giác quan. Nhưng đó cũng là những gì bạn trải nghiệm. 
Nhưng ai là chủ thể của những trải nghiệm đó? Nếu bạn nói rằng: “Dĩ 
nhiên là tôi, Jane Smith, kế toán trưởng, 45 tuổi, người Mỹ... là 'cbủ ;hỂ? 
đang trải nghiệm” thì bạn đã lầm. Jane Smith hoặc bất cứ ai đã tự đồng 
nhất mình với khái niệm ở trong đầu rằng ứôi là Jane Smith (hay là gì gì 
đó) đều chỉ là đối tượng của sự trải nghiệm, mà không phải là chủ thể 
của sự trải nghiệm. 


Mỗi trải nghiệm đều có ba thành phần: cảm nhận do giác quan, ý 
nghĩ hay hình ảnh ở trong tâm thức bạn, và cẩm xúc. Ví dụ, /ôi ứên là 
Jane Smith, kẾ toán trưởng, 45 tuổi, người Mỹ... đều là những ý nghĩ và 
vì thế trở thành một phần của những gì bạn trải nghiệm khi bạn nghĩ đến 
những điều này. Tất cả những gì bạn nói hay nghĩ về mình đều là đối 
tượng trải nghiệm, chứ không phải là chủ thể đang trải nghiệm. Bạn có 
thể thêm vào một ngàn định nghĩa về bản thân bạn và khi làm như thế, 
bạn chỉỈ làm tăng thêm tính phức tạp cho việc trải nghiệm về mình. 
Nhưng dù có làm như thế thì bạn cũng không thể nào tìm ra được chủ 
thể, cái làm ra những gì bạn trải nghiệm, mà nếu không có chủ thể đó thì 
sẽ không có sự trải nghiệm. 


Vậy thì ai là chủ thể? Chính bạn. Bạn là ai? Là Tâm, là Ý øbức. 
Vậy, Ý thức là gì? Ta không thể dùng ngôn từ và khái niệm để trả lời câu 
hỏi này, vì khi trả lời như thế là ta sẽ làm sai lệch nó đi, biến nó thành 
một vật khác. Ý thức, hay từ thường dùng là /ih ồn, là điều bạn không 
thể hiểu theo nghĩa của tỪ này, và việc tìm ra ý nghĩa của nó là một 
chuyện vô ích. Tất cả những hiểu biết nông cạn của trí năng đều nằm 
trong thế giới nhị nguyên có đối lập chủ thể và khách thể; cái biết và cái 
được nhận biết. Chủ thể, tức là ý thức, phần nhận biết Ở trong bạn, Nếu 
không có sự nhận biết đó thì không có cái gì có thể được nhận biết, được 
cẩm nhận, được nghĩ ra,... ChỦ ¿hể nhận thức ấy mãi mãi là một điều bí 
mật, bã: khả rư nghị”. Sở dĩ như vậy là vì chủ thể nhận biết ấy không 
nằm trong thế giới của hình tướng. Bạn chỈ có thể biết những gì nằm 


trong thế giới của hình tướng, nhưng nếu không có chiều không gian Vô 
Tướng thì thế giới hữu hình sẽ không thể nào thể hiện ra được. Đó là 
khoằng không gian sáng chói trong đó thế giới hiện tượng của chúng ta 
xuất hiện và ẩn tàng. Khoảng không gian đó chính là Đời Sống và Tất Cả 
Những Gì Đang Hiện Hữu. Hiện Hữu ấy là miên viễn. Những gì xảy ra 
trong chiều không gian đó chỈ là những cái tương đối và tạm thời: những 
vui và buồn, được và mất, sống và chết... 


Trở ngại lớn nhất ngăn cẳn bạn khám phá ra chiều không gian rộng 
thoáng Ở bên trong, trở ngại lớn nhất trong việc tìm ra chủ thể của tất cả 
những øì bạn trải nghiệm là sự mê đắm đến mức bạn tự đánh mất mình 
vào những trải nghiệm đó. Điều này có nghĩa là Tâm tự đánh mất mình 
trong giấc mơ của hình tướng. Bạn bị vướng mắc vào mỗi ý nghĩ, mỗi 
cảm xúc và mỗi trải nghiệm đến độ bạn như đang ngủ mơ. Đây cũng là 
trạng thái bình thường của nhân loại trong hàng ngàn năm. 


Dù bạn không thể nhận biết được Tâm, nhưng bạn vẫn có thể có ý 
thức về nó qua chính bẳn thân mình. Bạn có thể cảm nhận được nó một 
cách trực tiếp trong bất kỳ tình huống nào, hay bất kỳ ở dâu. Bạn có thể 
cảm thấy nó ở đây và ngay bây giờ qua chính sự Hiện Hữu của bạn, nó 
là khoằng không gian bên trong mà qua đó những dòng chữ trên trang 
giấy này đang được nhận biết và trở thành những ý nghĩ. Đó là Những Gì 
Đang Hiện Hữu. Những chữ bạn đang dọc và đang nghĩ là ở tiền cảnh 
còn Những Gì Đang Hiện Hữu là cái lớp ở phía dưới, là hậu cảnh nằm 
ẩn sau mọi trải nghiệm, mọi ý nghĩ, mọi cảm xúc. 


Ý THỨC VỀ HƠI THỞ CỦA BẠN 


Bạn khám phá không gian ở bên trong bằng cách tạo ra các khoảng 
hở trong dòng suy nghĩ của bạn. Không có những khoảng hở đó thì dòng 
suy nghĩ của bạn cứ lặp đi lặp lại, không có gì gây cảm hứng và hoàn 
toàn không có một chút sáng tạo nào. Đó là tình trạng chung của hầu hết 
mọi người trên trái đất này. Tuy nhiên, bạn không cần phải quan tâm đến 
độ dài của các khoảng hở. Chỉ cần vài giây là đắn. Dần dần những 
khoảng hở đó trong dòng suy nghĩ của bạn sẽ kéo dài ra mà bạn không 
cần phải cố gắng gì cả. Điều quan trọng ở đây là hãy thường xuyên /ạo 
ra các khoảng hở trong dòng suy nghĩ của bạn, để cho dòng suy tư đó 
được xen kẽ bởi các khoảng hỞ. 


Mới đây, có người cho tôi xem tỜ quảng cáo của một tổ chức tâm 
linh lớn. Khi xem qua, tôi bị ấn tượng bởi quá nhiều những buổi hội thảo 
và các khóa học hằng năm. Nó gợi cho tôi liên tưởng đến một bữa ăn có 
quá nhiều món. Người đó muốn tôi cho lời khuyên là nên chọn học 
những lớp nào. Tôi trả lời “Ô! Những lớp này có về rất thú vị, nhưng tôi 
nghĩ thế này: Tốt hơn hết là bạn hãy thường xuyên có ý zức về hơi thở 
của mình. Bạn càng có ý thức về hơi thở càng tốt. Thực tập thở như thế 
trong một, hai năm, nó sẽ có tác dụng cải biến tâm thức bạn mạnh mẽ 
hơn là tham gia tất cả các khóa học này. Và bạn cũng chẳng phải mất 
đồng nào”. 


Ý thức về hơi thở giúp bạn bớt cuốn hút vào /hới quen suy nghĩ và 
giúp bạn tạo ra không gian Ở bên trong. Đây là một cách làm cho bạn có ý 
thức hơn. Dù vốn là thứ có sẵn trong đời sống, trong mọi vật, nhưng 
hiện nay ý thức vẫn còn chưa được hiển lộ trong thế giới này, và nhiệm 
vụ của chúng ta là đưa ý thức vào trong đời sống này. 


Hãy có ý thức về hơi thở của mình. Để ý đến cảm giác ở trong bạn 
về hơi thở. Cảm nhận hơi thở vào, ra qua cơ thể mình. Chú ý đến sự giãn 
ra và co lại của ngực và bụng khi bạn thở vào và thở ra. ChỈ cần bạn thở 
một hơi thở có ý thức là đắn để tạo ra Ở trong bạn một khoảng không 
gian mà trước đó chỈ là một chuỗi suy nghĩ tiếp nối nhau, không dứt. Một 
hơi thở, hoặc hai, hoặc ba, được thực hiện nhiều lần trong một ngày là 
cách rất tốt để đưa không gian vào trong cuộc sống của bạn. Dù bạn có ý 
dành ra nhiều tiếng đồng hồ để thực tập chú tâm vào hơi thở thì thực ra 
điều mà bạn cần làm chỉ là thở và để ý đến hơi ¿hở ấy. Phần còn lại chỉ 
là ký Ức và sự phỏng doán, tức chỉỈ là những ý nghĩ. Hơi thở tự nó sẽ xảy 
ra, chỉ cần bạn chứng kiến chứ không cần bạn phải làm gì cả. Hơi thở 
của bạn được phát sinh do sự thông thái sẵn có ở trong cơ thể của bạn. 
Điều bạn cần làm là quan sát hơi thở cỦa mình khi nó đang xảy ra. Hơi 
thở không cần bạn phải cố gắng hay nỗ lực gì cả. Bạn chú ý đến những 
khoảng ngưng ngắn của hơi thở, đặc biệt là khoảng lặng cuối của hơi 
thở ra, trước khi bạn bắt đầu hít vào. 


Hơi thở của nhiều người nông cạn đến độ bất thường. Nhưng khi 
bạn càng có ý thức về hơi thở của mình thì chiều sâu tự nhiên của hơi 
thở sẽ được phục hồi. 


Vì hơi thở không có hình tướng nên từ xưa nó đã được xếp ngang 
hàng với linh hồn - Đời sống duy nhất, vô hình. Kinh Thánh viết: 
“Thượng Đế sinh ra con người từ cát bụi và thổi vào lỗ mũi nơi :hở của 
sự sống. Nhờ đó mà con người mới trở thành một tạo vật có sự sống”. 
Từ /hở trong tiếng Đức (aimen) có nguồn gốc từ chữ A/man trong tiếng 
Ấn Độ cổ (tiếng Sanskrit), có nghĩa là “linh hồn thánh thiện” hay 
“Thượng Đế ở bên trong”, ý nói bản chất thiêng liêng của Thượng Đế 
luôn có sẵn trong mỗi con người. 


Vì hơi thở không mang hình tướng nên đó cũng là một trong những 
lý do tại sao ý thức về hơi thở là một trong những cách rất hiệu quả để 
giúp bạn mang không gian vào trong đời sống, để tạo ra nhận thức. Ý 
thức về hơi thở là một đối tượng thiền tập rất tuyệt vời vì hơi thở không 
phải là một vật thể, không có hình tướng. Một trong những lý do khác là 
do hơi thở là một trong những hiện tượng vi tế nhất và có về như ít có ý 
nghĩa nhất — nó là một cái gì “nhỏ nhoi nhất”, theo Nietzsche — nhưng lại 
làm nên cái “hạnh phúc lớn nhất”. Ý thức về hơi thở giúp bạn đi vào phứi 
giây hiện tại - chiếc chìa khóa mở ra tất cả những khả năng chuyển hóa ở 
nội tâm. Bạn có mặt tuyệt đối bất cứ khi nào bạn ý thức được hơi thở 
của mình. Bạn nên biết rằng bạn không thể vừa suy nghĩ mà lại vừa có ý 
thức về hơi thở. Thở có ý thức giúp bạn ngừng lại những suy tư Ở trong 
mình. Nhưng điều này rất khác với trạng thái mê mẩn xuất thần hay ngủ 
gật, vì bạn hoàn toàn tỉnh táo khi có ý thức về hơi thở của mình. Bạn 
không bị rơi xuống dưới mức suy nghĩ, mà trái lại là vượt lên trên nó. 
Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy rằng việc hoàn toàn có mặt trong phút giây hiện 
fại và sự sáng suốt chẳng vướng bận một suy tư nào giống nhau ở chỗ: 
Đó là sự trỗi dậy cỦa không gian rộng thoáng Ở nội tâm bạn. 


NGHIỆN NGẬP 


Nghiện ngập là một thói quen bó buộc lâu đời. Nó có ở trong bạn 
như là một thực thể hay là zmỘ¿ em bé khổ sở, đầy thương tích Ở trong 
bạnŠ hoặc một trường năng lượng có thể thỉnh thoảng chiếm hữu bạn 
hoàn toàn. Khi nó chiếm lĩnh đầu óc bạn, cái tiếng nói luôn vang vọng ở 
trong đầu bạn lúc đó sẽ trở thành là ziếng nói của cơn nghiện. Nó có thể 
nói với bạn: “Hôm nay vất vả quá. Mình phải tự thưởng cho mình một 
cái gì đi chứ. Tại sao lại không cho phép mình hưởng một chút vui thú 
duy nhất còn lại này?”. Và thế là bạn ứrở nên mất nhận thức khi tự đồng 
hóa mình vỚi tiếng nói đó, và bạn sẽ thấy mình đang tiến dần đến cái tủ 


dựng thức ăn, đưa tay với lấy cái bánh hay một thức gì đó bỏ vào miệng 
và ăn mỘt cách ngấu nghiến. Nhiều lúc, cơn nghiện hoàn toàn vượt ra 
khỏi sự kiểm soát của lý trí bạn, và bạn ngạc nhiên bắt gặp mình đang 
phì phèo diếu thuốc lá hay đang cầm một cốc bia trên tay. Có thể bạn sẽ 
tự hỏi: “Ủa, ai vừa dốt diếu thuốc này cho mình vậy kìa?” hoặc “Ủa, ly 
bia này ai đưa cho tôi vậy? Sao tôi chẳng hề hay biết gì cả?”. Nhưng 
chung quanh bạn không có ai khác và chẳng có người nào đưa những thứ 
này cho bạn. Chính bạn đã đưa tay rút một diếu thuốc và bật lửa lên dốt, 
hay tự rót cho mình một cốc bia,... và bạn làm những hành động này hoàn 
toàn trong vô thức”. 


Khi một cơn ghiền ma túy, thuốc lá, ăn uống, rượu bia, dục tình... 
xảy đến với bạn thì bạn hãy nhớ: Ngừng lại mọi thứ và thở ba hơi thở 
thật sâu. Bạn thở thật chậm rãi và có ý thức về cơn nghiện ngập này của 
mình. Điều này sẽ giúp bạn trở nên có ý thức về những øì đang xảy ra Ở 
trong bạn. Hãy chú tâm vài phút đến cảm giác ham muốn, thôi thúc mà lúc 
này đang hiện diện như znộ zrường năng lượng thèm khát Ở trong bạn. 
Hãy cảm nhận một cách có ý thức rằng thói quen này đang có nhu cầu 
hấp thụ một cái gì đó, hoặc là phải tiêu hóa một chất gây nghiện, hoặc 
phải làm một hành động nào đó không cưỡng lại được. Khi bạn thở và ý 
thức được như thế, bạn có thể cảm thấy nỗi ham muốn ấy bỗng dưng 
tan biến, nhưng cũng có khi bạn sẽ bị cơn nghiện đó chiếm hữu khiến 
bạn phải chiều theo nó. Xin dừng quá nghiêm khắc với chính mình khi 
điều này xảy ra. Hãy coi chuyện nghiện ngập như là một phần của việc 
thực tập giúp bạn nâng cao nhận thức, tương tự như phương pháp thực 
tập tôi đã nêu Ở trên. Khi nhận thức ở trong bạn được phát triển, lớn 
mạnh hơn thì sức mạnh của những thói quen nghiện ngập cũ Ở trong bạn 
sẽ yếu dần và rồi sẽ biến mất. Tuy nhiên, hãy sáng suốt để /ớmn lấy bất kỳ 
một ý nghĩ nào đang xảy ra ở trong đầu bạn!0, những ý nghĩ có dụng ý 
biện minh cho thói quen nghiện ngập đó. Đây là những ý nghĩ rất lém lỉnh 
và khôn ngoan. Khi có một tiếng nói vang lên ở trong đầu, bạn hãy nhớ 
thường xuyên tự hồi mình: “A¡ !à người đang nói đây?”. Và bạn sẽ thấy 
răng “ “Ô cơn nghiện và bẳn ngã Ở trong tôi đang lên tiếng đây”. Chừng 
nào bạn còn biết được điều đó, chừng nào bạn còn có mặt để quan sát 
những suy tư của bạn, thì cơn nghiện sẽ ít có cơ hội gạt gẫm bạn làm 
theo những gì nó muốn là tiếp tục nuôi dưỡng thói quen nghiện ngập ở 
trong mình. 


Ý THỨC VỀ CƠ THỂ BÊN TRONG CỦA MÌNH 


Trong cuộc sống hàng ngày, cách đơn giản nhưng rất hiệu quả để 
tìm ra không gian rộng thoáng Ở bên trong là tiếp xúc một cách sâu sắc 
với hơi thở của mình. Bạn sẽ nhận thấy rằng, bằng cách cảm nhận luồng 
không khí vào, ra trong cơ thể cũng như chuyển động lên, xuống của 
buồng ngực và bụng mà bạn ý thức được phần cơ thể bên trong của 
mình. Sự chú ý của bạn có thể sẽ chuyển dần từ hơi thở sang việc cảm 
nhận sức sống luôn có mặt khắp nơi trong cơ thể. 


Hầu hết mọi người đều bị phân tán bởi fhói quen suy nghĩ và 
thường tự đồng nhất mình với ứiẾng nói vang vang Ở trong đầu, họ không 
còn cảm nhận được vẻ sống động Ở trong mình. Bất hạnh lớn nhất xảy 
đến là khi bạn không còn cẳm nhận được sự sống động đang điều hành 
chính cơ thể của mình và bạn chính là sức sống đó. Lúc đó bạn không 
những sẽ luôn đi tìm một cái gì đó để thay thế cho trạng thái øn nhiên rỰ 
tại có mặt rất tỰ nhiên ở trong mình mà còn tìm kiếm những thứ để giúp 
bạn tìm quên, để che dậy nỗi bất an luôn hiện diện khi bạn không còn 
tiếp xúc được với sự sống động đó. Sự sống động đó của cơ thể vẫn 
luôn có ở đó, nhưng bạn luôn làm ngơ. Những thứ người ta hay tìm quên 
với nó có thể là những thứ gây phấn chấn nhất thời như ma túy, hay 
những thứ gây kích thích thái quá như vặn nhạc với âm lượng cực lớn, 
hoặc những hành vi mạo hiểm, những mê đắm trong tình dục,... Thậm 
chí có khi bạn còn cố ý tạo ra những bi kịch trong quan hệ luyến ái để che 
dậy những bất an luôn luôn có mặt ở hậu trường tâm thức bạn. Vì thế 
nên bạn thường dặt hết sự trông dợi vào những quan hệ luyến ái, tức là 
với người mà bạn nghĩ rằng sẽ đem lại cho bạn niềm vui. Nhưng dĩ 
nhiên, đó cũng là những mối quan hệ thường làm cho bạn cẳm thấy buồn 
nhẫt. Và khi nỗi bất an ngấm ngầm ấy xuất hiện thì người kia chắc chắn 
là người phải chịu trách nhiệm cho nỗi bất an ấy của bạn. 


Bây giờ chúng ta hãy thở hai, hoặc ba hơi có ý thức. Thử xem mình 
có nhận ra được cảm giác sống động rất nhẹ nhàng, lan tỏa lấy toàn thân 
của mình không. Bạn có thể cảm nhận được cơ thể năng lượng bên trong 
của bạn không? Cảm nhận trong chốc lát các bộ phận như tay, cánh tay, 
bàn chân, cẳng chân. Bạn có cẳm nhận được ngực, lưng, cổ, đầu của 
mình không? Còn khuôn mặt, dôi môi của mình? Có sức sống ở đó 
không? Sau đó bạn cảm nhận lại toàn bộ cơ thể của mình. Lúc đầu có thể 
bạn cần phải nhắm mắt để luyện tập, nhưng khi bạn đã cảm nhận được 
sức sống trong toàn cơ thể của mình rồi thì bạn có thể mở mắt ra. Cùng 
một lúc, bạn đưa mắt nhìn chung quanh và cảm nhận cơ thể của mình. 


Có những người không cần phải nhắm mắt, vì họ thực sự có thể cảm 
nhận được sức sống ở trong cơ thể của họ khi đang dọc những dòng chữ 
này. 


KHÔNG GIAN BÊN TRONG VÀ KHÔNG GIAN BÊN NGOÀI 


Cơ thể của bạn không phải là một cái gì đậm đặc mà thực ra là 
đầy những khoảng không. Không gian không phải là phần cơ thể có tính 
chất vật lý mà chính là cái làm nên cơ thể vật lý đó. Đó cũng là cái thông 
mình sáng tạo đã tạo nên và duy trì cơ thể đó, cùng một lúc phối hợp rất 
nhịp nhàng hàng trăm chức năng rất phức tạp mà trí năng bạn không thể 
hiểu hay làm được. Khi bạn nhận thức được điều này thì có nghĩa là cái 
thông minh sáng tạo đó đang nhận thức được chính nó. Đó cũng chính là 
“sự sống” luôn lẩn khuất mà không một nhà khoa học nào có thể tìm ra, 
vì cái nhận thức mà nhà khoa học đang dùng để làm công việc tìm tòi ấy 
cũng chính là “sự sống” đó. 


Các nhà vật lý đã phát hiện ra rằng tính đậm đặc hiển nhiên của 
vật chất chỈ là một ảo tưởng do giác quan của ta tạo ra. Kể cả cơ thể vật 
lý của chúng ta mà ta cẩm nhận và cho đó là một hình tướng thì thật ra 
99,99% cơ thể đó chỉ là những khoảng không. So với kích thước nguyên 
tử thì khoảng cách giữa các nguyên tỬ là cực lớn và trong mỗi nguyên tử 
thì cái khoảng cách cũng bao la như thế. Cái cơ thể vật lý mà bạn cho là 
của bạn cũng chỈ là một cảm nhận sai lầm. Về nhiều phương diện, cơ 
thể của bạn chính là một phiên bản thu nhỏ của vũ trụ! !. Để bạn có một 
hình dung về khoảng không gian bao la giữa các thiên thể, ta hãy tính như 
thế này: 


Với vận tốc 300.000km/giây, ánh sáng đi từ trái đất tới mặt trăng 
phải mất hơn 1 giây, phải mất § phút để ánh sáng có thể đi từ mặt trời 
đến trái đất, phải mất 4 năm rưỡi ánh sáng để đi từ ngôi sao gần ta nhất 
gọi là Proxima Centauri (tức là một mặt trời của một thiên hà gần mặt 
trời của ta nhất) để đến trái đất. Đó là một khoảng không gian bao la 
chung quanh ta. Còn khoảng không gian nằm giữa các thiên hà thì quả là 
ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Phải mất 2,4 triệu năm, ánh sáng 
mới đi từ thiên hà gần nhất là Andromeda đến trái đất của chúng ta. Vậy 
bạn có ngạc nhiên khi cơ thể bạn cũng chứa đầy không gian bao la nhữ 
thế? 


Cho nên cơ thể hữu hình của bạn sẽ cho bạn thấy rằng nó cơ bản 
là vô hình nướng khi bạn đi sâu vào bên trong nó. Vì vậy, cơ thể của bạn 
trở thành một cánh cửa để giúp bạn đi vào không gian bên trong. Dù 
không gian bên trong là mỘt cái gì không có hình tướng, nhưng không 
gian ấy rất sống động. Cái “không gian trống rỗng” đó lại chính là sự 
sống với về trọn vẹn nhất, là Cội Nguồn Vô Tướng, nơi phát xuất của 
tất cả thế giới hữu hình. Người ta hay dùng chữ Thượng Đế để nói về 
Cội Nguồn này. 


Ý tưởng và ngôn từ thuộc về thế giới của hình tướng, chúng không 
thể diễn dạt cái vô hình tướng. Vì thế khi bạn nói ““Tôi có thể cảm nhận 
phần cơ thể bên trong” thì đó là sự sai lầm trong tư duy. Những gì thực 
đang xảy ra là nhận thức —- dưới dáng vẻ của một cơ thể con người — 
đang nhận biết về chính nó. Khi bạn không còn nhầm lẫn bản chất chân 
thật của mình với cơ thể vật lý, cái hình tướng /ạzn bợ này, thì chiều 
không gian vô hạn và vĩnh hằng —- Thượng Đế - có thể hướng dẫn bạn và 
diễn dạt qua bạn. Nhận thức đó cũng giúp bạn thoát ra khỏi sự lệ thuộc 
vào hình tướng. Tuy thế, nếu chỈ đơn thuần tin tưởng một cách mù quáng 
rằng “Tôi không phải là hình tướng này” thì niềm tin này cũng không 
giúp ích gì cho bạn. Câu hỏi thiết yếu là: Trong lúc này, bạn có cảm nhận 
được sự có mặt của khoảng không gian bên trong, tức là bạn có thể cảm 
nhận được sự Hiện Hữu của chính mình không, hay nói đúng hơn, là bạn 
có thể cảm nhận sự Hiện Hữu mà bạn đang thể hiện ra không? 


Chúng ta có thể tiếp cận chân lý này bằng một cách khác. Hãy tự 
hồi chính mình: “Trong lúc này tôi không những có ý thức về những gì 
đang xảy ra mà còn ý thức được phú¿ giây hiện rại — tức là khoảng không 
gian sống động, miên viễn, qua đó mà mọi thứ có thể xảy ra?”. Dù câu 
hồi này có về không liên quan gì đến phần cơ thể bên trong, bạn sẽ cảm 
thấy rất ngạc nhiên là khi bạn ý thức được không gian của phút giây hiện 
tại thì bất ngờ bạn sẽ cảm nhận sự sống động đó rõ nét hơn ở trong bạn. 
Bạn đang cảm nhận sức sống của cơ /hể năng lượng bên trong của bạn. 
Về sống động đó là bộ phận nội tại của niềm vui an nhiên tự tại. Ta phải 
đi vào cơ thể để vượt ra khỏi cơ thể và thấy được rằng ta không phải là 
cơ thể đó. 


Trong sinh hoạt hằng ngày, hãy có ý thức về cơ /hể năng lượng Ở 
bên trong của bạn để tạo ra những khoảng không gian ở nội tâm. Khi 
phải chờ đợi ai, khi đang lắng nghe ai nói, khi ngắm nhìn bầu trời, nhìn 


một cành cây, một bông hoa, khi nhìn vợ (hoặc chồng), nhìn con..., bạn 
hãy cảm nhận sự sống động ở bên trong bạn. Điều này có nghĩa là mỘt 
phần của sự chú tâm hay nhận thức của bạn vẫn còn tiếp xúc với cõi Vô 
Tướng, còn phần kia là dành cho thế giới của hình tướng ở bên ngoài. 
Khi bạn thực tập an trú trong cơ thể của mình như thế thì nó trở thành 
một chiếc neo giúp bạn có mặt trong phú giây hiện tại. Ý thức về cơ :hể 
năng lượng Ở bên trong làm cho bạn không bị mất hút trong những suy 
nghĩ, những cảm xúc miên man, hoặc bị lôi cuốn hoàn toàn vào trong 
những tình huống nhiêu khê ở bên ngoài. 


Khi bạn suy nghĩ, cảm nhận, khái niệm, hay trải nghiệm một điều 
gì thì ý thức, tức là Tâm, đang từ cõi Vô Tướng bị tái sinh vào thế giới 
của hình tướng. Tâm hóa hân thành một ý nghĩ, một cảm giác, một sự 
nhận biết, một sự trải nghiệm. Vòng sinh rử luân hồi này liên tục xảy ra 
khi bạn vô thức tự đồng hóa mình với một ý nghĩ hay một cảm xúc. Bạn 
chỈ có thể thoát ra khổi vòng luân hồi này bằng con đường duy nhất: Đó 
là qua giây phút này — qua năng lực của phút giây hiện tại. Khi bạn chấp 
nhận hoàn toàn những gì đang biểu hiện!?2 trong phú giây này thì bạn có 
sự điều hợp nội tại đúng đắn với không gian Ở bên trong, tỨc cũng là bản 
chất của phút giây hiện tại. Qua sự chấp nhận hoàn toàn mà trong bạn có 
rất nhiều không gian. Sự điều hợp đúng đắn với không gian bên trong, 
thay vì với hình tướng ở bên ngoài, sẽ mang lại cho bạn cách nhìn đúng 
đắn và quân bình trong cuộc sống. 


~ 


ĐỂ Ý ĐẾN KHOẢNG HỞ CỦA IM LẮNG Ở BÊN TRONG 


Trong ngày, bạn đi qua một chuỗi những sự kiện thay đổi liên tục 
mà bạn nhìn hoặc nghe thấy. Thoạt đầu khi nghe hay nhìn một điều gì — 
đặc biệt là với những gì mới lạ đối với bạn - thì trước khi đầu óc bạn có 
thể dặt tên và suy diễn về những thứ ấy, bạn sẽ nhận ra có một khoảng 
trống sáng tỏ của ý thức. Đó là khoảng không gian ứm lắng Ở nội tâm. ĐỘ 
dài của khoảng hở này thay đổi tùy theo từng người. Khoảng hở im lắng 
ấy rất dễ bị bỏ qua vì ở nhiều người khoảng hở ấy rất ngắn, khoảng 1 
giây hay ngắn hơn. 


Quy trình đó có thể mô tả như sau: Khi một quang cảnh hay âm 
thanh vừa xảy ra, giây phút đầu tiên khi giác quan của bạn vừa tiếp thu 
thì đồng suy fư, lo lắng quen thuộc ở trong bạn được lắng xuống. Lúc đó 


ý thức của bạn bị tách ra khỔi đòng suy nghĩ vẫn vơ vì nó bị chi phối bởi 
đòi hồi của các giác quan. Cho nên một cảnh tượng hay âm thanh lạ kỳ có 
thể làm cho bạn “lặng im” ở bên trong, tức là tạo một khoảng hở của im 
lắng dài hơn, trong lúc không hề có hoạt động của suy tư hay lo sợ gì 
trong tâm thức bạn. 


Số lần xảy ra và độ dài của những khoảng hở im lắng đó quyết 
định khả năng thưởng thức đời sống cỦa bạn, giúp bạn cảm thấy gần 
gũi, thân thiện với người khác và với thiên nhiên. Nó cũng quyết định 
mức độ bạn bị bẳn ngã chi phối, vì càng bị chi phối, bạn càng không ý 
thức được chiều không gian im lắng này. 


Nếu bạn có ý thức về những khoảng hở của vô niệm! ấy khi 
chúng xảy ra thì chúng sẽ tự kéo dài một cách tự nhiên, và như thế càng 
ngày bạn sẽ càng có thêm nhiều niềm vui trong lúc cảm nhận được 
những gì xảy ra ở chung quanh mà không có, hoặc có rất ít, sự can dự 
của suy nghĩ. Thế giới chung quanh bạn lúc đó sẽ mang về tươi mát và 
sống động. Trái lại, khi bạn chỉ cảm nhận cuộc sống qua tấm màn khái 
niệm và sự trừu tượng hóa của suy tư thì thế giới chung quanh bạn càng 
trở nên thiếu sinh khí và nhàm chán. 


ĐÁNH MẤT MÌNH ĐỂ TÌM LẠI ĐƯỢC CHÍNH MÌNH 


Không gian bên trong sẽ phát sinh khi bạn buông bỏ nhu cầu coi 
trọng £W cách bên ngoài của mìnhl*. Đó chỈ là một nhu cầu của bản ngã 
chứ không phải là một nhu cầu chính dáng. Chúng ta đã dề cập sơ lược 
về vấn dề này ở phần trước. Khi bạn từ bỏ được một /hói quen cư xử bó 
buộc15 thì khoảng không gian bên trong của bạn sẽ phát sinh. Bạn thực 
sự đúng là mình hơn, tuy đối với bản ngã thì dường như bạn đang tự 
đánh mất chính mình. Chúa Jesus đã dạy là phải đánh mất chính mình!9 
để tìm lại được con người chân thật của mình. Khi buông bỗ được một 
khuôn mẫu cư xử bó buộc!” thì bạn sẽ bớt coi trọng £ữ cách bên ngoài 
của mình và bẳn chất chân thật, vô hình tướng ở trong bạn sẽ được hiện 
ra một cách rõ nét hơn. Tức là bạn frở nên ít hơn để trở thành nhiều 
hơnŠ. 


Có nhiều cách mà người ta dùng để làm mạnh thêm tư cách ở bên 
ngoài của mình (tất nhiên đây là một điều nằm ngoài ý thức của họ). Và 


nếu bạn có đắn tỈnh táo, bạn có thể phát hiện ra một khuôn mẫu hành vi 
nào đó Ở ngay trong bẳn thân mình, chẳng hạn như đòi hồi người khác 
phải thừa nhận thành quả của những gì mình đã làm và cảm thấy tức 
giận hay bực bội nếu bạn không được người khác công nhận; hoặc bạn 
thích phát biểu ý kiến của mình khi không được yêu cầu, và những điều 
mà bạn nêu lên thường chẳng có tác dụng gì hữu ích cho người khác; 
hoặc bạn chỉ thích phô trương những thứ mà bạn sở hữu, những kiến 
thức mà bạn có, khoe khoang về ngoại hình, dịa vị, sức khổe....; bạn coi 
trọng việc người khác nghĩ gì về mình, tức là dùng người khác để phẩn 
ảnh cái bản ngã của bạn hay dùng họ để làm công cụ củng cố bẳn ngã 
của bạn; bạn trở nên giận dữ, kêu ca, hay phàn nàn để chứng tỏ là người 
khác sai, còn mình thì đúng; bạn thích quan trọng hóa một vấn dề.... 


Khi phát hiện ra một khuôn mẫu hành vi nào đó Ở trong mình, tôi đề 
nghị bạn hãy làm một thí nghiệm nhổ. Thử xem nếu bạn buông bỏ những 
cung cách cư xử như thế thì chuyện gì sẽ xảy ra, và việc đó sẽ đưa lại 
cho bạn cẩm giác như thế nào. Chỉ cần bạn thử buông bỏ và xem chuyện 
gì sẽ xảy ra. 


Làm giẩm bớt £ữ cách bên ngoài của mình là một cách khác để 
giúp cho bạn có ý thức hơn. Hãy khám phá năng lực lớn lao Ở trong bạn 
khi bạn không còn chú trọng đến /ư cách bên ngoài của mình. 


SỰ TĨNH LẶNG 


Có người đã nói: “Tĩnh lặng là ngôn ngữ của Thượng Đế và mọi 
thứ khác đều là thứ diễn dịch tồi”. Tĩnh lặng thật ra là cách nói khác để 
chỈ không gian Ở bên trong. Bất cứ khi nào ý thức được sự tnh lặng, bạn 
sẽ tiếp xúc được với chiều không gian vô hình tướng, vô thời gian ở bên 
trong, chiều không gian này vượt ra ngoài suy nghĩ, vượt ra ngoài bẳn ngã 
của bạn. Đó có thể là sự tĩnh lặng bao trùm khắp thiên nhiên, hay là sự 
tĩnh lặng của buổi sớm mai trong căn phòng của bạn, hay là cái khoảng 
lặng giữa những âm thanh. Tĩnh lặng không có hình tướng, và đây là lý 
do tại sao ta không thể dùng suy nghĩ để cảm nhận được nó. Vì suy tư là 
hình tướng. Để nhận ra sự tĩnh lặng nghĩa là bạn phải /rở nên tĩnh lặng. 
Tĩnh lặng là nhận thức sáng tổ mà không hề có một chút suy nghĩ nào. 
Bạn chỉ có thể trở thành sâu sắc hơn, trở thành chân thật hơn khi bạn 
thực sự tĩnh lặng. Khi bạn tĩnh lặng, thì bạn mới trở về với bản chất 


nguyên sơ của mình, trước khi tạm thời mang cái hình hài này, tấm hình 
hài vật chất và tinh thần mà ta gọi là z„Ộz con người này. Cái bản chất 
nguyên sơ đó vẫn sẽ còn tiếp diễn khi hình hài, cơ thể này tan rã. Khi tĩnh 
lặng, bạn mới chính thực là bản chất thực của mình, vượt thoát những 
giới hạn của thế gian. Bạn chính là nhận thức, là Tâm, không bị định dặt, 
vô hình tướng và vĩnh hằng. 


Chương 9 


MỤC ĐÍCH BÊN TRONG 
CỦA ĐỜI BẠN 


Khi bạn không còn bận tâm tới vấn đề sinh kế nữa thì ý nghĩa và 
mục đích của đời sống trở nên cực kỳ quan trọng đối với bạn. Nhiều 
người đang cảm thấy bị mắc kẹt vào những công việc thường nhật quá 
tể nhạt mà không làm được một điều gì có ý nghĩa cho đời sống của họ. 
Có người | thì tin rằng đời sống đã hoặc đang bỏ rơi họ. Những người 
khác thì cảm thấy họ bị bó buộc bởi những yêu cầu của công việc, bởi 
sinh kế của gia đình, hay hoàn cảnh kinh tế của họ. Người thì bị căng 
thẳng quá độ, kẻ thì rơi vào hố sâu của sự buồn bã, chán đời. Người thì 
đánh mất mình trong sự bề bộn của công việc, kể thì lạc vào trạng thái trì 
trệ, mất đi niềm hứng khởi trong những công việc mình làm. Người thì 
vẫn trông chờ sự thành đạt và mong sự giàu có sẽ xảy đến để họ có thể 
tự do và phát triển. Có người thì đã đạt được tự do nào đó nhỜ sự giàu có 
về vật chất, tiền bạc mang lại, nhưng họ chợt nhận ra rằng sự giàu có về 
vật chất vẫn chưa đủ để tạo nên ý nghĩa cho đời họ. Mục đích của cuỘc 
đời là điều mà không øì có thể thay thế được, và zzục đích chính của đời 
bạn sẽ không thể tìm thấy ở những gì bạn sở hữu hoặc thành đạt ở bên 
ngoài. Nó không liên quan tới những việc bạn làm mà rất liên quan đến 
bản chất của con người bạn, tức là khả năng nhận thức của bạn. 


Vì thế, điều quan trọng nhất mà bạn cần nhận thức là: Đời bạn có 
một mục đích bên trong và mỘt mục đích bên ngoài. Mục đích bên trong 


là mục đích chính và mục đích này có liên quan đến trạng thái an nhiên fỰ 
tại! của bạn. Mục đích bên ngoài dính tới những việc bạn làm và đây chỈ 
là mục đích phụ. Cuốn sách này chủ yếu nói đến mục đích bên trong của 
bạn, nên trong chương này và chương cuối, chúng ta sẽ trình bày vấn đề 
làm thế nào để bạn liên kết được hai mục đích với nhau. Tuy nhiên, mục 
đích bên trong và mục đích bên ngoài luôn đan quyện vào nhau đến độ 
hầu như ta không thể nói tới cái này mà không đề cập đến cái kia. 


Mục đích bên trong của bạn là để /Ïnh thức. ChỈ đơn giản có vậy 
thôi. Bạn chia sẻ mục đích để tỉnh thức đó với những người khác trên 
thế giới, vì đó cũng chính là mục đích của loài người. Mục đích bên trong 
là bộ phận thiết yếu của mục tiêu chung của Đại Thể, và của sự thông 
thái của vũ trụ đang vươn dậy. Mục đích bên ngoài của bạn có thể thay 
đổi theo thời gian và thay đổi rất nhiều ở từng người. 7?zn ra và sống hòa 
điệu với nhịp sống của mục đích bên trong là cơ sở để bạn có thể hoàn 
thành mục đích bên ngoài của đời mình. Đó là cơ sở của những thành 
công thực sự. Nếu những gì bạn làm ở bên ngoài không có sự hòa diệu 
với nhịp sống của zmục đích bên trong bạn thì muốn đạt được một điều gì 
đó, bạn phải mất rất nhiều nỗ lực, phải đấu tranh hay phẩ¡i dùng đến âm 
mưu và thủ đoạn. Nhưng làm như thế thì bạn sẽ không có được niềm vui 
khi công việc được hoàn tất và chắc chắn những kết quả ấy sẽ chỉ mang 
lại khổ đau cho bạn và cho những người chung quanh. 


TỈNH THỨC 


TỈnh thức là một sự dịch chuyển của nhận thức, qua đó nhận thức 
tự tách ly ra khỏi suy nghĩ. Đối với hầu hết mọi người thì đây là cả một 
quá trình họ phải trải qua chứ không phải là một bước ngoặt. Ngay cả 
đối với một vài người hiếm hoi đã có được sự tỉnh thức nhanh chóng, 
mạnh mẽ và không bị trở lùi, họ vẫn còn phải trải qua một thời kỳ rất dài 
để trạng thái nhận thức mới dần dần có cơ hội thấm vào và biến đổi 
những việc họ làm, để trở thành một phần đời sống của họ. 


Thay vì tự đánh mất mình trong suy nghĩ, khi tỉnh thức, bạn nhận 
ra rằng mình là nhận thức nằm Ở đằng sau những suy nghĩ. Lúc đó suy 
nghĩ sẽ không còn là một hoạt động mất tự chủ, thường chiếm hữu bạn 
và điều khiển bạn như trước đây. Khi tỉnh thức, nhận thức của bạn sẽ tự 
tách mình ra khỏi suy nghĩ và giành lấy chủ quyền. Thay vì kiểm soát bạn 


như trước đây, suy nghĩ bây giờ sẽ trở thành kẻ phụ tá phục vụ cho nhận 
thức. Nhận thức là sự nối kết có ý thức với sự thông minh và sáng tạo 
của vũ trụ. Có thể gọi đó là Sự Có Mặt; tức là rạng thái nhận thỨc sáng 
ở mà không hề có chút suy nghĩ nào. 


Bước khởi đầu đưa bạn đi vào quá trình tỉnh thức là một ân sủng 
của trời đất ban cho bạn. Bạn không thể làm cho sự tỉnh thức xảy ra, 
cũng không thể chuẩn bị hoặc tích lũy công đức nhờ những chuyện mình 
làm. Không có một trình tự hợp lý nào có thể đưa bạn đến gần hơn với 
sự tỉnh thức, dù đầu óc bạn rất muốn điều đó xảy ra. Để bước vào cánh 
cửa của sự tỉnh thức, bạn không cần phải trở thành một người xứng 
đáng. Tỉnh thức có thể xảy đến với một kẻ tội đồ trước khi xảy đến với 
một người thánh thiện, đầu không nhất thiết phải như thế. Đó là lý do tại 
sao Chúa Jesus có liên hệ với đủ mọi hạng người, không chỉ là những 
người đáng kính. Bạn không thể làm gì để thúc dẩy quá trình tỉnh thức 
xảy ra nhanh hơn. Những điều bạn làm thì chẳng qua chỉ là những cố 
gắng của bản ngã để cố sở rzữu sự tỉnh thức, vì bản ngã bạn cho rằng 
“tỈnh thức là một vật sở hữu rất đáng quý” và như thế khi đạt được điều 
đó thì bản ngã của bạn sẽ cảm thấy nó quan trọng hơn, lớn lao hơn. Nếu 
vậy thì thay vì thực sự có được sự tỉnh thức, bạn chỈ tạo nên một khái 
niệm tỉnh thỨc vào trong đầu mình, hay tạo thêm một mẫu mực trong đầu 
về một người đã tỈnh thức hay giác ngộ, rồi bạn cố gắng sống đúng như 
mẫu mực đó. Sống theo một tiêu chuẩn, mẫu mực mà mình hoặc người 
khác vẽ vời ra cho mình là sống không chân thực - là đóng một vai diễn 
khác một cách vô thức của bản ngã. 


Nếu ta chẳng làm gì được để làm cho sự tỉnh thức xảy ra Ở trong ta 
thì làm sao ta có thể biến nó thành mục đích chính của đời mình, vì thực 
hiện mục đích tức là ám chỉỈ rằng ta cần phải làm một cái gì đó, đúng 
không? 


Chỉ có phút tỉnh thức đầu tiên, lúc bạn thoáng nhìn thấy Tâm mà 
không có một ý nghĩ chen vào là điều chỈ xảy ra nhờ ân sủng của trời đất 
mà không đòi hỏi bạn phải làm gì cả. Nếu trong giây phút này mà bạn 
vẫn cảm thấy cuốn sách này hơi khó hiểu hay vô nghĩa thì sự tỉnh thức 
đó chưa xảy đến với bạn. Nhưng nếu trong bạn có một gì đó giao thoa, 
rung động với cuốn sách, nếu bạn cẩm thấy một cách mơ hồ hoặc nhận 
ra được chân lý ở trong đó, điều đó có nghĩa là quá trình tỉnh thức đã bắt 
đầu ở trong bạn. Và một khi đã bắt đầu, thì quá trình đó không thể bị dảo 


ngược lại, dù đôi khi nó có thể bị làm chậm lại bởi sự chống đối của bản 
ngã. Đối với một số người, cuốn sách này sẽ khởi đầu cho quá trình tỉnh 
thức ở trong họ. Còn đối với những người khác thì cuốn sách này giúp 
họ nhận ra rằng họ đã có sự tỉnh thức rồi và cuốn sách giúp làm tăng tỐc 
quá trình đó. Một chức năng khác của cuốn sách này là giúp người ta 
nhận diện được bản ngã ở trong mình bất cứ khi nào bản ngã muốn kiểm 
soát trở lại và che mờ thứ nhận thức mới đang phát triển. Đối với một số 
người, tỉnh thức xảy ra khi họ bất chợt ý thức được những kiểu suy nghĩ 
đã trở thành thói quen ở trong họ, đó có thể là những suy nghĩ tiêu cực cố 
hữu mà họ đã từng đồng nhất mình với nó từ xưa đến nay. Bỗng dưng 
có một nhận thức mới Ở trong họ, nhận thức ấy nhận ra những ý nghĩ đó 
mà lại không phải là một phần của những ý nghĩ đó. 


Quan hệ giữa nhận thức và một ý nghĩ là gì? Nhận thức là không 
gian mà qua đó ý nghĩ có thể xảy ra, là không gian khi không gian ấy có ý 
thức về chính nó. Khi bạn đã nếm trải được nhận thức hay là Sự Hiện 
Diện, 


khi bạn có thể trực tiếp thể nghiệm điều đó thì nó không còn là một 
khái niệm trừu tượng trong đầu bạn. Bạn có thể chọn lựa một cách có ý 
thức để có mặt trong phú giây này thay vì chạy theo những suy nghĩ vu 
vơ. Bạn có thể tạo ra không gian cho Sự Có Mặt đi vào đời sống của 
mình. Đi kèm với phút ân sủng của sự tỈnh thức là trách nhiệm. Bạn có 
thể tiếp tục sống như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, hoặc là bạn thấy 
được ý nghĩa của nó và nhận ra rằng một thứ nhận thức mới đang trỗi 
dậy ở trong bạn và đó quả là điều quan trọng nhất có thể xảy đến cho 
bạn. Lúc đó, việc mở rộng lòng mình đối với nhận thức đang trỗi dậy ấy 
và mang ánh sáng của nhận thức mới đó đi vào thế giới này sẽ trở thành 
mục đích chủ yếu của đời bạn. 


Einstein đã từng nói: “Tôi chỉ muốn biết ý muốn của Thượng Đế là 
gì, những thứ còn lại không quan trọng”. Ý muốn của Thượng Đế là gì? 
Là trở nên có nhận thức. Biết được ý muốn của Thượng Đế nghĩa là gì? 
Là mang nhận thức sáng suốt ấy vào trong đời sống hàng ngày của bạn. 
Còn những thứ còn lại không quan trọng là gì? Là mục đích bên ngoài 
của đời bạn, những gì xảy ra ở bên ngoài. 


Vì thế khi bạn trông đợi một điều gì có ý nghĩa xảy ra trong cuỘc 
sống của bạn, có lẽ bạn đã không nhận ra là Ở trong mình đã xảy ra điều 


ý nghĩa nhất có thể đến với một con người: Phút khởi đầu của quá trình 
phân ly giữa nhận thức và suy nghĩ. 


Khi đang trải qua giai đoạn đầu của quá trình tỉnh thức, nhiều 
người không còn cẳm thấy chắc chắn khi xác định zrục đích bên ngoài 
của mình là gì. Những øì đang chi phối thế giới không còn chi phối họ 
được nữa. Vì nhận thức rõ sự diên rồ của nền văn minh dương đại, họ 
cảm thấy khá lạ lẫm với nền văn hóa chung quanh họ. Có người cảm 
thấy là họ đang sống trong một vùng đất xa lạ. Điều đó có phần là do họ 
không còn bị bản ngã chi phối nhiều như trước, tuy nhiên nhận thức mới 
vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống của họ. Mục đích bên trong 
và bên ngoài của họ chưa hòa nhập được với nhau. 


CUỘC ĐỐI THOẠI VỀ MỤC ĐÍCH BÊN TRONG 


Cuộc đối thoại sau đây có tính chất cô đọng lại các cuộc nói 
chuyện giữa tôi và những người đang tìm kiếm mục đích sống đúng dắn 
cho họ. Một điều chỈ trở nên chân thực nhất khi nó có thể rung động và 
diễn đạt được trạng thái an nhiên tự rại sâu xa nhất Ở trong bạn, khi nó 
hòa điệu với mục đích bên trong của bạn. Đây là lý do tôi hướng sự chú 
ý của họ trước tiên vào mục đích bên trong. 


Hồi: Tôi chẳng biết chính xác nó là cái gì nhưng tôi muỐn có sự 
thay đổi; tôi muỐn những gì mình đang làm là có ý nghĩa, vâng, tôi muỐn 
có được sỰ sung túc và sau đó là fỰ do. Tôi muỐn làm một cái gì đó có ý 
nghĩa, mỘt cái gì đó để thay đổi thế giới này. Những nếu ông hỏi tôi 
chính xác cái mà tôi muỐn là cái gì thì phải thú thật là tôi không biết. Ông 
có thỂ giúp tôi tùm ra được mục đích sống không? 


Mục đích của bạn trong phú/ giây này chỈ là ngồi đây và nói chuyện 
với tôi, vì trong phút giây này bạn đang ở đây và đó là điều bạn đang làm. 
Cho đến khi bạn đứng dậy và đi làm một điều gì khác. Lúc đó, việc ấy 
trở thành mục đích của bạn. 


Hỗi: Thế thì mục đích của tôi là ráng làm thêm 30 năm nữa Ở công 
ty này cho đến khi tôi về hữu hoặc b] sa thi W? 


Ngay trong phút giây này bạn không đang ngồi trong công ty, và vì 
thế đó không phải là mục đích của bạn. Nếu quả là bạn đang ngồi trong 
công ty và đang làm một việc gì đó thì mục đích của bạn lúc ấy là chú 
tâm để làm công việc đó. Thực ra bạn, hay bất kỳ ai, không thể làm một 
việc rong suốt 30 năm sắp đến?, mà bạn chỈ có thể làm một công việc 
nào đó trong một thời khắc nào đó của ngày hôm đó. 


Hồi: Tôi nghĩ rằng chúng ta đang có sự hiểu lầm Ở đây. Đối với 
ông, những gì ông đang làm là mục đích, còn đối với tôi thì mục đích là 
tổng thể những gì tôi nhắm đến trong cuỘc sỐng; những gì lớn lao và có 
ý nghĩa cho những việc tôi làm, những gì làm thay đổi cuộc sống của 
người khác theo chiều hướng tích cực. Vật lộn với dỐng giấy tỜ vô nghĩa 
trong công ty không phải là mục đích mà tôi mong muỐÕn. 


Chừng nào mà bạn chưa ý thức được về Hiện Hữu, về an nhiên tự 
ại, thì bạn vẫn còn cố đi tìm ý nghĩa ở trong chiều không gian của công 
việc và của tương lai. Vì thế những gì mà bạn thấy là có ý nghĩa hoặc 
những thành tựu mà bạn có rồi sẽ bị mất đi hay chấm dứt. Chắc chắn là 
những điều ấy sẽ bị thời gian phá hỦy, và ý nghĩa mà ta tìm ra Ởở đó chỈ 
đúng một cách tương đối và tạm thời. 


Ví dụ, nếu ý nghĩa của đời bạn là chăm sóc con cái thì bạn sẽ cảm 
thấy ra sao khi chúng không cần đến bạn nữa hoặc thậm chí chúng không 
muốn nghe lời bạn. Nếu ý nghĩa của đời bạn là giúp dỡ người khác, thì 
bạn sẽ phụ thuộc vào việc người khác phải kém cỏi hơn bạn để bạn cảm 
thấy đời sống cỦa mình có ý nghĩa. Nếu bạn thấy đời sống chỉỈ có ý nghĩa 
khi mình giỏi vượt bậc, hay thành công hơn người khác, thì khi bạn hoàn 
toàn thất bại hay vận dỏ của bạn đến hồi kết thúc thì sao? Đến lúc đó, 
bạn không thể vin vào ký ức và sống với những hồi tưởng về một quá 
khỨ vàng son. Bạn muốn tìm ý nghĩa qua việc làm mội ngƯỜi thành công, 
điều này chỈ có ý nghĩa khi nào còn hàng ngàn, hàng triệu người khác 
không được thành công như bạn, cho nên bạn cần nhiều người “thất bại” 
để làm cho cuộc sống của bạn có ý nghĩa. 


Ở đây chúng ta không nói rằng giúp dỡ người khác, chăm sóc con 
cái hay phấn đấu để thành công trong nghề nghiệp là điều không đáng 
làm. Đối với rất nhiều người, đó là một phần quan trọng trong zzỤc đích 
bên ngoài của họ; tuy nhiên nếu chỈ chú trọng mục đích bên ngoài không 
thôi thì những thành công này sẽ rất tương đối, không vững bền và không 


làm cho họ cẩm thấy thỏa mãn. Điều này không có nghĩa là bạn không 
nên tham gia vào các hoạt động như thế. Tôi chỉ muốn nói là bạn nên kết 
hợp những hoạt động bên ngoài ấy với mục đích bên trong, tức là mục 
đích chính của bạn, để những gì bạn làm sẽ mang lại ý nghĩa sâu sắc hơn 
cho bạn. 


Sống mà không hòa hợp với ;mục đích bên trong thì cho dù bạn có 
thành công với những gì ở bên ngoài, cho dù bạn có tạo ra thiên đàng ở 
hạ giới thì đó vẫn chỉ là những thành tựu của bản ngã, sẽ chóng tàn lụi 
theo thời gian. Chẳng sớm thì muộn, bạn sẽ gánh chịu khổ đau. Nếu bạn 
lãng quên mục đích bên trong của mình thì dù bạn có làm gì đi nữa, kể cả 
những điều thuộc lĩnh vực tâm linh, bản ngã của bạn cũng sẽ len vào 
cách của bạn làm. và phương tiện sẽ phá hỦy cứu cánh — như cách nói 
của câu châm ngôn: “Đường đến dịa ngục và khổ đau thường bắt đầu từ 
thiện chí của chúng ta”. Nói một cách khác, rạng thái nhận thức của bạn 
là quan trọng nhất, chứ không phải mục đích hay hành động của bạn, vì 
nhận thức của bạn sẽ zướng dẫn mục đích hay hành động. Hoàn thành 
mục đích chính của đời sống, chủ yếu là đặt cơ sở cho một thực tại mới, 
một cõi trời mới. Một khi bạn đã có cơ sở đúng dắn ở bên trong rồi thì 
mục tiêu bên ngoài như được tạo thêm năng lượng tâm linh, khiến cho 
mục đích bên ngoài và những điều bạn mong muốn thực hiện sẽ hợp 
nhất một cách tự nhiên với trào lưu tiến hóa của vũ trụ. 


Sự tách ly thói quen suy nghĩ miên man và lo sợ vẫn vơ ra khỏi 
nhận thức trong sáng của bạn là điểm mấu chốt của znục đích bên trong. 
Bạn sẽ có được điều này thông qua việc thoát khỏi sự khống chế của 
thời gian tâm lý. Điều chúng ta đang nói ở đây dĩ nhiên không phải là việc 
sử dụng thời gian đồng hồ cho những mục đích thực tiễn như thực hiện 
một cuộc hẹn hay vạch kế hoạch cho một chuyến đi xa... Ta không nói 
đến rhời gian đồng hồ, mà đang nói về thời gian tâm lý, tức là thói quen 
cố hữu của trí năng muốn tìm sự toàn hảo ở tương lai (tất nhiên đó là 
một điều không thể thực hiện được) mà lãng quên đi nơi duy nhất bạn có 
thể tiếp cận với nó: phút giây hiện tại. 


Khi bạn xem mục đích chính của đời mình là chú tâm vào những 
việc mình đang làm hay an trú Ở nơi mà mình đang hiện diện, tức là bạn 
đang phủ định thời gian tâm lý. Điều này tạo cho bạn một sức mạnh rất 
lớn. Sự phủ định /hời gian tâm lý trong những gì bạn làm cũng tạo ra sự 
liên kết cần thiết giữa mục đích bên trong và mục đích bên ngoài, giữa 


làm việc và trạng thái ng dung rự tại. Khi bạn phủ định thời gian tâm lý 
tức là bạn cũng phủ nhận luôn bẳn ngã. Làm được như thế thì bất kỳ 
việc gì bạn làm cũng sẽ có kết quả rất tốt, vì nó đã trở thành mục tiêu cho 
sự chú tâm của bạn. Lúc ấy, những công việc bạn làm trở thành một 
kênh dẫn để đưa nhận thức mới vào thế giới này. Điều này có nghĩa là 
những gì bạn làm đều có chất lượng, thậm chí là những việc nhỏ nhặt 
nhất, như lật một trang đanh bạ diện thoại hay rảo bước đi qua căn 
phòng của bạn. Vì mục đích chính của việc lật những trang đanh bạ chỉ 
là để lật những trang đanh bạ, mục đích thứ hai mới là tìm số diện thoại. 
Mục đích chính của việc đi qua căn phòng của bạn chỉ là để đi ngang qua 
căn phòng của bạn, mục đích thứ hai là tìm một cuốn sách ở bên kia 
phòng, và khi bạn cầm cuốn sách lên thì nó lại là mục đích chính. 


Ở trên ta đã đề cập đến sự nghịch lý của thời gian. Bất cứ cái gì ta 
làm cũng cần có thời gian, tuy thế :hời gian lại luôn là phút giây hiện tại. 
Vì thế trong khi mục đích bên trong là phủ định thời gian tâm lý thì mục 
đích bên ngoài nhất thiết phải có tương lai và không tồn tại nếu không có 
thời gian. Nhưng mục đích này luôn là thứ yếu. Khi bạn cảm thấy lo lắng 
hoặc căng thẳng, đó là đấu hiệu bạn đang bị mục đích bên ngoài chiếm 
lĩnh và không còn nhìn thấy mục đích bên trong nữa. Bạn đã quên rằng 
trạng thái tâm thức của bạn đóng vai trò chủ yếu, những thứ còn lại đều 
là thứ yếu. 


Hồi: SỐng theo cách đó chẳng phải sẽ khiến tôi không còn khát 
vong làm được những chuyện lớn lao W? Tôi e rằng như thế là tôi sẽ 
phải làm những việc nhỖ nhặt, chẳng ra gì suỐt quãng đời còn lại của 
mình. Tôi e rằng mình sẽ chẳng bao giờ vượt lên khôi những điều tầm 
thường, không dám làm chuyện gì lớn lao, không khai thác hẾt năng lực 
của mình. 


Cái lớn lao được tạo ra từ những cái nhÖ nhặt với lòng trân quý và 
giữ gìn. Thực ra, đời sống của chúng ta chỈ bao gồm những điều nhỏ 
nhặt. Cái lớn lao là một sự trừu tượng hóa và chỈ là sự tưởng tượng của 
bản ngã mà thôi. Điều nghịch lý là cơ sở của bất kỳ một điều lớn lao nào 
cũng ở chỗ ta biết trân trọng và chăm sóc cho những /hứ nhÖ nhặt nhất 
đang xảy ra trong phú? giây này thay vì theo đuổi một ý tưởng vĩ đại nào 
đấy. Giây phút hiện tại luôn nhỏ bé vì nó rất đơn giản, nhưng ẩn đẳng 
sau đó một năng lực rất lớn; giống như hại nguyên rử, mỘt trong những 
thứ nhỏ nhất nhưng sức mạnh lại cực lớn. ChỈ khi bạn song hành với 


giây phút hiện tại, bạn mới có thể tiếp xúc được với sức mạnh đó. Nói 
đúng hơn, lúc ấy năng lực của phút giây hiện tại mới có thể tiếp cận với 
bạn và qua bạn mà sức mạnh ấy có thể biểu hiện ra trong đời sống này. 
Chúa Jesus đã từng nói đến năng lực này khi Ngài nói: “Tự ta, ta chẳng 
làm được chuyện gì; chính là Thượng Đế, năng lực của Vũ Trụ ở trong 
ta làm ra tất cả”. Ưu tư, căng thẳng và những trạng thái tiêu cực khác 
tách bạn ra khỏi năng lực đó, khiến bạn rơi vào ảo tưởng rằng bạn đã bị 
tách rời khỏi năng lực lớn lao của vũ trụ. Nó khiến bạn cẳm thấy cô đơn, 
lo lắng đối phó, lăng xăng làm việc này việc nọ. Tại sao bạn lại cảm thấy 
âu lo, căng thẳng và khiến cho những cảm xúc tiêu cực nổi lên Ở trong 
bạn? Đó là vì bạn đã chối bỏ phút giây hiện tại. Vì sao bạn làm như vậy? 
Vì bạn cho rằng có một điều nào khác quan trọng hơn. Bạn đã quên đi 
mục đích chủ yếu của mình là ứrân trọng và có mặt với phút giây hiện 
tại. TỪ một sai sót nhỏ trong nhận thức, bạn đã tạo nên cho mình rất 
nhiều khổ đau. 


Thông qua phú¿ giây hiện tại, bạn tiếp xúc được với năng lực của 
Đời Sống mà người ta thường gọi là “Thượng Đế” hay Vũ Trụ. Ngay khi 
bạn quay lưng với phú: giây hiện rại thì Thượng Đế đã không còn là một 
thực tiễn trong đời sống của bạn nữa, những gì còn lại chỉ là những khái 
niệm, những ý tưởng, tư duy về Thượng Đế, những khái niệm mà có 
người tin, kể không. Ngay cả niềm tin vào một Đấng Tối Cao cũng chỉ là 
sự chắp vá nghèo nàn cho cái thực tại sống động mà chúng ta gọi là 
Thượng Đế thể hiện ra trong cuộc sống của bạn ở từng phút giây. 


Hỗi: Khi nói “hoàn toàn hòa diệu với phút giây hiện tại”, ý ông 
muốn nói là ta chấm đứt mọi hoạt động W? Có phi khi tôi có mỘt mục 
tiêu để nhắm đến thì nó sẽ tạm thỜi làm rối loạn sự hài hòa của giây phút 
hiện tại, và khi tôi đạt được mục tiêu thì sự hài hòa đó phải chăng được 
thiết lập trở lại Ở một cấp độ cao hơn hay phức tạp hơn? Tôi hình dung 
là một mầm cây non đang nhú lên khỏi mặt đất không thể nào hài hòa 
được với phút giây hiện tại vì nó có mỘt mục tiêu để nhắm đến: Trở 
thành một thân cây lớn. Có lễ khi mầm cây đạt được điều này thì nó sẽ 
hài hòa tr lại với phút giây hiện tại? 


Mầm cây không hề muốn gì cả vì nó đã là một với Đại Thể, và Đại 
Thể cũng qua đó mà được thể hiện ra. Chúa Jesus nói: “Hãy nhìn những 
bông hoa huệ kia trên cánh đồng. Chúng chẳng loay hoay mà cũng chẳng 
nhọc nhằn”. Ta có thể nói rằng Đời Sống - cái Đại Thể - muốn cho mầm 


cây trở thành một thân cây, nhưng vì mầm cây không bao giờ cảm thấy 
mình tách biệt khỏi đời sống nên mầm cây chẳng muốn gì cho riêng 
mình. Mầm cây đã hòa làm một với những gì mà Đời Sống muốn nó làm. 
Đó là lý do vì sao mầm cây không cảm thấy buồn đau hay căng thẳng. Và 
nếu có phải chết đi thì nó cũng sẽ vui lòng chết. Nó cũng an nhiên với cái 
chết như cách nó an nhiên với sự sống. Mầm cây cẩm nhận, dù mơ hồ 
cách mấy, là nó đến từ Hiện Hữu, từ Sự Sống duy nhất bất diệt, vô hình 
tướng. 


Chúa Jesus thích hướng sự chú ý của mỌi người về thiên nhiên vì 
Ngài thấy thiên nhiên có một năng lực vận hành mà loài người đã không 
còn tiếp cận được. Đó là năng lực sáng tạo của vũ trụ. Chúa Jesus còn 
nói thêm rằng nếu Thượng Đế đã ban cho những bông hoa một vẻ đẹp 
như thế, thì Thượng Đế còn phú cho chúng ta biết bao nhiêu cái đẹp nữa. 
Tức là nếu thiên nhiên là một sự diễn đạt đẹp dễ cho xu hướng tiến hóa 
của vũ trụ, thì con người khi sánh bước với sự thông minh sáng tạo tiềm 
ẩn sẽ biểu đạt cái đẹp ở một cấp độ cao hơn, tuyệt vời hơn. 


Vì thế hãy trung thực với đời sống bằng cách trung thực với mục 
đích bên trong của bạn. Khi bạn có mặt hơn, tức là khi bạn chú tâm hoàn 
toàn vào nhữỮng gì bạn đang làm, hành động của bạn sẽ được tiếp thêm 
sức mạnh của tâm linh. Thoạt đầu có thể không có thay đổi nào đáng kể 
trong những việc bạn làm; chỈ khác là ở cách làm của bạn. Mục đích 
chính bây giờ là tạo điều kiện cho ý thức đi vào trong những việc bạn 
làm. Mục đích thứ yếu là những thành tựu qua những công việc đó. Trái 
với quan điểm trước đây là bạn luôn nghĩ về một mục đích ở tương lai, 
thì bây giờ bạn có một mục đích sâu hơn mà chỉ có thể tìm thấy ở phú 
giây hiện tại, qua thái độ chối rừ thời gian tâm lý. 


Khi gặp gỡ người khác, dù trong công việc hay ở nơi nào khác, bạn 
hãy dành cho họ sự chú tâm trọn vẹn. Bạn không hiện diện với tư cách 
đơn thuần là một con người, mà là một sự Hiện Hữu dầy ý thức. Lý do 
bạn gặp gỡ là để mua bán, hỏi han... bây giờ chỈ là thứ yếu. Sự có mặt 
giữa hai bên trở thành mục đích chính của cuộc giao tiếp. Khoảng không 
gian dầy ý thức giữa hai bên sẽ trở thành quan trọng hơn những gì bạn 
nói ra, quan trọng hơn vật chất hay những gì bạn suy tư. Quan hệ giữa 
con người trở nên rất quan trọng. Như vậy không có nghĩa là bạn sẽ xao 
lãng những gì cần phải làm trên bình diện thực tiễn. Trái lại, những gì 
bạn làm không những sẽ trở nên dễ dàng hơn mà còn mạnh mẽ hơn khi 


an nhiên tự tại được thừa nhận và trở nên chủ yếu. Sự khởi phát của 
trường nhận thức có tính chất thống nhất giữa con người với nhau trở 
thành nhân tố chủ yếu của các mối quan hệ trên trái đất này. 


Hỗi: Thế thì ý niệm thành công chÏ là một ảo tưởng của bằn ngã? 
Vậy làm sao để ta do lường một thành công đích thực? 


Người đời thường nói rằng thành công là đạt được những gì mình 
nhắm đến. Người đời sẽ cho rằng thành công tức là tìm mọi cách, kể cả 
dùng thủ đoạn để chiến thắng, rằng đạt được đanh vọng hay giàu sang là 
yếu tố cơ bản trong bất cứ thành công nào. Nhưng những thứ kể trên chỈ 
là phó sẳn của sự thành công, vì chúng không phải là thành công. Ý niệm 
về thành công thường được cho rằng có liên quan đến kết quả công việc. 
Mộit số người cho rằng thành công là kết quả của sự kết hợp giữa tính 
cần cù và sự may mắn, hay giỮa lòng quyết tâm và tài năng, hay biết tận 
dụng thời cơ... 


Bất cứ điều gì nói trên cũng có thể là nhân tố quyết định sự thành 
công, nhưng chúng không phải là bẳn chất của thành công. Những gì 
người ta không cho bạn biết — vì chính họ cũng không biết — là bạn không 
thể “trở nên” thành công. Bạn chỉ “là” thành công mà thôi. Đừng để thế 
giới diên rồ kia định nghĩa cho bạn /hành công là gì; vì không có thành 
công chân chính nào có thể nằm ngoài sự thành công của giây phút này. 
Điều đó nghĩa là gì? Là chất lượng trong những gì mình làm, ngay cả 
những điều đơn giản nhất. Chất lượng có nghĩa là bạn có sự quan tâm và 
lưu ý, tức là từ ý thức mà có. Và chất lượng luôn đòi hỏi sự có mặt. 


Chẳng hạn bạn là một doanh nhân và sau hai năm làm việc cật lực, 
cuối cùng bạn đã tạo ra được một sẳn phẩm hay dịch vụ bán rất chạy và 
sinh rất nhiều lợi nhuận. Thành công ư? Theo cách nghĩ thông thường 
của người đời thì có. Nhưng trong thực tế, bạn đã dành ra 2 năm làm ô 
nhiễm con người mình cũng như trái đất này bằng những năng lượng 
tiêu cực; bạn tạo ra khổ đau cho mình và cho những người chung quanh, 
và còn tác động đến nhiều người khác mà bạn chưa hề gặp. Cái lý lẽ vô 
thức đằng sau những hành động như thế chính là niềm tin sai lầm rằng: 
thành công là một cái gì đó nằm Ở tương lai, rằng cứu cánh biện minh 
cho phương tiện. Nhưng cứu cánh và phương tiện chỉ là một. Và nếu 
phương tiện đã không mang hạnh phúc đến cho con người, thì cứu cánh 


cũng sẽ không thể làm được điều đó. Kết quả là, vì không thể tách rời 
với những việc bạn làm để tạo ra thành công đó, nên bạn đã bị ô nhiễm 
bởi những việc bạn làm và vì thế mà bạn sẽ tạo thêm những khổ đau 
mới. Đây là nghiệp báo, tức là sự vô thức của bạn làm cho khổ đau cứ 
tiếp diễn. 


Như bạn đã biết, mục đích bên ngoài của bạn nằm trong chiều thời 
gian, trong khi mục đích bên trong không tách rời khỎi phút giây hiện tại, 
vì thế mục đích bên trong yêu cầu bạn phải phủ nhận /hời gian tâm lý. 
Vậy bằng cách nào ta có thể dung hòa hai mục đích đó? Đó là khi bạn 
nhận thức rằng cuộc hành trình của đời bạn rốt cục chỈ gồm những gì 
bạn đang làm trong giây phút này. Luôn luôn chỈ có một bước này thôi, vì 
thế bạn hãy dành tất cả sự chú tâm trọn vẹn nhất của mình vào zhữỮng gì 
bạn đang làm trong phút giây hiện tại. Điều này không có nghĩa là bạn 
không cần biết mình đang đi đâu, nó chỈ có nghĩa là bước đi này là chủ 
yếu, còn nơi đến chỉỈ là thứ yếu. Khi bạn đi đến đích thì những øsì bạn gặp 
ở đó sẽ tùy thuộc vào chất lượng của bước đi này. Nói khác di, những gì 
tương lai dành cho bạn tùy thuộc vào trạng thái nhận thức của bạn trong 
phút giây này. 


Khi chất lượng của những gì bạn đang làm được truyền sức mạnh 
bởi trạng thái an nhiên rự tại, không bị ảnh hưởng bởi thời gian, đó chính 
là thành công. Nếu bạn không có mặt trong những công việc của bạn làm, 
thì bạn sẽ tự đánh mất chính mình trong những công việc ấy. Tương tự 
như thế, khi không có mặt, bạn sẽ đánh mất mình trong những lo sợ vẩn 
vơ, hay thói quen suy nghĩ miên man, hay dễ bị cuốn theo những gì đang 
xảy ra chung quanh bạn. 


Hỗi: Khi ông nói “tự đánh mất chính mình” thì chính xác là ông 
muốn nói gì? 


Bản chất chân thực của bạn chính là ý thức — là khả năng nhận 
biết ở trong bạn. Do đó khi bạn hoàn toàn tự đồng nhất với những suy 
nghĩ đang xảy ra ở trong đầu bạn thì bạn đã quên đi bản chất chân thực 
của mình. Đó là lúc bạn đã £ự đánh mất chính mình trong suy tư. Khi bạn 
tự đồng nhất mình với những suy nghĩ, cảm xúc như ham muốn hay sợ 
hãi - những động lực chính của bản ngã -thì bạn đã £ự đánh mất chính 
mình trong những hình thái đó. Nhận thức cũng tự đánh mất chính mình 


khi nó tự đồng nhất nó với những hành động và có phản ứng với những 
gì đang xảy ra. Mỗi ý nghĩ, mỗi ham muốn hay sợ hãi lúc đó đều chứa 
dầy cẩm nhận sai lầm về bản thân và làm cho bạn không còn cảm nhận 
được niềm vui của trạng thái an nhiên tự rại, vì thế mà bạn muốn đi tìm 
khoái lạc hoặc thậm chí là khổ đau để thay thế cho trạng thái này. Đây là 
tình trạng sống trong sự lãng quên trạng thái an nhiên rự tại. Nếu sống 
trong trạng thái lãng quên bẩn chất chân thật của mình thì mỗi thành công 
của bạn đều chẳng hơn gì một ảo tưởng, rất chóng tàn phai. Dù có đạt 
được điều gì, bạn cũng sẽ chẳng vui được lâu, hoặc lại bị cuốn hút hoàn 
toàn bởi những vấn đề nan giải mới. 


Hồi: Làm sao tôi có thỂ đi từ chỗ nhận ra mục đích bên trong đến 
chÕ biết những gì tôi cần phải làm Ở bên ngoài? 


Mục đích bên ngoài của bạn thay đổi rất nhiều tùy theo hoàn cảnh 
từng lúc của bạn, và không mục đích nào có thể kéo dài mãi mãi. Nó bị 
chi phối bởi thời gian và sẽ bị thay thế bởi một mục đích khác. Quyết tâm 
theo đuổi mục đích tỉnh thức Ở bên trong sẽ làm thay đổi hoàn cảnh sống 
bên ngoài của bạn với các mức độ rất khác nhau. Đối với một số người, 
sự đoạn tuyệt với quá khứ có thể xảy ra nhanh hoặc chậm: trong lĩnh 
vực nghề nghiệp, hoàn cảnh sống, quan hệ luyến ái - mọi thứ đều trải 
qua những thay đổi rất sâu sắc. Một số thay đổi là do chính họ tạo ra mà 
không cần phải trải qua một quá trình gian khổ bởi nó xuất phát từ một 
nhận thức đến rất bất ngờ: “Ô đây là những điều tôi cần làm”. Có thể nói 
quyết định đó đến như một điều đã được định trước. Nó đến qua nhận 
thức, chứ không phải do suy nghĩ mà ra. Ví dụ, một buổi sáng tỉnh dậy, 
bạn tự dưng biết mình phải làm một điều gì đó. Nhiều người bỗng dưng 
nhận ra rằng họ phải rời bổ ngay một công việc không như ý hay một 
tình huống chẳng vui về gì. Vì thế, trước khi bạn tìm ra những gì mình 
cần làm ở bên ngoài, cái gì là thích hợp với thứ nhận thức mới đang trỗi 
dậy ở trong bạn, có thể trước tiên bạn phải tìm ra cái gì là không thích 
đáng, cái gì không còn dáp ứng với mục đích bên trong của bạn. 


Một số thay đổi khác có thể bất ngờ đến từ bên ngoài. Chẳng hạn 
như một cuộc gặp gỡ tình cỜ mang lại một cơ hội mới và sự phát triển 
cho bạn. Một chướng ngại hay một mối hiềm khích từ lâu bỗng nhiên 
được hóa giải. Những người bạn thân của bạn sẽ cùng bạn đi sâu hơn 
vào những chuyển hóa bên trong này hay sẽ chia tay với bạn. Một số 
quan hỆ sẽ tan vỡ, một số quan hệ khác sẽ trở nên sâu dậm hơn. Bạn có 


thể bị sa thải, hay sẽ trở thành một tác nhân tạo nên những đổi thay tích 
cực Ở nơi làm việc của bạn. Người hôn phối của bạn sẽ chia tay với 
bạn, hay quan hệ vợ chồng của bạn sẽ trở nên thân thiết hơn. Một số 
thay đổi bề ngoài thì có về tiêu cực nhưng bạn sẽ chóng nhận ra rằng 
nhờ nó mà một không gian mới đang được tạo ra cho cuộc sống của bạn, 
tạo điều kiện cho những cái mới được dơm hoa. 


Hồi: Có những thời kỳ mà tôi cằm thấy không được Ổn định và 
không chắc chắn. Vậy tôi nên làm gì? 


Vì bản ngã của bạn không còn khống chế bạn như trước đây nên 
nhu cầu về sự yên ổn ở bên ngoài — đó cũng chỉỈ là một ảo tưởng — sẽ từ 
từ giảm bớt. Bạn có thể sống với những bất trắc, thậm chí còn tìm thấy 
niềm vui tỪ trạng thái đó. Khi ấy, những khả năng lớn Ở trong bạn sẽ 
được mở ra. Điều này có nghĩa là sự sợ hãi không còn là một nhân tố chỉ 
phối những gì bạn làm và không còn ngăn bạn hành động để tạo ra sự 
thay đổi. Nhà triết học La Mã Tacitus đã rất đúng khi nhận thấy rằng: 
“Mong muốn về sự an toàn đi ngược lại mọi nỗ lực cao cả và lớn lao”. 
Nếu bất trắc là điều mà bạn không thể chấp nhận được, nó sẽ biến thành 
nỗi sợ hãi trong bạn. Còn nếu bạn chấp nhận nó hoàn toàn, bất trắc sẽ trở 
nên một cái gì đó sống động, tỈnh táo và dầy sáng tạo. 


Cách đây nhiều năm, do kết quả của sự thúc dẩy mạnh mẽ ở bên 
trong, tôi từ bỏ vị trí giảng dạy ở bậc đại học mà nhiều người cho là 
“dầy hứa hẹn” để bước vào một lĩnh vực dầy bất trắc; và vài năm sau, 
tôi trở thành một vị thầy tâm linh. Sau đó một thời gian, lại có chuyện 
tương tự xảy ra. Tôi bị thôi thúc phải từ bỏ ngôi nhà ở nước Anh để đến 
định cư ở một bang miền Tây của Hoa Kỳ. Tôi làm theo sự thôi thúc đó 
mặc dù chưa hiểu tại sao mình phải làm như vậy. Nhưng từ những bất 
trắc đó, tôi viết ra cuốn “Sức mạnh của Hiện rạ?” mà hầu hết được viết 
tại bang California và sau đó là British Columbia ở Canada, trong khi tôi 
chưa sở hữu một căn nhà. Tôi thực sự không có chút thu nhập nào và 
hoàn toàn sống nhờ vào khoản tiền tiết kiệm đã dành dụm trước đó, và 
khoản tiền này cũng nhanh chóng hết sạch. Nhưng quả thực mọi chuyện 
đã xảy ra đâu vào đấy: Khi sắp viết xong cuốn sách này thì túi tiền của tôi 
đã cạn. Nhưng khi tôi mua một tẫm vé số thì lại trúng được một ngàn dô 
la; số tiền trúng sỐ này giúp tôi sống thêm được một tháng nữa. 


Tuy nhiên, không phải ai cũng sẽ trải qua những thay đổi lớn ở 
hoàn cảnh sống bên ngoài. Có những người mà đời sống của họ vẫn 
không có gì thay đổi, họ cứ tiếp tục làm những công việc như đã làm 
trước đây. Đối với họ, chỈ có “cách họ làm” là thay đổi chứ “công việc 
làm” thì không hề thay đổi. Đây không phải do họ sợ hãi hay trì trệ. Vì 
những gì họ đang làm đã thực sự là một công cụ tuyệt hảo cho thứ nhận 
thức mới đi vào thế giới này, và đó cũng là tất cả những gì cần thiết. Và 
như thế, họ cũng đang góp phần vào việc hiện thực hóa một thế giới 
mới. 


Hỗi: Tại sao tình huỐng ông vừa nói không phải là điều duy nhất 
diễn ra với mọi người? Vì nếu hoàn thành mục đích bên trong tức là hợp 
nhất với những gì đang có mặt trong giây phút này, thì tại sao người ta 
lại có nhu yếu rỜi bỗ những công việc hay hoàn cảnh sống hiện thời của 
họ? 


Hợp nhất với hiện hữu không có nghĩa là người ta không còn tạo ra 
đổi thay hay mất khả năng hành động, mà chính là động lực làm cho 
chúng ta hành động giờ đây đã nằm ở một tầng sâu hơn chứ không nằm 
ở lòng ham muốn hay sợ hãi của bẳn ngã. Hài hòa với giây phút hiện tại 
tỪ bên trong làm mở toang cánh cửa nhận thức của bạn và giúp nhận 
thức đó hài hòa với ấr cả, trong đó giây phút hiện tại là một bộ phận 
không thể tách rời. Lúc đó, cái toàn thể của Đời Sống sẽ thông qua bạn 
mà hành xử. 


Hỗi: Cái toàn thỂ là gì? 


Một mặt, cái toàn thể bao gồm tất cả những gì đang hiện hữu; đó 
là vạn hữu hay vũ trụ. Nhưng tất cả những gì đang hiện hữu - từ những 
vi sinh vật cho đến con người hay các thiên hà - không phải là các thực 
thể tách rời nhau mà cùng tạo nên một phần của mạng lưới gồm các quá 
trình liên dới chặt chẽ với nhau có tính chất da chiều. 


Có hai lý do tại sao chúng ta thường thấy mọi vật nằm riêng rễ chứ 
không nhìn thấy sự hợp nhất này. Thứ nhất là vì khái niệm. Khái nệm 
biến thực tại thành những gì mà chúng ta có thể cảm nhận một cách giới 
hạn qua giác quan: nghe, ngửi, thấy, nếm, xúc chạm. Nhưng khi ta cảm 
nhận sự việc mà không có sự suy diễn hay thói quen dán nhãn hiệu này 


nọ, tức là không cộng thêm suy nghĩ của mình vào, thì ta vẫn có thể cẳm 
nhận sự liên kết sâu xa hơn bên dưới cảm nhận của chúng ta về những 
thứ có về riêng rẽ như thế. 


Một lý do khác quan trọng hơn, tạo ra ảo tưởng cách ly trong chúng 
ta, chính là lối suy nghĩ bó buộc của chúng ta. Đó là lúc chúng ta bị dòng 
suy tƯ không-thể-ngừnglại, làm cho vũ trụ trở thành phân rã, và chúng ta 
đánh mất khả năng cảm nhận sự liên kết, sự ràng buộc của tất cả những 
gì đang hiện hữu. Suy nghĩ cắt xén thực tại thành từng mằnh rời rạc, 
không có sự sống. Những hành vi cực kỳ ngu xuẩn và thiếu hiểu biết đều 
phát sinh từ cách nhìn thực tại một cách sai lầm, méo mó. 


Tuy nhiên, ngoài tính chất liên kết trên bề mặt của vạn vật đang 
hiện hữu đó, đại thể còn mang một tầng liên kết sâu hơn. Ở cấp độ này, 
mọi thứ là một. Đó là Cội Nguồn, là Đời Sống duy nhất, vô hình tướng. 
Đó là sự thông minh sáng tạo vưỢi /hời gian, được biểu hiện ra thành 
một vũ trụ phát triển qua thỜi gian. 


Đại Thể bao gồm những gì đang hiện hữu và an nhiên tự tại, 
những øì đã biểu hiện và chưa biểu hiện, thế giới và Thượng Đế. Vì thế 
khi bạn hòa hợp với Đại Thể, bạn trở thành một phần của nhận thức 
trong cái tổng thể liên kết gồm cái đại thể và mục đích của nó: đó là sự 
trỗi dậy của thứ nhận thức mới đi vào thế giới này. Do đó những ngẫu 
nhiên thích hợp xảy ra cho bạn một cách tự nhiên, những cuộc gặp gỡ 
tình cỜ, những sự kiện trùng hợp với nhau... xẩy ra thường xuyên hơn. 
Carl Jung gọi tính ngẫu nhiên đồng bộ này là một “nguyên lý nối kết 
không có nguyên nhân”. Có nghĩa là giữa các sự kiện ngẫu nhiên xẩy ra 
trên bề mặt của thực tại có về như không có nguyên do. Nhưng đó chỉ là 
sự thể hiện ở bên ngoài của một sự thông minh sáng tạo nằm đẳng sau 
thế giới của hình tướng và là một sự liên kết ở tầng cấp sâu hơn mà trí 
năng của chúng ta không thể hiểu được. Nhưng chúng ta có thể làm mộ 
người tham dự có ý thỨc trong việc làm hiển minh sự thông minh sáng 
tạo này. 


Thiên nhiên hiện hữu trong một trạng thái hợp nhất tự nhiên với. 
Đại Thể. Điều này giải thích tại sao trong trận sóng thần năm 2004 ở Ấn 
Độ Dương, hầu như không có một loài thú hoang nào bị chết duối bởi 
trận hải chấn này. Nhờ tiếp xúc với đại thể một cách tự nhiên hơn con 


người, những loài thú hoang có thể nhận biết cơn sóng thần sẽ xảy đến 
một thời gian rất lâu trước khi cơn sóng ấy thực sự xảy ra, nên chúng có 
thể rút lên trú ẩn ở những chỗ đất cao hơn. Nhưng đó cũng là cách nhận 
xét phiến diện của con người chúng ta, vì có thể những loài thú hoang 
này chỈ tự nhiên cảm thấy rằng chúng cần phải đi chuyển lên những vùng 
đất cao hơn theo một bẳn năng tự nhiên của chúng mà thôi. Làm “cái 
này” vì “cái kia” chỈ là cách mà trí năng cắt xén thực tại, trong khi thiên 
nhiên sống trong sự hợp nhất với Đại Thể một cách tự nhiên. Mục đích 
chính và sứ mệnh của ta là mang một chiều không gian mới vào trong thế 
giới này bằng cách sống hòa hợp znỘ: cách có ý thức với Đại Thể và song 
hành có ý thức với sự thông minh sáng tạo cỦa vũ trụ. 


Hỏi: Đại Thể có thể dùng khả năng của con người để sáng tạo 
những tình huỐng và những gì cần thiết để hòa hợp với mục đích củỦa nó 
không? 


Có chứ, khi nào có niềm cảm hứng (tức là có sự hợp nhất với tâm 
linh) hoặc lòng nhiệt tình (tức là sự hợp nhất với Thượng Đế) thì sẽ có 
năng lực sáng tạo vượt xa hơn những gì mà một con người có thể làm 
đƯợc. 


Chương 10 


MỘT THẾ GIỚI MỚI 


Các nhà khoa học về không gian đã có bằng chứng rằng vũ trụ của 
chúng ta đã được tạo nên cách đây khoảng mười lăm tỈ năm, sau một vụ 
nổ lớn. Từ đó đến nay, vô số các dải ngân hà trong vũ trụ đã không 
ngừng trải rộng ra theo nhiều phía. Không những vũ trụ đã không ngừng 
trải rộng ra, mà nó còn không ngừng phát triển, trở nên phức tạp và dặc 
thù hơn. Nhiều nhà khoa học còn cho rằng quá trình đi từ sự hợp nhất 
dơn thuần lúc ban đầu đến sự phát triển da dạng cuối cùng rồi cũng sẽ 
quay ngược lại. Nghĩa là vũ trụ sẽ thôi không còn dàn trải khắp mọi 
hướng như trước mà sẽ bắt đầu một quá trình co rút, hội tụ trở lại cho 
đến khi biến mất, không còn biểu hiện nữa và trở về với Vô Tướng - một 
điều chúng ta không thể nghĩ bàn gì được. Đó cũng chính là Nguồn Cội 
phát sinh ra vũ trụ và cả thế giới vật chất này. Quá trình vũ trụ sinh ra, 
phát triển, thu rút lại và hoại diệt như thế sẽ còn lặp đi lặp lại miên viễn, 
vô tận. “Như thế để làm gì? Tại sao vũ trụ lại mất công sinh ra, hiện 
hữu, rồi hoại diệt,... để làm øì?” chính là câu hỏi mà nhà vật lý học 
Stephen Hawking danh tiếng đã tự hỏi để rồi đồng thời nhận ra rằng ông 
sẽ không bao giờ có thể tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi này bằng 
những phương trình toán học. 


Tuy nhiên, nếu bạn thử tập nhìn vào nội tâm của mình, thay vì theo 
thói quen hay nhìn ra thế giới ở bên ngoài, thì bạn sẽ nhận ra rằng cuộc 
đời của bạn có mỘr mục đích bên trong và một mục đích bên ngoài, Và Vì 
bạn cũng là zmỘt vũ rrụ nhÖ phản ảnh một vñ :rụ lớn hơn, do đó vũ trụ 


lớn cũng có một mục đích bên trong và một mục đích bên ngoài, không 
tách rỜi với mục đích của bạn. Mục đích bên ngoài của vũ trụ là ao nên 
các vật thể/hình tướng và kinh nghiệm sự tương tác giữa các vật thỂ/ 
hình tướng ấy — như là một trò chơi của Thượng Đế, một giấc mơ, hay 
một tấn tuồng. Còn mục đích bên trong của vũ trụ ià để rÏnh thức, để 
thoát ra khi giấc mơ của hình tướng, để trở về lại với bằn chất chân 
thật, vô hình tướng, nguyên thỦy của mình. Do đó, chừng nào bạn dung 
hòa được ;nục đích bên trong và mục đích bên ngoài của mình: tức là 
mang bản chất chân thật, vô hình tướng của Tâm vào trong thế giới của 
hình tướng - đời sống hàng ngày của bạn - thì bạn sẽ có khả năng 
chuyển hóa thế giới chung quanh bạn. Mục đích tối hậu của sự chuyển 
hóa này vượt lên trên những øsì trí óc cỦa con người có thể lĩnh hội hoặc 
hình dung được. Và trong giai đoạn này trên địa cầu, sự chuyển hóa ấy 
chính là công việc quan trọng nhất mà chúng ta được ủy thác. Đó là dung 
hòa được mục đích bên trong và mục đích bên ngoài của đời mình, dung 
hòa giữa Đạo và Đời - giữa thế giới tâm linh và thế giới vật chất. 


Trước khi nhìn vào sự tương quan giữa sự phát triển và sự thu rút 
lại của vũ trụ trong cuộc đời của riêng bạn, chúng ta cần nhớ rằng những 
gì ta đang nói về bản chất của vũ trụ ở đây không nên xem như là những 
chân lý tuyệt đối. Các khái niệm hay phương trình toán học không thể 
giải thích được bản chất chân thật của Cái-Vô-Hạn. Tư duy con người 
không thể nào nắm bắt được sự rộng lớn, bao la của vũ trụ. Vì Thực Tại 
là một tổng thể hợp nhất, và tư duy của ta luôn có khuynh hướng cắt xén 
thực tại ra thành từng mảnh nên chúng ta thường có những sai lầm rất 
căn bản, ví dụ, khi ta cho rằng đời sống có thể có những biến cố rời rạc, 
chẳng liên hệ gì với nhau; hoặc cho rằng znỘ¿ biến cố nào đó xảy ra là do 
một nguyên nhân duy nhất nào đó. Mỗi ý tưởng chỈ có thể biểu thị cho 
một cách nhìn, và mỗi cách nhìn tự bẩn chất của nó đã hàm ý về một góc 
độ giới hạn của cách nhìn một vấn đề. Như thế, một cách nhìn chỈ có thể 
phần ảnh được một góc cạnh nhỏ bé của vấn đề, hoặc ít nhất thì đó cũng 
không phải là toàn thể vấn đề ấy. Chân lý chỉ có thể phẳn ảnh qua tổng 
thể, trong khi tổng thể là cái mà trí năng của chúng ta không thể bàn luận 
hay tư duy gì được. Khi bạn có khả năng nhìn từ một chỗ đã vượt lên 
trên những giới hạn cỦa trí năng của con người thì mỌi chuyện đang 
đồng thời xảy ra trong phút giây này. Tất cả mọi chuyện, từ xưa đến nay, 
chỉỈ có thể xảy ra Ở phút giây hiện tại, vượt lên trên thời gian — vì thời 
gian là một cái gì không có thật, được tạo dựng nên bởi trí năng của con 
ngƯỜi. 


Để biểu thị cho sự thật tương đối và tuyệt đối, chúng ta thử đề cập 
đến bình minh và hoàng hôn. Khi chúng ta nói rằng mặt trời mọc lúc bình 
minh và /ặn lúc hoàng hôn, điều đó đúng, nhưng chỈ đúng một cách tương 
đối thôi. TỪ chỗ tuyệt đối thì cách nhìn đó là sai. Vì qua cách nhìn giới 
hạn của một người quan sát ở trên địa cầu thì ta thấy có hiện tượng mặt 
trời mọc và lặn. Nhưng nếu ta nhìn từ ngoài không gian thì mặt trời 
không mọc, cũng không lặn, mà nó liên tục tỔa sáng. Tuy nhiên, khi đã 
nhận ra điều này thì ta vẫn cứ nói về cảnh mặt trời mọc và mặt trời lặn, 
vẫn còn thấy được về đẹp của nó, vẫn làm thơ ca ngợi nó dù ta biết đó 
chỈ là một sự /hậr tương đối. 


Ta hãy bàn thêm về một sự thật tương đối khác, vũ trụ hình thành 
và hoại diệt để trở về với hư không (cách nhìn giới hạn thuộc về thời 
gian) và thử xem điều này liên quan như thế nào đến khái niệm “cuộc đời 
của tôi”. Dĩ nhiên “cuộc đời của tôi” là một cái gì không hề có thực vì đó 
chỈ là một ý nghĩ chỈ có thật ở trong đầu của bạn, nó biểu tượng cho một 
cách nhìn sai lầm trong tư duy của con người. Vì rốt cục không hề có 
những thứ như là “cuộc đời của tôi” vì tôi và đời sống chỈ là một. đó chỶ 
là một ý nghĩ chỈ có thật ở trong đầu của bạn, nó biểu tượng cho một 
cách nhìn sai lầm trong tư duy của con người. Vì rốt cục không hề có 
những thứ như là “cuộc đời của tôi” vì zôi và đời sống chỉỈ là mi. 


LƯỢC SỬ ĐỜI BẠN 


Việc thế giới từ chỗ có hình tướng và trở về với Vô Tướng — sự 
giãn nở ra và thu nhỏ lại — là những chuyển động của vũ trụ mà ta gọi là 
chuyển động ra đi và chuyển động trở về. Hai chuyển động đó được 
phản ảnh khắp vũ trụ theo nhiều cách khác nhau, như là sự co giãn không 
ngừng của trái tim, hay hơi thở vào ra của bạn. Chúng cũng được phẳẩn 
ảnh trong chu kỳ ngủ và tỉnh giấc mỗi dêm bạn ngủ say, đó là khi bạn trở 
về với Cội Nguồn Vô Tướng của sự sống để sáng hôm sau, bạn phục 
hồi sự khỏe khoắn trong người, trở về... chuẩn bị cho một ngày mới. 


Hai chuyển động zz đi, rở về đó cũng được phẳn ảnh trong chu kỳ 
sống của mỗi người chúng ta. Chẳng biết từ đâu, có thể nói như vậy, 
“bạn” bất ngờ thấy mình có mặt trên thế gian này sau khi được sinh ra và 
lớn lên. Bạn lớn lên không những về cơ thể, mà còn về kiến thức, của 
cải, sự từng trải... Phạm vi ảnh hưởng của bạn cũng được mở rộng và 
cuộc sống cũng trở nên phức tạp. Đây là lúc bạn chủ yếu theo đuổi và 


thực hiện mục đích bên ngoài của mình. Thường thì bản ngã của bạn 
cũng phát triển một cách tương ứng, tức là khuynh hướng tự đồng nhất 
mình với tất cả những thứ đó (cơ thể, kiến thức, của cải, sự từng trải), 
do đó tư cách bên ngoài của bạn ngày càng được xác lập. Đây cũng là lúc 
mục đích bên ngoài của bạn — sự phát triển trong nghề nghiệp, địa vị xã 
hội... - lớn mạnh, bạn ngày càng bị bản ngã lấn lưới và trong bạn có một 
khuynh hướng mà bạn không thể cưỡng lại được là theo đuổi và tích lũy 
tài sản, vật chất cho mình ngày một “nhiều hơn nữa”. 


Nhưng khi bạn cảm thấy đời sống của mình sắp được thăng hoa 
thì quá trình trở về ở trong bạn sẽ bắt đầu. Nó bắt đầu khi bạn đối diện 
với những điều không như ý như khi một người thân của bạn mắc bệnh 
và sắp qua đời; hoặc sức khỏe của bạn ngày càng giảm sút; hoặc phạm 
vi ảnh hưởng của bạn ngày càng thu hẹp lại,... Do đó, thay vì có được 
nhiều hơn thì bây giỜ bạn ngày càng có í hơn, cho nên bẳn ngã của bạn 
sẽ phản ứng lại với tình trạng này bằng sự căng thẳng, xao xuyến và 
buồn chán. Thế giới của bạn bỗng dưng thu hẹp lại và bạn cẩm thấy 
mình không còn làm chủ được đời sống nữa. Thay vì bạn tác động vào 
đời sống, ngược lại bây giờ đời sống lại tác động lên bạn bằng cách thu 
hẹp dần thế giới của bạn. Tâm thức tự đồng nhất mình với hình tướng ở 
trong bạn bây giỜ đang đi qua giai đoạn hoàng hôn của cuộc đời, giai 
đoạn phân rã của hình tướng bên ngoài trong đời sống của bạn. Rồi đến 
lúc chính bạn cũng biến mất trên cõi đời này. Chiếc ghế của bạn thường 
ngồi chơi trước hiên nhà vẫn còn đó, nhưng bây giờ chẳng có ai ngồi trên 
đó nữa. Đời sống của mỗi người - thật ra là mỗi thể sống - tiêu biểu cho 
một thế giới, một phương cách độc dáo qua đó vũ trụ tự trải nghiệm 
chính nó. Và khi hình tướng của bạn bị phân hủy, thì đó cũng là lúc kết 
thúc của một thế giới trong muôn vàn thế giới. 


TỈNH THỨC VÀ CHUYỂN ĐỘNG TRỞ VỀ 


Sự chuyển động trở về trong đời sống mỘt con người, sự suy sụp 
hoặc băng hoại của hình tướng, do tuổi già, bệnh tật, mất khả năng, do 
mất mát, hoặc do những biến cố bi thẳm nào đó... đem đến khả năng tỉnh 
thức lớn ở tâm linh, tức là làm cho ý thức của người đó tách ly với hình 
tướng. Do nền văn hóa dương dại có rất ít yếu tố tâm linh nên không 
mấy người nhìn ra được điều này. Vì thế, khi sự tỉnh thức xảy đến cho 
họ hoặc cho một người thân, thì họ chỉ nghĩ rằng có một điều gì đó 
không may hay cực kỳ tệ hại đã xảy ra. 


Nền văn minh của chúng ta có rất ít hiểu biết về tâm linh và thân 
phận con người, và khi bạn càng kém hiểu biết về hai lĩnh vực này thì 
bạn càng chịu nhiều khổ đau. Đối với nhiều người, dặc biệt là ở phương 
Tây, cái chết đối với họ là một khái niệm rất trừu tượng và họ không thể 
hiểu được điều gì sẽ đến khi hình hài của họ tan biến di. Do đó hầu hết 
nhữỮng người già yếu bị dưa vào những nhà an dưỡng còn thi hài người 
chết thì bị giấu biệt di; trong khi ở những nền văn hóa xa xưa, thi hài 
người chết được đem ra cho mọi người xem. Ở các nước Tây phương, 
nhìn một xác chết bị xem gần như là trái pháp luật, ngoại trừ đó là người 
thân của bạn. Thậm chí ở các nhà quàn, khuôn mặt của xác chết còn 
được trang điểm, làm cho đẹp lên. Và bạn chỈỉ được phép nhìn một phiên 
bẳn đã được lvn đẹp của cái chết. 


Vì cái chết chỈ là một khái niệm trừu tượng, hầu hết mọi người 
đều không được chuẩn bị cho quá trình phân rã của hình hài này. Do đó 
khi cái chết đến, sẽ có xúc động mạnh, có sợ hãi, tuyệt vọng, và họ không 
thể hiểu được những gì đang xảy ra. Họ không thể hiểu thêm gì nữa vì 
đối với họ tất cả ý nghĩa và mục đích của đời sống đều dính đến chuyện 
tích lũy của cải, thành đạt, tạo dựng, bảo vệ của cải và thỏa mãn những 
đòi hỏi của giác quan. Tất cả liên hệ đến chuyển động hướng ngoại và 
thói quen tự đồng nhất mình với hình tướng, tức là với bản ngã. Hầu hết 
mỌi người không thể hình dung ra bất kỳ một ý nghĩa nào khác nếu đời 
sống của họ, thế giới của họ bỗng dưng bị sụp đổ. 


Tuy nhiên, cái chết có những ý nghĩa bên trong sâu sắc hơn cho bạn 
so với những chuyển động ngoại vi. 


Chính vào lúc tuổi già, qua sự mất mát, hoặc qua những tai ách lớn 
của cá nhân mà chiều tâm linh thường đi vào đời sống của họ. Tức là 
mục đích bên trong của họ chỈ có thể trỗi dậy khi mục đích bên ngoài của 
họ sụp đổ và cái vỏ cứng của bản ngã bắt đầu rạn nứt. Những sự kiện 
đó tượng trưng cho sự khởi đầu của quá trình trở về với sự phân rã của 
hình tướng. Có thể trong hầu hết các nền văn hóa cổ xưa, bằng trực giác 
người ta đã hiểu được quá trình này, vì thế người già được tôn kính và 
yêu quý. Họ được xem là những kho tàng chứa dầy sự thông thái và tạo 
ra chiều sâu, mà nếu không có chiều không gian này thì không có nền văn 
minh nào có thể tồn tại lâu dài. Trong nền văn minh phương Tây (hoàn 
toàn tự đồng nhất mình với bên ngoài và không hiểu được chiều tâm linh 
bên trong) từ “người già” chủ yếu mang ý nghĩa tiêu cực. Nó gần như 


đồng nghĩa với từ vô đụng, và vì thế khi một người nào đó bị cho là đã 
già thì đó hầu như là một sự sỈ nhục. Để tránh dùng từ này, người ta 
dùng những tỪ khác như những người cao tuổi hay các cụ. Tại sao 
người già lại bị cho là vô dụng? Vì ở tuổi già, trọng tâm chuyển từ trạng 
thái “làm việc” sang trạng thái “an nhiên tự tại”, mà nền văn minh dương 
dại đang lạc lối trong chuyện phải luôn luôn có nhu yếu “làm” một cái gì 
nên nó chẳng biết tí gì về an nhiên rự tại. Do đó nó sẽ dặt câu hỏi: “An 
nhiên tự tại W? Tôi phải làm gì với cái này?”. 


Ở nhiều người, chuyển động hướng ngoại để phát triển trong đời 
sống của họ bị cản trở một cách nghiêm trọng do sự bắt đầu quá sớm 
của quá trình trở về, tức là sự phân rã của hình tướng. Trong vài trường 
hợp thì đó là một sự cẩn trở tạm thời, trong những trường hợp khác thì 
đó là một chướng ngại vĩnh viễn. Chúng ta cho rằng trễ nhổ không nên 
đối diện với cảnh chết chóc, nhưng sự thật là một số trẻ con phải đối 
diện với cái chết của bố hoặc mẹ chúng do bị ốm đau hoặc tai nạn, hoặc 
thậm chí đối diện với khả năng chính chúng có thể chết. Một số trẻ thì bị 
dị tật bẩm sinh, và điều này tạo ra những hạn chế rất lớn cho sự phát 
triển tự nhiên của chúng. Có người thì khi đang còn Ở lứa tuổi vị thành 
niên đã gặp phải những giới hạn rất ngặt nghèo. 


Sự gián đoạn của chuyển động hướng ngoại vào lúc ta nghĩ điều 
đó “không nên xảy ra” cũng có thể mang lại cho ta một sự tỉnh thức tâm 
linh sớm hơn. Xét cho cùng, không có chuyện gì xảy ra mà lại không nên, 
tức là không có chuyện øì xảy ra mà không có mục đích của nó, và đó 
cũng là một phần của bức tranh toàn thể, lớn lao hơn mà lúc này có thể ta 
chưa nhìn thấy. Như thế thì sự gián đoạn của mục đích bên ngoài có thể 
giúp bạn tìm ra mục đích bên trong và sẽ dẫn đến sự xuất hiện một mục 
đích bên ngoài sâu sắc hơn, đi đôi với mục đích bên trong. Trẻ con mà 
phải chịu nhiều khổ đau sớm thường lớn lên với sự trưởng thành, chín 
chắn hơn so với độ tuổi của chúng. 


Những gì bạn mất mát trên phương diện hình tướng sẽ được đền 
bù trên phương diện bản chất. Ở một số nền văn hóa cổ xưa có nói đến 
những dạng nhân vật dặc biệt như đj nhân chột mắt hay những vị thầy 
đau khổ lại có tài chữa bệnh cho nhiều người; điều này nói lên rằng: 
Những gì bạn bị mất mát hay tàn tật trên mặt hình tướng có thể là một 
cánh cửa rất lớn, mở lối cho bạn đi vào cõi tâm linh. Khi bạn đã trực 
nghiệm được bản chất không bền vững của mọi hình tướng, bạn sẽ 


không còn quá coi trọng hình tướng nữa, nên bạn sẽ không còn mù quáng 
chạy theo hay bị vướng mắc vào chúng nữa. 


Ngày nay người ta chỈ mới bắt đầu nhận ra cơ hội mà sự tan rã 
hình tướng mang lại, chủ yếu qua hình thức biểu hiện của ứuổi già. Đa số 
vẫn còn bỏ lỡ cơ hội đó một cách tội nghiệp vì bẳn ngã thường tự đồng 
nhất mình với chuyển động trở về cũng như với chuyển động ra đi. Kết 
quả là lớp vỏ bản ngã ở trong họ càng trở nên cứng rắn hơn, thay vì mở 
ra thì nó lại càng co rúm lại. Lúc đó bẳn ngã đang bị suy yếu Ở trong bạn 
sẽ dùng những ngày còn lại để than vãn, tự giam hãm mình trong những 
sợ hãi hay giận dữ, than thân trách phận, mặc cảm tội lỗi, oán trách 
người khác, hoặc xoay qua những cách tránh né vấn đề như là vướng 
mắc vào những ký ức cũ,... hoặc thích suy tư hay nói về quá khứ. 


Khi bẳn ngã không còn tự đồng nhất mình với chuyển động trở về 
thì zuổi già hay sự cận kề cái chết trở về ý nghĩa của chính nó: Là cánh 
cửa giúp bạn đi vào cõi tâm linh. Tôi đã tỪng gặp nhiều người là hiện 
thân của quá trình này: Họ trổ nên bừng sáng. Cái hình hài đang suy tàn 
kia của họ trở nên trong suốt dưới ánh sáng của nhận thức. 


Trong một thế giới mới, tuổi già sẽ được hiển nhiên công nhận và 
được đánh giá là thời kỳ nở rộ của nhận thức ở một con người. Đối với 
những người còn lạc lối trong những tình huống ở bên ngoài đời sống thì 
đó là cơ hội giúp họ trở về, dù là muộn màng, khi họ thức tỈnh với mục 
tiêu bên trong của mình. Đối với những người khác thì tuổi già tượng 
trưng cho quá trình tăng tốc và lớn mạnh của quá trình tỉnh thức. 


TỈNH THỨC VÀ CHUYỂN ĐỘNG HƯỚNG NGOẠI 


SỰ phát triển tự nhiên của một người cùng với chuyển động 
hướng ngoại thường bị bản ngã khống chế và dùng để phục vụ cho riêng 
nó: “Hãy nhìn những gì tớ có thể làm được, tớ cá với cậu rằng cậu không 
thể làm được như tớ”. Đó là lời một dứa trẻ nói với bạn bè khi phát hiện 
ra cơ thể của nó ngày càng mạnh hơn và có thể làm nhiều việc hơn. Đó 
cũng chính là một trong những cố gắng đầu tiên của bản ngã nhằm cỦng 
cố chính nó qua việc tự đồng nhất mình với những chuyển động hướng 
ngoại thông qua khái niệm “tớ có nhiều hơn cậu”. Nó cảm thấy mạnh 
hơn người khác bằng cách hạ thấp giá trị của người khác. Dĩ nhiên, đó 


mới chỉ là bước khởi đầu của bao nhiêu cảm nhận sai lầm khác của bẳn 
ngã. 


Tuy nhiên, khi nhận thức của bạn được phát triển và bẳn ngã 
không còn điều khiển đời sống của bạn thì không cần phải đợi đến lúc 
đời sống của mình bị thu hẹp lại hay sụp đổ do tuổi già hay bất trắc thì 
bạn mới có thể trở về với mục đích bên trong. Vì nhận thức mới đã bắt 
đầu phát sinh trên hành tinh này nên ngày càng có nhiều người không cần 
phải trải qua biến động mới đạt đến sự tỉnh thức. Họ tự nguyện dẫn thân 
vào con đường tỉnh thức dù vẫn tham gia vào chu kỳ phát triển ở bên 
ngoài. Khi chu kỳ đó không còn bị khống chế bởi bản ngã, thì chiều tâm 
linh sẽ đi vào thế giới này qua chuyển động hướng ngoại - tức là qua ý 
tưởng, lời nói, hành động, sự sáng tạo - cũng mạnh mẽ như là chuyển 
động trở về — Sự Tĩnh lặng, an nhiên tự tại và sự phân rã của hình 
tướng. 


Cho đến bây giờ thì sự thông minh cỦa con người, chẳng qua cũng 
chỈ là một khía cạnh nhỏ cỦa sự thông thái sáng tạo của vũ trụ, đang bị 
biến dạng và bị khống chế bởi bản ngã. Tôi gọi đó là “sự thông minh chỈ 
để phục vụ cho sự điên rồ”. Phân tách nguyên tử cần rất nhiều sự thông 
minh. Nhưng dùng sự thông minh đó để chế tạo và cất trữ hàng tấn bom 
nguyên tử là điều hết sức điên rồ hay ít nhất cũng là một điều cực kỳ 
kém thông minh. Sự ngu xuẩn thì tương đối vô hại, nhưng ngu xuẩn mà 
lại thêm chút thông minh thực là một điều rất nguy hại. Sự thông minh có 
tính ngu xuẩn này (có thể tìm ra vô số ví dụ hiển nhiên) đang đe dọa sự 
tồn vong của loài người chúng ta. 


Nếu không bị tác hại bởi những tha hóa của bản ngã thì sự thông 
minh của con người sẽ song hành với chuyển động hướng ngoại của sự 
thông minh sáng tạo của vũ trụ. Chúng ta trở thành những người tham dự 
có ý thức vào sự xây dựng, và sáng tạo những biểu hiện bên ngoài. 
Không phải ta là người xây dựng mà chính là sự thông minh cỦa vũ trụ 
xây dựng qua ta. Do ta không tự đồng nhất mình với những gì mình sáng 
tạo ra, nên ta không tự đánh mất mình trong nhỮng gì mình sáng tạo. 
Chúng ta biết rằng hoạt động sáng tạo đòi hỏi một mức năng lượng cao 
nhất, mạnh mẽ nhất, nhưng đó không phải là một công việc khó khăn hay 
căng thẳng. Chúng ta cần phân biệt sự khác nhau giữa cường độ và sự 
căng thẳng. Căng thẳng là dẫu hiệu khi bản ngã đã trở về cùng với những 
phần ứng tiêu cực khi bạn đối diện với các trổ ngại trong những việc 


đang làm. 


Sức mạnh nằm đẳng sau những ham muốn của bản ngã là nhu yếu 
tạo ra “những kẻ thù”, tức là sức phản kháng dưới dạng một phản lực có 
cùng cường độ. Khi bẳn ngã của bạn càng lớn thì cẳm giác cách ly giữa 
bạn với mọi người càng mạnh. Hành động duy nhất bạn làm mà không 
gây ra phản ứng đối nghịch là một hành động nhắm đến lợi ích chung 
của mọi người. Hành động này kết hợp chứ không loại bỏ, là doàn kết 
chứ không chia cắt. Chúng không vì lợi ích riêng của “đất nước tôi” mà 
vì cho cả loài người, nó không vì “tôn giáo của riêng tôi” mà vì sự phát 
triển chung trong nhận thức của con người, nó không vì lợi ích riêng cho 
“loài người”, mà vì tất cả các loài hữu tình trên trái đất3. 


Ta cũng biết rằng hành động cho dù cần thiết cũng chỈ là nhân tố 
thứ yếu để tạo ra thực tại ở bên ngoài ta. Vì nhân tố chính của sáng tạo là 
nhận thức. Dù ta có năng nổ thế nào, có cố gắng đến mấy thì trạng thái 
nhận thức của ta vẫn là nhân tố tạo ra thế giới. Nếu không có sự thay đổi 
bên trong thì ta có hành động bao nhiêu cũng không thể tạo nên những 
thay đổi tích cực mà chỉ là tái tạo lại những phiên bản được sửa đổi chút 
ít của cùng một thế giới, một thế giới phản ẳnh tâm thức mê mờ của bản 
ngã. 


NHẬN THỨC 


Nhận thức vốn đã là ý thức, là sự nhận biết. Nó là sự chưa biểu 
hiện của cái Vô Cùng. Tuy nhiên vũ trụ chỉ đang dần dần trở nên có nhận 
thức. Bản thân của nhận thức là một cái gì vượt thoát thời gian và vì thế 
không đi qua quá trình tiến hóa. Nhận ¡ức chưa bao giờ được tạo sinh do 
đó chưa bao giỜ bị hoại diệt. Khi nhận ức đã biểu hiện thành vũ trụ 
hữu hình thì nó phải chịu chi phối bởi thời gian và phải đi qua quá trình 
tiến hóa. Nhưng không một ai trong chúng ta có thể hiểu rõ ý nghĩa của 
quá trình này. Tuy nhiên, ta có thể hé thấy được quá trình này trong chính 
mình và trở thành một ,gười /hzin dự có ý thức. 


Nhận thức chính là sự thông minh sáng tạo, nguyên lý hình thành 
đứng đẳng sau sự phát sinh của hình tướng. Hàng triệu năm qua, nhận 
thức đã và đang chuẩn bị cho hình tướng để qua đó mà nhận thức được 
thể hiện. 


Dù cõi chưa biểu hiện của nhận thức thuần khiết có thể được xem 
như là một chiều không gian khác, nó vẫn không tách biệt với chiều 
không gian này của hình tướng. Vì hình tướng và vô hình tướng thâm 
nhập vào nhau. Cõi Vô Tướng đi vào cối hình tướng như là nhận :hức, là 
không gian bên trong, là Hiện Hữu. Bằng cách nào? Qua hình tướng của 
con người, vì con người đang bắt đầu trở nên có ý thức và vì thế mà có 
thể hoàn thành sứ mệnh của mình. Con người đã được tạo ra để phục vụ 
cho mục đích cao cả này, và hàng triệu hình tướng khác đã được tạo ra 
để tạo cơ sở cho mục đích đó. 


Khi nhận thức từ Vô Tướng hóa thân vào chiều không gian hiển lộ 
tức là trở thành có hình tướng, thì nhận thức đi vào mỘt trạng thái ngủ 
mê. Sự thông minh sáng tạo vẫn còn đó nhưng nhận :hức thì đã đánh mất 
ý thức về chính mình. Nó tự đánh mất mình trong thế giới của hình 
tướng, tức là tự đồng nhất mình với hình tướng. Ta có thể mô tả điều 
này như là sự giáng rần của Cõi Thiêng Liêng vào trong thế giới của 
hình tướng. Vào giai đoạn tiến hóa đó của vũ trụ, toàn bộ chuyển động 
hướng ngoại xảy ra trong trạng thái ngủ mê đó. Phút giây tỉnh thức ngắn 
ngủi cho mỗi người chỉ xảy đến khi có sự phân rã của hình tướng, tức là 
khi ta đi qua cái chết. Nhưng vì nhận thức vẫn còn ngỦ mê nên ta lại tiếp 
tục hóa thân vào một kiếp khác, và một lần nữa lại tự đồng nhất mình 
với những hình tướng khác, tiếp diễn sự gủ mê của một cá nhân và 
cũng là một phần của sự øgủ ;nê của tập thể. Trên thảo nguyên, khi con 
sư tử bắt được một con ngựa vằn và xé xác để ăn thì nhận thức được 
hóa thân dưới hình tướng của con ngựa vẫằn trong phút lâm chung bỗng 
dưng tự tách mình ra khỏi hình tướng đó và chợt tỉnh ngộ, trở về với bản 
chất chân thật vô sinh, bất điệt của mình tức là nhận thức, nhưng ngay 
lập tức nhận rhức lại rơi trở lại vào trạng thái øgủ mê và lại hóa thân vào 
một hình tướng khác. Hoặc khi con sư tử già yếu, chẳng còn săn bắt 
được nữa, đến lúc trút hơi thở cuối cùng, nó cũng có được phút giây tÌnh 
thức ngắn ngủi rồi rơi trở lại một giấc mƠ hình tướng khác. 


Trên hành tinh chúng ta, bẳn ngã của con người dại diện cho giai 
đoạn cuối cùng của sự øgủ mê của vñ :rụ, sự tự đồng nhất của nhận 
thức với hình tướng. Đó là một giai đoạn cần thiết trong quá trình phát 
triển của nhận thức. 


Bộ não của con người là một dạng phát triển cao, qua đó „hận 
thức có thể đi vào chiều không gian này. Não bộ bao gồm khoảng một 


trăm tỈ tế bào thần kinh (gọi là nơ-ron), tương Ứng với sỐ tỉnh tú trong 
đãy thiên hà của chúng ta, nên thiên hà cũng có thể được xem là bộ óc 
tầm mức của vũ trụ. Não bộ không thể tạo ra nhận tức mà chính nhận 
thức đã tạo ra não bộ, dạng vật chất phức tạp nhất trên trái đất, để dại 
diện cho nó. Khi khối óc ta bị tổn hại, không có nghĩa là bạn trở nên mất 
nhận thức, mà chÏỈ có nghĩa là nhận ¿ức không còn dùng hình thức đó 
(tức là não bộ) để đi vào chiều không gian này. Ta không thể nào đánh 
mẫt nhận thức vì nhận thức chính là bản chất chân thực của ta. Ta có thể 
đánh mất những gì zmình có chứ không thể đánh mất những gì chính là 
mình. 


HÀNH ĐỘNG KHI ĐÃ TỈNH THỨC 


Những hành động khi bạn đã tÌnh thức là biểu hiện bên ngoài của 
giai đoạn phát triển tiếp theo của øhận thức trên hành tinh của chúng ta. 
Càng tiến gần đến giai đoạn cuối cùng cỦa quá trình tiến hóa thì bẳn ngã 
của chúng ta càng trở nên tha hóa, tương tự như con nhộng đi qua trạng 
thái thoái hóa trước khi biến thành con bướm. Tuy nhiên thỨ ứâm thức 
mới cũng đang xuất hiện mặc dù thứỨ ứâm hức cñ đang trong quá trình tan 
Tã. 


Chúng ta đang chứng kiến một sự kiện rất quan trọng trong quá 
trình tiến hóa của nhận thức nhân loại, dù bạn sẽ không bao giỜ nghe nói 
về tin này trong chương trình tin tức buổi tối. Trên hành tinh này, và có 
thể cùng một lúc ở nhiều nơi khác trong thiên hà, nhận ức đang bắt đầu 
thức tỉnh khỏi giấc mƠơ hình tướng. Điều này không có nghĩa là tất cả 
hình tướng (tức là thế giới của chúng ta) sẽ bị tan rã, tuy nhiên có một sỐ 
biểu hiện của hình tướng không còn cần thiết nữa sẽ chắc chắn tan rã. 
Điều này có nghĩa là nhận thức giờ đây có thể tạo ra hình tướng mà 
không tự đánh mất chính mình trong những hình tướng đó. Nhận hức có 
thể ý hức về chính mình, dù nó đang tạo ra hoặc đang frải nghiệm về 
hình tướng. Tại sao nhận thức lại tiếp tục tạo ra và trải nghiệm hình 
tướng? Vì nhận :ức muốn thưởng thức hình tướng. Nhưng bằng cách 
nào? Qua những con người đã tỉnh thức, những người đã học được ý 
nghĩa của “hành động trong trạng thái tỉnh thức”. 


Hành động trong trạng thái tÌnh thỨc là sự song hành giữa mục 
đích bên ngoài của bạn — những gì bạn làm — với mục đích bên trong của 


bạn - tỈnh thức và tiếp tục duy trì sự tỉnh thức đó. Qua ứrạng thái hành 
động trong tÌnh thức, bạn hợp nhất với mục đích bên ngoài của vũ trụ. 
Qua bạn mà hận :hức có thể đi vào thế giới này. Nhận :hức sẽ đi vào 
suy nghĩ của bạn và kích thích nó. Nhận ức sẽ đi vào những công việc 
bạn làm, hướng dẫn và truyền sức mạnh cho những công việc đó. 


Điều cần thiết không phải là bạn cần phải “làm gì” mà chính là 
“cách bạn làm” những công việc đó; đây mới là điều quyết định bạn có 
hoàn thành được sứ mệnh của mình hay không. Và mức độ ý ức của 
bạn quyết định “cách bạn làm” những công việc đó. 


Bạn sẽ có sự dảo lộn thứ tự ưu tiên khi bản thân việc thực hiện 
công việc trở thành mục đích chính trong những hành động của bạn. Nói 
đúng hơn là có một dòng nhận thức tuôn chảy vào trong những gì bạn 
làm. Dòng nhận thức đó chính là nhân tố tạo ra chất lượng trong những 
việc bạn thực hiện. Nói khác đi là trong bất kỳ tình huống nào, hoặc công 
việc gì, rạng thái nhận thức là nhân tố quyết định, tình huống và những 
gì phải làm trở thành thứ yếu. Thành công trong “tương lai” không thể 
tách rời khỏi nhận thức. Mỗi hành động của bạn có thể xuất phát từ sự 
phần kháng của bản ngã hay được tạo ra tỪ sự chú tâm dầy cảnh tỉnh 
của thứ nhận thức đã được tỉnh thức ở bên trong. Những hành động chân 
chính phát xuất từ trường năng lượng của sự chú tâm đó, chứ không 
phải là từ bản ngã và lối suy nghĩ thiếu nhận thức và bị định dặt ở trong 
bạn. 


BA THUỘC TÍNH CỦA HÀNH ĐỘNG KHI ĐÃ TỈNH THỨC 


Có ba cách để nhận thức tuôn chảy vào những việc bạn làm, tức là 
qua bạn mà nhận hỨc đi vào thế giới. Qua ba thuộc tính này, bạn có thể 
song hành với năng lực sáng tạo của vũ trụ. Ở đây thuộc tính có nghĩa là 
tần số năng lượng tuôn chảy vào trong những øì bạn làm và nối kết hành 
động của bạn với ứâm thức giác ngỘ đang nẫy sinh trong thế giới này. 
Nếu hành động của bạn không phát xuất từ một trong ba thuộc tính này 
thì những gì bạn làm sẽ mang tính tha hóa của bản ngã. Những thuộc tính 
này có thể luân phiên nhau biểu hiện hàng ngày, và một trong ba thuộc 
tính đó có thể đóng vai trò chủ dạo trong một khoảng thời gian nào đó 
trong ngày, mỗi thuộc tính sẽ phù hợp với một tình huống nào đó. 


Ba thuộc tính của hành động có tỉnh thức là sự chấp nhận, niềm 
hứng khởi và lòng nhiệt tình. MỖi thuộc tính tượng trưng cho một tần số 
rung nào đó của nhận thức. Bạn cần phải tỉnh táo để dẳm bảo rằng có 
một thuộc tính nào đó đang được biểu hiện khi bạn làm bất kỳ một công 
việc gì - tỪ một chuyện dơn giản nhất cho đến việc rất phức tạp. Nếu 
bạn không Ở trong trạng thái chấp nhận, có niềm hứng khởi, hoặc có lòng 
nhiệt tình thì hãy nhìn kỹ để thấy rằng bạn đang tạo ra khổ đau cho chính 
mình và những người chung quanh. 


CHẤP NHẬN 


Đối với những công việc mà bạn cảm thấy không mấy hứng thú 
thì ít ra bạn cũng nên chấp nhận rằng đó là những công việc bạn cần phải 
làm. Chấp nhận nghĩa là: Đây là những gì mà tình huống này, phút giây 
này yêu cầu mình làm, vì thế mình tự nguyện làm, không phản kháng, 
không than van. Ta đã nói nhiều về tầm quan trọng của /hái độ chấp nhận 
Ở bên trong đối với những gì đang xảy ra và chấp nhận những gì bạn cần 
phải “làm” là một khía cạnh khác của /hái độ chấp nhận đó. Ví dụ bạn có 
thể cảm thấy chẳng thích thú gì khi bạn phải thay chiếc lốp xe bị hổng 
lúc ban dêm ở một nơi rất vắng vẻ, mà trời thì đang mưa xối xả, nhưng 
bạn có thể chấp nhận việc đó. Làm một việc với hái độ chấp nhận có 
nghĩa là bạn có được sự bình an trong khi làm công việc ấy. Sự bình an 
đó là một sự rung động của năng lượng rất vi tế tuôn chẩy vào trong 
những công việc bạn làm. Bề ngoài thì thái độ chấp nhận giống như một 
trạng thái thụ động, nhưng thực tế nó rất năng động và mang tính sáng 
tạo vì nó mang đến một cái gì đó hoàn toàn mới. Sự an bình đó, khoảng 
rung năng lượng tinh tế đó chính là „hận thức, và một trong những cách 
để nhận thức có thể đi vào thế giới là qua thái độ làm việc với sự chấp 
nhận. 


Nếu bạn không cảm thấy thích thú hoặc không thể chấp nhận 
được những gì bạn đang làm thì hãy ngừng lại ngay. Nếu không, bạn sẽ 
không nhận phần trách nhiệm cho việc duy nhất mà mình thực sự có thể 
chịu trách nhiệm (cũng là điều duy nhất thực sự quan trọng), đó là ứình 
trạng tâm thức của bạn. Và nếu bạn không chịu trách nhiệm cho trạng 
thái nhận thức của bạn thì bạn sẽ không nhận phần trách nhiệm của 
mình với đời sống. 


NIỀM HỨNG KHỞI 


Cảm giác an bình đến từ hành động với thái độ chấp nhận công 
việc sẽ trở thành một cẳm giác sống động khi bạn thực sự có ziềm hỨng 
khởi trong những việc bạn làm. Niềm hứng khởi là thuộc tính thứỨ hai của 
làm việc trong rạng thái tỉnh thức. Trong một thế giới mới, niềm hỨng 
khởi (là động lực đẳng sau những việc bạn làm) sẽ thay thế cho lòng ham 
muốn của con người. Sự ham muốn xuất phát từ ảo tưởng của bẳn ngã 
rằng bạn chỉỈ là một mảnh tách rời với năng lực đẳng sau mọi sáng tạo. 
Qua niềm hứng khởi, bạn tiếp xúc với chính năng lực sáng tạo đó. 


Khi giây phút hiện tại là tâm điểm của đời bạn, mà không phải là 
quá khứ hay tương lai, thì khả năng thưởng thức những øì mình làm — và 
theo đó là chất lượng đời sống của bạn - sẽ gia tăng mạnh mẽ. Niềm 
hỨng khởi là khía cạnh năng động của trạng thái an nhiên tự rại. Khi 
năng lực sáng tạo của vũ trụ nhận thức được chính nó, thì nó sẽ thể hiện 
ra thành niềm hứng khởi. Bạn không cần phải đợi một điều gì “có ý 
nghĩa” xảy ra cho bạn thì bạn mới có được niềm vui từ những sì bạn 
làm. Niềm hỨng khởi là một điều có ý nghĩa hơn là những gì bạn từng 
mong ước. Hội chứng “vẫn chờ đợi để bắt đầu một cuộc sống” là một 
trong những ảo tưởng phổ biến nhất của trạng thái mất nhận thức. Thay 
vì đỢi một cái gì thay đổi để bạn có thể bắt đầu thưởng thức những gì 
mình làm thì bạn hãy thưởng thức những gì mình đang làm ngay trong 
phút giây này. Những thay đổi tích cực bên ngoài rất dễ xảy đến khi 
chúng ta có mặt và thưởng thức những gì mình đang làm. Đừng đợi đầu 
óc của bạn “cho phép bạn” thì bạn mới có thể có được niềm vui, vì bạn 
sẽ được nghe rằng có rất nhiều lý do tại sao bạn không thể có niềm vui 
trong lúc này. Trí năng của bạn sẽ nói “Bây giờ thì chưa được. Vì lúc này 
là lúc rất bận rộn. Không có thời gian. Có lễ ngày mai”. Cái ngày mai đó 
sẽ không bao giờ đến, trừ khi ngay trong phú giây này, bạn tìm được 
niềm vui trong những øì mình làm. 


Khi nói ta thích làm công việc này hoặc công việc kia thì đó là một 
sai lầm trong nhận thức, vì nói như thế là ngụ ý rằng niềm vui phát sinh 
từ những công việc ấy. Thật ra niềm vui của bạn không đến từ những 
công việc bạn làm, mà đến từ một nơi rất sâu Ở trong bạn; niềm vui tuôn 
chẩy vào công việc và tuôn chẩy vào đời sống của bạn. Nhận thức sai 
lầm nhưng rất phổ biến rằng “niềm vui của tôi do những công việc tôi 
làm mang lại” là một cẳm nhận rất nguy hại, vì nó làm cho ta tin rằng 


niềm vui là một cái gì đến từ những thứ khác, như là một hoạt động hay 
là một sự việc nào đó. Do đó, bạn trông chờ vào đời sống mang đến cho 
bạn niềm vui, niềm hạnh phúc. Nhưng đời sống không thể làm được 
điều đó. Và đây là lý do tại sao nhiều người thường xuyên cẳm thấy 
không thỏa mãn trong đời sống. Vì đời sống đã không mang lại cho họ 
những øì mà họ nghĩ là họ cần. 


Như vậy quan hệ giữa niềm vui và những gì bạn làm là gì? Bạn sẽ 
thấy có niềm vui trong bất kỳ công việc nào nếu bạn hoàn toàn có mặt, 
trong bất kỳ công việc nào mà bạn làm không phải vì đó là một phương 
tiện để giúp bạn đạt được một mục đích nào đó. Bạn thực sự cảm thấy 
hứng khởi không phải vì những công việc bạn làm mà vì cẫm giác sỐng 
động sâu sắc đang tuôn chảy vào trong những công việc đó. Cản giác 
sống động đó chính là bản chất chân thật của bạn. Điều này có nghĩa là 
khi bạn cảm thấy thích thú thực hiện một điều gì, chính là bạn đang thực 
sự trải nghiệm niềm vui cỦa an nhiên tự tại Ở khía cạnh năng động của 
nó. Vì thế, bất cứ công việc nào bạn cẳm thấy thích thú khi thực hiện 
đều sẽ liên kết bạn với năng lực sáng tạo cỦa vũ trụ. 


Tôi có một thực tập tâm linh sau đây để giúp cho bạn bồi dắp năng 
lực và phát triển sự sáng tạo trong cuộc sống của bạn. Hãy lập một danh 
sách những công việc thường nhật của bạn, luôn cả những việc mà bạn 
cho là nhàm chán, chẳng thú vị gì, những việc bạn cẩm thấy rắc rối hay 
căng thẳng. Tuy vậy, ban đầu bạn nên tránh những việc mà bạn cảm thấy 
chán ghét thậm tệ, vì đó là những việc bạn cần phải buông bỏ hay ngừng 
lại, hoặc bạn cần thực tập chấp nhận trước khi có thể bắt đầu. Trở lại 
cái danh sách của những công việc bạn thường làm mà tôi vừa đề nghị ở 
trên, có thể đó là chuyện bạn đi làm ở công ty, chuyện bạn phải giặt giũ 
áo quần, đi chợ mua thức ăn,... hay bất kỳ công việc nào bạn cho là buồn 
tẻ hoặc thường làm cho bạn cảm thấy căng thẳng. Sau đó, khi bạn làm 
những công việc ấy, hãy biến nó thành một phương tiện giúp bạn có 
được sự chú tâm. Hãy có mặt hoàn toàn với công việc ấy, cảm nhận sự 
tĩnh lặng và sống động nhưng tỈnh táo ở trong lòng khi bạn làm việc. Bạn 
sẽ nhận thấy rằng những gì mình làm trong trạng thái tỉnh giác cao độ 
như thế rất thú vị chứ không buồn tẻ, khó chịu hay căng thẳng. Nói chính 
xác hơn, những gì bạn thưởng thức không phải đến từ những hoạt động 
Ở bên ngoài, mà đến tỪ znỘ¿ nhận thức im lắng Ở bên trong tuôn chảy vào 
những hoạt động đó. Đây chính là tìm ra niềm vui cỦa an nhiên tự tại 
trong những công việc bạn làm. Nếu bạn cảm thấy cuộc sống của mình 


thiếu ý nghĩa hay quá căng thẳng thì đó là vì bạn chưa mang chiều không 
gian im lắng đó vào trong đời sống của bạn. Vì bạn chưa cảm thấy rằng 
trở nên có nhận thức hơn trong những gì bạn làm là mục tiêu chính của 
đời bạn. 


Thế giới mới sẽ phát sinh khi càng ngày càng có nhiều người nhận 
thức rằng mục đích chính của đời họ là dưa ánh sáng của thứ nhận thức 
mới đi vào thế giới này, do đó họ dùng tất cả những công việc họ làm 
như là phương tiện để truyền đạt cái nhận thức đó. 


Niềm vui của an nhiên tự tại là niềm vui khi có nhận thức. Tâm 
thức đã giác ngộ sẽ thế chỗ cho thứ tâm thức cũ của bản ngã và bắt đầu 
điều hành đời sống của bạn. Bạn sẽ thấy rằng những việc bạn đã từng 
làm trước kia giờ đây bỗng trở nên rộng mở khi nhận thức mới tiếp thêm 
sức lực cho nó. 


Có những người, qua hoạt động sáng tạo của mình, đã làm giàu 
cho đời sống của những người khác, chỉ dơn giản vì họ yêu thích những 
gì họ đang làm; họ làm không vì mong đợi thành tựu hay muốn đạt được 
điều gì thông qua những hoạt động đó. Họ có thể là nhạc sĩ, nhà văn, nhà 
thơ,... Ngoài niềm hứng khởi, những điều họ làm bây giờ có thêm cường 
độ và sự sáng tạo vượt xa những gì mà một con người bình thường có 
thể thực hiện được. 


Nhưng bạn dừng để những công việc này làm cho bạn cảm thấy 
mình trở thành một người quan trọng, vì đó là dấu hiệu của bản ngã đang 
biểu hiện ở trong bạn. Vì bạn vẫn chỈ là một con người bình thường. 
Những gì phi thường là những gì qua bạn mà đi vào thế giới này. Bạn và 
mọi người đều có cùng tính chất phi thường như thế. Hafiz, một nhà thơ 
và cũng là một giáo sĩ Sufi nổi tiếng người Ba Tư vào thế kỷ thứ 14 đã 
diễn tả rất hay chân lý này: “Tôi chỉ là một chiếc lỗ trong Ống sáo mà 
Thượng Đế đã thổi hơi qua. Hãy lắng nghe diệu nhạc này”. 


LÒNG NHIỆT THÀNH 


Lòng nhiệt thành là niềm vui sâu sắc trong những gì bạn làm, cộng 
thêm một tầm nhìn hay một mục tiêu để hướng đến. Khi bạn có thêm 
mục tiêu là niềm vui trong công việc, thì sẽ có sự thay đổi trong /ần số 


rung của những công việc đó. Bạn sẽ thấy mình như một mũi tên đang 
phóng về đích - và đang hứng khởi vì quá trình này. 


Đối với một người bàng quan thì có về như bạn đang bị căng 
thẳng, nhưng mức độ /òng nhiệt thành của bạn chẳng liên quan gì đến sự 
căng thẳng cả. Sự căng thẳng chỉỈ xảy ra khi bạn mong muốn đạt đến 
mục tiêu nhiều hơn là thưởng thức những công việc mà bạn đang làm. 
Khi đó ở bạn có sự mất quân bình giữa niềm vui thú và sự cẳnh giác cao 
đỘ, tạo nên sự căng thẳng ở trong bạn. Khi có sự căng thẳng thì thường 
đó là dấu hiệu bản ngã của bạn đã trở về và bạn đã tự tách mình ra khổi 
năng lực sáng tạo của vũ trụ, trong bạn chỈ có sức mạnh và sự căng 
thẳng của lòng ham muốn của bản ngã. Do đó bạn phải dấu tranh và cố 
gắng mới làm được một việc nào đó. SỰ căng thẳng luôn làm giẩm chất 
lượng và hiệu quả của những gì bạn làm. Có sự liên hệ chặt chẽ giữa sự 
căng thẳng và những cảm xúc tiêu cực như lo lắng hay giận dữ. Những 
cẩm xúc tiêu cực này rất nguy hại đối với cơ thể của bạn và hiện đang 
được khoa học công nhận rằng đó là một trong những nguyên nhân chính 
gây nên những căn bệnh như ung thư và bệnh tim. 


Không giống như sự căng thẳng, /òng nhiệt thành có tần sỐ năng 
lượng cao hơn và vì thế mà thích ứng với khả năng sáng tạo của vũ trụ. 
Đây là lý do tại sao Ralph Waldo Emerson đã nói “Bạn không thể làm 
được điều gì to lớn nếu bạn không có lòng nhiệt thành”. Danh từ 
enthusiasm (lòng nhiệt thành) có nguồn gốc từ chữ Hy Lạp cổ - “en” và 
“theos”, nghĩa là Thượng Đế. Còn tỪ enthousiazein có nghĩa là bị chiếm 
hữu bởi một vị thần. Với /òng nhiệt thành, bạn sẽ nhận thấy rằng bạn 
không cần phải tự mình làm tất cả mọi việc. Thật ra tự bẳn thân bạn 
“không thể” làm được một điều gì có ý nghĩa. Lòng nhiệt thành khi được 
nuôi dưỡng liên tục sẽ tạo ra một cơn sóng của năng lực sáng tạo, và 
điều bạn cần làm lúc đó chỉ là “cỡi trên sóng mà di”, không cần phải tiêu 
phí nhiều hơi sức. 


Lòng nhiệt thành mang lại sức mạnh rất lớn cho hành động, đến 
nỗi nhỮng người chưa đạt được năng lực đó sẽ kinh hãi khi nhìn thấy 
những thành tựu đó “của bạn” và họ có thể cho rằng bạn cũng vĩ dại như 
thế. Tuy nhiên, ta biết sự thật mà Chúa Jesus muốn đề cập khi Ngài nói 
“Tự bản thân ta, ta chẳng làm được gì”. Không giống như lòng ham 
muốn của bản ngã thường tạo nên sự chống đối tương dương với 
cường độ của lòng ham muốn đó, lòng nhiệt thành không bao giờ tạo nên 


sự chống đối. Nó không có tính đối kháng. Hoạt động cỦa lòng nhiệt 
thành không tạo ra người thắng, kẻ thua. Nó dựa trên cơ sở của sự dung 
nạp, mà không phải là khai trừ những người khác. Lòng nhiệt thành 
không cần lợi dụng hay thao túng người khác vì nó là năng lực của chính 
sỰ sáng tạo và vì thế mà không cần lấy thêm năng lượng tỪ nguồn khác. 
Lòng ham muốn của bản ngã luôn muốn lẫy đi một cái gì đó từ người 
khác. Trong khi lòng nhiệt thành cung cấp cho người khác tỪ sự sung túc 
của chính nó. Khi gặp chướng ngại dưới dạng những nghịch cảnh hay 
một người nào đó không muốn hợp tác, lòng nhiệt thành không bao giỜ 
phần ứng mà sẽ tìm cách hóa giải năng lượng đối nghịch đó thành thái độ 
hợp tác, biến thù thành bạn, qua thái độ nhường nhịn, bao dung. 


Lòng nhiệt thành và bẳn ngã là hai thứ không thể cùng một lúc tồn 
tại bên cạnh nhau. Có cái này thì không thể có cái kia. Lòng nhiệt thành 
biết nhỮng gì nó muốn hướng đến, nhưng cùng một lúc, nó hợp nhất một 
cách sâu sắc với phú? giây hiện tại, vì phút giây hiện tại là nguồn tạo nên 
sức sống cho nó, là niềm vui và sức mạnh của nó. Lòng nhiệt thành 
chẳng “cần” bất cứ một cái gì vì tự nó không “thiếu” một cái gì cả. Lòng 
nhiệt thành hợp nhất với đời sống và dù các hoạt động do lòng nhiệt 
thành tạo ra có sức mạnh thế nào, nó vẫn không bị đánh mất mình ở 
trong đó. Ở giữa tâm điểm của lòng nhiệt thành luôn luôn còn một 
khoảng không của sự tĩnh lặng rất sống động, một niềm an bình ở giữa 
những hoạt náo, nó vừa là nguồn của tất cả những hoạt động đó, nhưng 
đồng thời những hoạt náo đó không thể nào chạm đến hay ảnh hưởng 
được nó. 


Qua lòng nhiệt thành, bạn hoàn toàn song hành với nguyên lý sáng 
tạo hướng ngoại của vũ trụ mà không tự đồng nhất mình với những gì 
nó tạo ra, tức là không bị vướng vào vấn đề bản ngã. Khi không có vấn 
đề tự đồng nhất mình với một cái gì đó thì bạn không có vấn đề với sự 
vướng mắc - một trong những nguồn gốc lớn của khổ đau. Một khi đợt 
sóng của năng lượng sáng tạo đi qua, lực căng cấu trúc lại giảm xuống 
thì phần còn lại chỈ là niềm vui qua những việc mình làm. Nhưng không 
phải lúc nào lòng nhiệt thành cũng hiện diện trong đời sống hàng ngày 
của con người. ChỉỈ khi có những đợt sóng mới của năng lượng sáng tạo 
xảy đến thì theo đó là sự phát sinh của lòng nhiệt thành mới. 


Khi chuyển động trở về hướng đến sự phân rã của hình tướng bắt 
đầu thì lòng nhiệt thành sẽ không còn hữu ích cho bạn nữa. Vì lòng nhiệt 


thành thuộc về chuyển động ra đi của đời sống. ChỉỈ qua thái độ chấp 
nhận thì bạn mới có thể song hành với chuyển động trở về — quá trình về 
lại với Cội Nguồn. 


Tóm lại: Niềm vui từ những gì mình làm, cộng với một tầm nhìn 
hay một mục tiêu kết hợp lại thành lòng nhiệt thành. Dù bạn đã có một 
mục tiêu để hướng đến, những gì bạn đang làm trong giây phút này phải 
là tâm điểm tập trung sự chú tâm của bạn, nếu không thì bạn sẽ tách ly 
khỏi vị] trí song hành với mục đích của vũ trụ. Đừng biến mục tiêu hay 
tầm nhìn của mình thành một tiêu ảnh đã được phóng dại, thổi phồng lên 
về chính mình vì đó là một hình thức kín dáo của bản ngã như là muốn 
làm ngôi sao diện ảnh, muốn làm một nhà văn nổi tiếng hay một dại gia 
trong thương trường,... Cũng dừng tập trung vào mục tiêu để “tậu” 
được cái này cái nọ như tậu một biệt thự bên bờ biển, sở hữu một công 
ty của riêng mình, hay có 10 triệu dô-la gửi ngân hàng. Một tiêu ảnh đã 
được phóng dại về chính mình hay bạn hình dung rằng mình “sở hữu” cái 
này cái kia đều là các mục tiêu “chết” và do đó không làm cho bạn có 
thêm năng lực. Thay vào đó, hãy chọn mỘt mục tiêu có tính năng động, 
tức là hướng đến một “hoạt động” của bạn mà qua đó liên kết với người 
khác và với đời sống. Thay vì thấy mình là một ngôi sao diện ảnh, một 
văn hào nổi tiếng,... hãy xem mình đang dùng công việc đó chỈ để động 
viên người khác và làm giàu cho cuộc sống của họ. Hãy cảm nhận cách 
mà những hoạt động đó làm giàu hơn, không những đời sống của bạn, 
mà đời sống của biết bao nhiêu người khác. Hãy thấy mình là một cánh 
cửa qua đó năng lượng từ Cội Nguồn của Vô Tướng tuôn chảy vào đời 
sống, phục vụ cho lợi ích của tất cả mọi người!. 


Tất cả những điều này có nghĩa là mục tiêu hay tầm nhìn của bạn 
đã trở thành một hiện thực ở trong mình, ở cấp độ suy nghĩ và cảm nhận. 
Lòng nhiệt thành là năng lực chuyển đổi những phác họa, những hoạch 
định trong đầu bạn đi vào chiều không gian của vật chất. Đó là cách sử 
dụng trí năng dầy sáng tạo và đó là lý do tại sao ở đó không có sự ham 
muốn. Bạn không thể thể hiện được những gì bạn mong muốn, bạn chỈ 
có thể zể hiện được những gì mình sẵn có. Bạn có thể đạt được những 
gì mình mong muốn qua nỗ lực và căng thẳng, nhưng đó không phải là 
cách mà thế giới mới cần. Chúa Jesus dưa ra chìa khóa trong việc sử 
dụng trí năng một cách sáng tạo và của việc thể hiện hình tướng một 
cách có ý thức khi Ngài nói: “Những øì anh em cầu xin trong khi cầu 
nguyện, hãy tin là anh em đã nhận được, và dương nhiên những thứ đó 


sẽ là của anh em”. 
NHỮNG NGƯỜI NẮM GIỮ TẦN SỐ 


Những hành động hướng ngoại để tạo nên hình tướng có cường 
độ khác nhau ở mỗi người. Có người cẩm thấy có ham muốn mạnh mẽ 
trong việc tạo dựng, tham gia, xây dắp, thành đạt, hay tác động đến đời 
sống. Nếu họ thiếu nhận thức thì dĩ nhiên là bẳn ngã của họ sẽ khống 
chế họ và dùng năng lượng của chu kỳ hướng ngoại cho mục đích riêng 
của bản ngã. Nếu tình trạng này xảy ra thì dòng năng lượng sáng tạo ở 
trong họ sẽ bị giảm sút và họ phải trông cậy vào “nỗ lực” của mình để 
đạt được những øì cần làm. Ngược lại, nếu họ có nhận thức, thì những 
người này sẽ có chu kỳ hướng ngoại rất năng động với tính sáng tạo rất 
cao. Những người khác, sau một thời kỳ phát triển tự nhiên của thời kỳ 
trưởng thành, chu kỳ hướng ngoại sẽ đi đến chỗ hoàn mãn, và họ sống 
một đời sống mà bề ngoài như có vẻ thụ động, ít sôi nổi và không có 
nhiều thay đổi. 


Bản chất của họ có vẻ hướng nội hơn và đối với họ thì chuyển 
động hướng ngoại để xây dựng cái này, cái kia chỉ ở mức tối thiểu. Họ 
thích zrở về nhà hơn là ra di. Họ không còn mong muốn tham gia nhiều 
vào những hoạt động bên ngoài hay có ý muốn thay đổi thế giới. Nếu có 
chút tham vọng, thì họ chỉ mong tìm được một công việc giúp họ có 
được sự độc lập hơn trong đời sống. Một ít trong số đó cẩm thấy khó 
hòa nhập với đời sống này. SỐ ít khác thì may mắn có được một chỗ trú 
thân để sống một đời sống tương đối ổn định, có công việc với thu nhập 
ổn định hay có cơ sở làm ăn riêng. Có người thì muốn sống trong một 
cộng đồng tâm linh hay một tu viện nào đó. Có người thì trở thành kể bị 
đời sống loại bổ và họ sống bên lề cái xã hội mà họ thấy không có gì 
tương đồng để có thể chia sẻ. Có người thì sa vào nghiện ngập vì họ cảm 
thấy đời sống của họ có quá nhiều khổ đau. Có người thì cuối cùng trở 
thành những nhà trị liệu hay những vị thầy trong lĩnh vực tâm linh, dạy 
người khác về Hiện Hữu, về an nhiên rự rại. 


Trong các thời dại trước, có lẽ họ được gọi là các bậc hiền triết; 
nhưng xã hội ngày nay dường như không có chỗ dành cho họ. Tuy nhiên, 
trong /hế giới mới họ lại đóng một vai trò rất trọng yếu, tương đương 
như những nhà phát minh, những người có khả năng thực hiện những 


công trình gian khó, những nhà cải cách. Chức năng của họ là cắm neo 
tần số của tâm thức mới trên địa cầu này. Tôi gọi họ là những người- 
nằm-giữ-rần-số. Họ có mặt để tạo ra thứ nhận thức mới qua những sinh 
hoạt thường nhật trong đời sống, qua mối quan hệ với người khác, cũng 
như qua an nhiên fỰ tại. 


Theo cách này, họ làm cho những điều thường có về như vô nghĩa 
trước đây trở thành những điều có ý nghĩa sâu sắc. Công việc của họ là 
mang. không gian của sự tĩnh lặng đi vào thế giới này bằng cách có mặt 
sâu sắc với những gì họ làm. Những gì họ làm đều có nhận thức nên mỗi 
việc làm đều có chất lượng cao, ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất. Mục 
đích của họ là làm mọi thứ một cách thiêng liêng. Vì mỗi người là một 
phần căn bản của nhận thức tập thể của nhân loại, do đó họ có tác động 
sâu sắc đến thế giới hơn so với những gì ta có thể nhìn thấy bên ngoài. 


THẾ GIỚI MỚI KHÔNG. PHẢI LÀ MỘT ĐIỀU KHÔNG 
TƯƠNG 


Như vậy cối rời mới mà tôi đề cập đến ở đây có phải là một điều 
không tưởng, sai lạc như con người đã từng nói đến trước đây? Không 
phải, vì tất cả những cách nhìn không tưởng, sai lạc đều có một điểm 
tương đồng này: Là sự phóng chiếu cỦa trí năng về tương lai, bạn ước 
mƠ rằng “/nỘ/ ngày kia”, mọi thứ đều tốt đẹp, bạn sẽ được cứu rỗi, thế 
giới này sẽ có hòa bình và mọi người sẽ sống hòa hợp với nhau, những 
vấn đề của bạn đều được giải quyết ổn thỏa... Đã có nhiều người từng 
có cách nhìn về đời sỐng một cách không tưởng như thế. Một số đã đi 
đến chỖ tuyệt vọng, một số khác thì rơi vào thẳm họa. 


Ở trung tâm của cách nhìn đời sống một cách sai lạc, không tưởng 
đó là một trong những tha hóa chính trong cấu trúc của lối nhận thức cũ: 
Đi tìm sự cứu rỗi Ở tương lai. Tương lai chỉ tồn tại ở một chỗ duy nhất: 
Ở trong đầu bạn, vì thế khi bạn trông chờ tương lai, bạn mê lầm đi tìm 
mỘit cái gì trong trí năng bạn, một cái gì không xác thực, để mong có 
được sự cứu chuộc. Do đó bạn bị mắc kẹt vào hình tướng, vào bản ngã, 
vào tương lai. 


Một nhà tiên tri đã viết trong Thánh kinh: “Và tôi trông thấy một cõi 
trời mới và một thế giới mới”. Cơ sở của /hế giới mới là một cối trời 


mới - tâm thỨc giác ngộ. Địa cầu, tức thực tại bên ngoài, chỈ là cái phản 
ảnh bên ngoài của tâm thức giác ngộ đó, tức thực tại ở bên trong. Sự 
khởi đầu của một cối trời mới, tức là một thế giới mới không phải là một 
sự kiện nào đó trong tương lai sẽ mang lại sự giải thoát cho chúng ta. Vì 
không có một cái gì đó Ở tương lai có thể “làm” cho chúng ta giải thoát 
ngoài phút giây này. Nhận ra điều đó tức là tỉnh thức. TỈnh thức Ởở đơng 
lai là một sự kiện hết sức phi lý, vì tỉnh thức có nghĩa là nhận chân được 
Hiện Hữu, những gì đang có mặt trong phú giây này. Vì thế cối trời mới, 
nhận thức giác ngộ không phải là một trạng thái để ta nhắm đến ở fữơng 
lai. Cối trỒi mới và thế giới mới đang xuất hiện ở trong bạn vào lúc này; 
nếu chúng chẳng xuất hiện từ lúc này, thì chúng chẳng hơn gì một ý nghĩ 
Ở trong đầu bạn. Do đó, Chúa Jesus đã dạy học trò của Ngài rằng: “Thiên 
đường là Ở ngay đây, Ở ngay trong chính anh em”. 


Trong Bài Giẳng Trên Núi, Chúa Jesus đã tiên doán một điều mà 
cho đến thời dại ngày nay vẫn rất ít người có thể hiểu được. Ngài nói: 
“Phúc thay cho những con người khiêm cung, vì họ sẽ thừa hưởng quả 
đất này”. Vậy ai là những ngƯỜi khiêm cung? Và họ sẽ thừa hưởng quả 
đất này nghĩa là gì? Những con người khiêm cung là những con người 
không còn bị khống chế bởi bẳn ngã. Họ là những người đã giác ngộ 
được bẳn chất chân thực và thiết yếu của mình: là Tâm, là nhận thức vô 
hình tướng; và họ nhận ra “bản chất chân thực” đó ở người khác, và Ở 
trong tất cả mọi loài. Họ sống trong trạng thái thong dong, vì thế mà cảm 
nhận được tánh nhất thể giữa mình với mọi thứ và với Cội Nguồn. Họ là 
hiện thân của /âmn thức giác ngỘ và đang làm đổi thay tất cả các khía 
cạnh của đời sống trên trái đất này, kể cả thiên nhiên, vì đời sống trên trái 
đất không tách rời với nhận thức của những con người đang cẩm nhận 
và tương tác với nó. Câu nói của Chúa Jesus có ý rằng: Những con người 
có đức khiêm cung sẽ thừa hưởng tất cả những điều tỐt lành trên quà đất 
này. 


Thật vậy, một loài người mới đang trỗi dậy trên hành tinh này. 
Loài người đó đang rrỗi dậy và bạn chính là giống người mới đó! 


